Sách tra cứu nghê 


& 


> Sách tra cứu nghề 


(Lưu ý: ví dụ về các cơ sở đào tạo trong sách tra cứu này có thể thay đổi do việc sáp nhập, điều chỉnh 
các trường theo chủ trương của Nhà nước - học sinh có thể tham khảo thêm danh sách các chương 
trình đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, các chương trình trình độ trung cấp, 
cao đẳng do Tổng cụ Giáo dục Nghề nghiệp cung cấp hoặc thông qua ứng dụng Chọn nghề đã có trên 
các thiết bị di động) 


& 


Do dự án “Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: 
Hợp tác giữa ILO và Liên bang Nga” (Pha 2) 
Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế 

tại Việt Nam giới thiệu 


}> Bản quyền © thuộc về Tổ chức Lao động Quốc tế, 2020 


Xuất bản lần đầu năm 2020 


Ấn phẩm của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) được công nhận bản quyền theo Nghị 
định 2 của Công ước Quốc tế về Bản quyền. Tuy nhiên, một số nội dung có thể trích dẫn 
ngắn mà không cần xin phép, với điều kiện phải ghi rõ nguồn gốc trích dẫn. Đối với 
quyền tái bản hoặc dịch thuật, phải được đăng ký với ILO là đại diện của cả hai Tổ chức: 
Bộ phận Xuất bản của ILO (Quyền và Cho phép xuất bản), Văn phòng Lao động Quốc 
tế, theo địa chỉ CH-1211 Geneva 22, Thụy Sĩ, hoặc qua email: rights@ilo.org. Tổ chức Lao 
động Quốc tế luôn khuyến khích việc đăng ký này. 


Thư viện, viện nghiên cứu, và những người sử dụng đã đăng ký với các tổ chức cấp 
quyền tái bản có thể sao chép thông tin theo giấy phép ban hành cho mục đích này. 
Truy cập vào trang web www.iƒrro.org để biết thêm thông tin về các tổ chức cấp quyền 
sử dụng tại quốc gia mình. 


Sách tra cứu nghề 
ISBN: 9789220330425 (Print) 
ISBN: 9789220330418 (Web PDF) 


Các quy định trên phù hợp với nguyên tắc ứng xử của Liên Hợp Quốc, và việc đưa ra các 
ấn phẩm không thể hiện quan điểm của ILO về tình trạng pháp lý của bất cứ quốc gia, 
khu vực, vùng lãnh thổ hoặc chính quyền hoặc vùng phân định biên giới nào. 


Việc trích dẫn một phần ấn phẩm của ILO trong các bài báo, nghiên cứu, hay tuyên bố 
đó là thuộc trách nhiệm của các tác giả. Việc phát hành các ấn phẩm có trích dẫn không 
đồng nghĩa với việc ILO chứng thực cho những quan điểm này. 


Ấn phẩm của ILO không phục vụ mục đích quảng cáo khi nhắc đến tên các công ty, sản 
phẩm và các quy trình. Tương tự, khi một công ty, sản phẩm hay quy trình không được 
nhắc đến trong báo cáo không có nghĩa là ILO không ủng hộ công ty, sản phẩm hay 
quy trình đó. 

Có thể tìm được các xuất bản phẩm và các sản phẩm điện tử của Tổ chức Lao động 
Quốc tế tại www.www.ilo.org/publns. 


In tại Việt Nam 


` „e® Lư xA` 
Lời nói đầu 
Các bạn trẻ, các thầy cô giáo và các quý phụ huynh học sinh thân mến! 


Bộ tài liệu Hướng nghiệp cho học sinh lứa tuổi 14-19 ở Việt Nam là thành quả của 
sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). 
Năm 2014-2015, bộ tài liệu đã được biện soạn, thẩm định và ban hành. Sau 5 năm 
triển khai trên thực tế, bộ tài liệu này đã mang đến một nguồn kiến thức hữu ích cho 
các cơ sở tư vấn định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, không có công cụ nào là hiệu 
quả mãi mãi, đặc biệt là ở tại một quốc gia và thị trường lao động năng động như Việt 
Nam. Do vậy, đầu năm 2020, Bộ tài liệu này lần đầu tiên được hiệu chỉnh, cũng như 
cập nhật thêm nhiều nghề nghiệp thông dụng ở Việt Nam. 


Đây là một bộ tài liệu hướng nghiệp được thiết kế dành cho các bạn trẻ khi gặp phải 
những khó khăn trong việc đưa ra quyết định liên quan đến con đường học tập và 
đào tạo, cũng như tương lai của họ. Ở lứa tuổi 14 đến 19, các em học sinh bắt đầu 
bước vào thời kỳ lựa chọn giữa việc học nghề và học văn hoá, liên quan đến việc chọn 
trường, chọn nghề phù hợp với mình. Trong giai đoạn này, các em cần phải tìm ra 
được không chỉ là mình yêu thích điều gì và thế mạnh, năng lực sở trường của mình 
là gì, mà còn phải biết các yêu cầu chuyên môn để thực hiện được công việc trong 
ngành nghề mà các em định lựa chọn. Do vậy, bộ tài liệu hướng nghiệp sẽ hỗ trợ 
rất hữu ích cho các em học sinh trong quá trình đưa ra quyết định này. 


Sách hướng dẫn giáo viên trong bộ tài liệu sẽ mang đến cho người dạy những lý 
thuyết khác nhau về hướng nghiệp, từ đó người dạy sẽ giúp người học dần dần nắm 
được các vấn đề xung quanh việc định hướng và chọn ngành nghề. 


Sách bài tập lại giúp cho học sinh áp dụng những lý thuyết trên theo kinh nghiệm 
của bản thân cho việc ra quyết định thông qua các bài tập cụ thể. Qua đó, học sinh có 
thể tự khám phá được những sở thích của bản thân mình. 


Sách tra cứu nghề (bản đầy đủ) và Sổ tay nghề nghiệp tra cứu nhanh (bản tóm tắt) 
trong bộ tài liệu có thể được coi như những “cuốn từ điển” về các nghề nghiệp phổ 
biến nhất ở Việt Nam. Trong đó, các nghề được sắp xếp vào các nhóm nghề cụ thể, 
cùng với những yêu cầu về bằng cấp và năng lực mà học sinh cần có, cũng như 
những mô tả nhiệm vụ công việc chỉ tiết. Sách tra cứu nghề còn chỉ ra con đường 
học tập mà các em nên đi theo để làm được nghề mà mình định lựa chọn cũng như 
đưa ra một số ví dụ về nơi làm việc. Bộ tài liệu sẽ giúp cho các em đưa ra những quyết 
định sáng suốt nhất cho tương lai nghề nghiệp của mình sau này. 

Văn phòng ILO tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đối tác trong thời 
gian qua. Chúng tôi hy vọng Bộ tài liệu hướng nghiệp tiếp tục là tài liệu bổ trợ hữu 
ích, mang tính thực tiễn cao đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường 


trung học. : 
PA Z/ 


Tiến sĩ Chang-Hee Lee 
Giám đốc 
Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam 


mm. Sách tra cứu nghề 


Forewords 


Dedr students, teqchers, and porents, 


The Career Guidance Package for Vietnamese students aged 14-19 is the fruit of a 
close collaboration between the Ministry of Education and Training and the Interna- 
tional Labour Organization (ILO). Between 2014 and 2015, this Package was devel- 
oped, tested, validated, and published. For the five subsequent years, it provided a 
useful source of knowledge for vocational counselling institutions. However, no tool 
can be effective forever, especially in a country and labour market as dynamic as 
Viet Nams. Therefore in 2020 the original package was revised, and upgraded with 
the most recent information on common occupations in Viet Nam. 


The revised package is designed to provide guidance to young people who have to 
make difficult choices for their education and training and therefore future. 
Between 14 and 19 years of age, students begin to consider whether they should 
follow vocational education and training or academic education, select a suitable 
school, and eventually, a job. Throughout this period, students are asked to figure 
out not only their interests, strengths, and potential, but also the requirements of 
the career options they will have to consider. The Career Guidance Package wiill 
provide valuable support to students in making such decisions. 


In particular, the Instruction Book for Teachers will provide an overview of differ- 
ent theories in career guidance, for teachers and trainers to help students become 
familiar with the issues of career orientation and selection. 


The Student Workbook helps learners apply the theories to their own experience 
and decision-making through practical exercises. This allows students to discover 
their own interests. 


The Career Research Book (full version) and the Quick Career Research Hand- 
book (compendium version) can be considered as “dictionaries' of the most 
common occupations in Viet Nam. Occupations are organized by categories, along 
with their qualification and competency requirements, and task descriptions. The 
Career Research Book also shows the learning path that students should follow 
towards the occupation they plan to choose, as well as some examples of actual 
jobs. Taken together, this package will help students in making the best decisions 
for their future careers. 


ILO Country Office for Vietnam would like to express appreciation to our partners 
for their cooperation over the years. We hope that this Career Guidance Package 
will prove a valuable, practical tool in support of career orientation in secondary 
schools. 


Z3 


Dr. Chang-Hee Lee 
Country Director 
ILO Country Office for Vietnam 


Sách tra cứu nghề mmmăặa6GS 


Mục lục 


NHÓM NGHỀ NGÔN NGỮ 


1. 


Tên nghề: Giảng viên đại học, sau đại học (2311) - 
University Teacher 

Tên nghề: Giảng viên cao đẳng (2312) - College 
Teacher 

Tên nghề: Giáo viên trung cấp (2331) - Secondary 
Vocational and Professional School Teacher 

Tên nghề: Giáo viên trung học phổ thông (2332) - 
Upper Secondary Education Teacher 

Tên nghề: Giáo viên trung học cơ sở (2333) - Lower 
Secondary Education Teacher 

Tên nghề: Giáo viên ngoại ngữ (2353) - Foreign 
Language Teacher 

Tên nghề: Chuyên viên quan hệ công chúng (2432) - 
Public Relations Officer 

Tên nghề: Luật sư (2611) - Lawyer 

Tên nghề: Chuyên viên lưu trữ văn thư và quản lí bảo 
tàng (2621) - Archivist and Curator 

Tên nghề: Thủ thư và nhân viên thư viện (2622, 4401) - 
Librarian and Library Clerk 

Tên nghề: Biên tập viên nhà xuất bản - Editor/ 
Publisher 

Tên nghề: Nhà nghiên cứu khoa học xã hội (2632) - 
Social Scientist 

Tên nghề: Nhà khảo cổ học (2633) - Archaeologist 

Tên nghề: Nhà sử học (2633) - Historian 

Tên nghề: Nhà biên kịch, nhà văn và các nghề có liên 
quan (2641) - Script Writer 

Tên nghề: Nhà báo (2642) - Journalist 

Tên nghề: Nhà ngôn ngữ học (2643) - Language 
Specialist 

Tên nghề: Biên dịch và phiên dịch (2643) - Translator 
and Interpreter 

Tên nghề: Đạo diễn phim, sân khấu (2654) - Director: 
Film/ Stage 

Tên nghề: Phát thanh viên trên đài phát thanh, truyền 
hình và các phương tiện truyền thông đại chúng khác 
(2656)- Announcer: Radio, Television and Other media 


_——___-] Sách tra cứu nghề 


»3?%x&x 


21. 


22. 
23. 
2A. 


25. 


26. 
27. 


Tên nghề: Kĩ thuật viên ghi chép sổ sách y tế và 
thông tin về sức khỏe (3252) - Health Information 
Administrator 

Tên nghề: Kĩ thuật viên bảo tàng (3433) - Museologist 
Tên nghề: Thư kí hành chính (3343, 3349) - Secretary 
Tên nghề: Kĩ thuật viên phát thanh, truyền hình và 
nghe - nhìn (3521) - Broadcasting and Audiovisual 
Technicians 

Tên nghề: Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng 
(4222) - Call Centre Operator 

Tên nghề: Hướng dẫn viên du lịch (5113) - Tour Guide 
Tên nghề: Nhân viên marketing và bán hàng (5223) - 
Marketing and Sales Assistant 


NHÓM NGHỀ PHÂN TÍCH - LOGIC 


28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
36. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
4A. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


51. 
52. 


Tên nghề: Nhà thiên văn học (2111) - Astronome 

Tên nghề: Nhà khí tượng học (2112) - Meteorologist 
Tên nghề: Nhà hoá học (2113) - Chemist 

Tên nghề: Nhà địa chất (2114) - Geologist 

Tên nghề: Nhà địa lí (2114) - Geographer 

Tên nghề: Nhà toán học (2121) - Mathematician 

Tên nghề: Nhà thống kê (2122) - Statistician 

Tên nghề: Thống kê bảo hiểm (2122) - Actuarial Scientist 
Tên nghề: Nhà sinh vật học (2131) - Biologist 

Tên nghề: Nhà khoa học biển (2131) - Marine Scientist 
Tên nghề: Kĩ sư và kĩ thuật viên công nghệ sinh học 
(2131) - Engineer: Biotechnologist 

Tên nghề: Kĩ thuật y sinh - Biomedical Engineer 

Tên nghề: Nhà nông học (2132) - Agricultural Scientist 
Tên nghề: Kĩ sư thủy sản (2132) - Engineer: Marine/ 
Fishery Scientists and Aquaculturists 

Tên nghề: Kĩ sư và kĩ thuật viên lâm nghiệp (2132) - 
Forestry Advisor 

Tên nghề: Chuyên gia bảo vệ môi trường (2133) - 
Environmental Specialist 

Tên nghề: Kĩ sư công nghiệp (2141) - Industrial 
Engineer 

Tên nghề: Chuyên gia công nghệ thực phẩm và đồ 
uống (2141) - Food and Drink Technologist 

Tên nghề: Kĩ sư xây dựng (2142) - Civil Engineer 

Tên nghề: Kĩ sư ô tô (2144) - Automobile Engineer 
Tên nghề: Kĩ sư cơ khí (2144) - Mechanical Engineer 
Tên nghề: Kĩ sư hoá học (2145) - Chemical Engineer 
Tên nghề: Kĩ sư luyện kim (2146) - Metallurgical 
Engineer 

Tên nghề: Kĩ sư vật liệu (2149) - Materials Engineer 
Tên nghề: Kĩ sư điện (2151) - Electrical Engineer 


23 
24 
25 


26 


28 
29 


30 


31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
42 
44 


46 
47 
48 


49 
50 
51 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
60 


61 
62 


53. 
54. 


55. 


56. 
57, 


58. 
59. 
60. 
61. 


62. 


63. 


G4. 


65. 
66. 


G7. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


7A. 


Tên nghề: Kĩ sư điện tử (2152) - Electronics Engineer 
Tên nghề: Kĩ sư viễn thông (2153) - Engineer: 
Telecommunicatio 

Tên nghề: Kĩ sư vũ trụ, hàng không - Aerospace/ 
Aeronautical Engineer 

Tên nghề: Bác sĩ Thú y (2250) - Veterinarian 

Tên nghề: Kỹ thuật viên Thú y (3240) - Veterinarian 
technician 

Tên nghề: Dược sĩ (2262) - Pharmacist 

Tên nghề: Kế toán (2411, 3313, 3411) - Accountant 
Tên nghề: Chuyên gia phân tích tài chính (2413) - 
Financial Analyst 

Tên nghề: Chuyên gia quản trị dầu khí - Administration 
Specialist: Oil and Gas 

Tên nghề: Chuyên gia quản trị giao thông (quản lí và 
điều hành giao thông vận tải) - Administration 
Specialist: Transport 

Tên nghề: Chuyên gia quản trị năng lượng - 
Administration Specialist: Energy Management 

Tên nghề: Chuyên gia phát triển phần mềm (2512) - 
Computer Scientist: Software Developer 

Tên nghề: Nhà kinh tế học (2631) - Economist 

Tên nghề: Chuyên viên thương mại quốc tế (2631) - 
International Trade (Exporter - Importer) 

Tên nghề: Chuyên viên ngân hàng, quỹ đầu tư (3312) - 
Investment Banker 

Tên nghề: Kĩ sư và kĩ thuật viên âm thanh (3521) - 
Sound Engineer 

Tên nghề: Nhân viên giao dịch ngân hàng (4211) - Bank 
Teller and Related Clerks 

Tên nghề: Giáo viên công nghệ thông tin (2356) - 
Information Technology Teacher 

Tên nghề: Nhà thiết kế đồ họa và truyền thông đa 
phương tiện (2513) - Graphic and Multi Media Designer 
Tên nghề: Nhà Quản trị cơ sở dữ liệu và mạng máy 
tính (2521) - Computer database and network 
administrators 

Tên nghề: Kỹ thuật viên công nghệ thông tin (3511) - 
ICT technician 

Tên nghề: Thủ quỹ (5230) - Treasurer 


NHÓM NGHỀ HÌNH HỌC - MÀU SẮC - THIẾT KẾ 


75. 


76. 


Tên nghề: Kĩ thuật viên bao bì (2149, 3139) - Packaging 
Technologists 

Tên nghề: Kĩ thuật viên in ấn (2149, 3139, 7321, 7322, 
7323) - Printing Technologists 


Sách tra cứu nghề E===——— 


63 


G4 


65 
66 


G7 
68 
69 
72 


73 


74 


75 


76 
77 


79 


30 


81 


82 


83 


34 


86 


87 
88 


89 


90 


91 


v&& 


RE Sách tra cứu nghề 


`)  ¬.. 


77. 


78. 


79. 


30. 


61. 


82. 


83. 


3A. 


85. 


66. 


S7. 


86. 
39. 


90. 


91. 
92. 


93. 


9A. 


g5: 


96. 


97. 


96. 


Tên nghề: Kĩ thuật viên ngành giấy (2149, 3139, 8143, 
8172) - Paper Technologists 

Tên nghề: Kĩ thuật viên may mặc và công nghệ có liên 
quan (2141, 3149) - Garment and Related Trades 
Technicians 

Tên nghề: Kĩ thuật viên da giày (2141, 3149) - Leather 
and Footwear Technologists 

Tên nghề: Thợ thẩm mĩ (Làm đẹp) (5141, 5142) - 
Cosmetologists (Beauticians) 

Tên nghề: Kiến trúc sư xây dựng (2161) - Architects 
(Building) 

Tên nghề: Kiến trúc sư cảnh quan/ nhà thiết kế cảnh 
quan (2162) - Landscape Designers / Architects 

Tên nghề: Nhà thiết kế sản phẩm/ Mỹ thuật công 
nghiệp (2163) - Product/ Industrial Designers 

Tên nghề: Nhà thiết kế thời trang (2163) - Fashion 
Designers 

Tên nghề: Nhà trắc địa bản đồ (2165) - Cartographers 
and Surveyors 

Tên nghề: Nhà thiết kế đồ họa và truyền thông đa 
phương tiện (2166) - Graphic and Multi Media 
Designers 

Tên nghề: Kĩ thuật viên vẽ kĩ thuật (3118) - Draughts 
persons 

Tên nghề: Nhà nhiếp ảnh (3431) - Photographers 

Tên nghề: Nhà thiết kế và trang trí nội thất (3432) - 
Interior Designers and Decorators 

Tên nghề: Nhà thiết kế thủ công mĩ nghệ (3432) - Crafts 
Designers 

Tên nghề: Nghệ sĩ Mỹ thuật (2651) - Fine Artists 

Tên nghề: Nhà thiết kế quảng cáo (3435) - Commercial 
Artists 

Tên nghề: Nhà quay phim(3521) - Cinematographers 
Tên nghề: Người làm vườn, vườn ươm và trồng hoa, 
cây cảnh (6113) - Gardeners, Horticultural and Nursery 
Growers 

Tên nghề: Nhà thiết kế trang sức (7313) - Jewelry 
Designers 

Tên nghề: Thợ gốm sứ và thợ có liên quan (7314, 8181) 
- Potters and Related Workers 

Tên nghề: Thợ vẽ biển quảng cáo, thợ trang trí và thợ 
có liên quan (7316) - Sign writers, Decorative Painters 
and Related Workers 

Tên nghề: Thợ thủ công trong ngành đồ gỗ và trang trí 
nội thất (7213, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7521, 
7522, 7523, 7319) - Handicraft Workers in Furniture 
and Home Furnishings Industries 


92 


93 


95 


97 


99 


101 


102 


104 


105 


106 


108 
110 


111 


113 
114 


115 
116 


117 


118 


119 


121 


I2 


Sách tra cứu nghề E===———- 


99. Tên nghề: Thợ thủ công trong ngành dệt may và da 

giày (7318, 7531, 7532, 7533, 7535, 7536) - Handicraft 

Workers in Textile-Garment and Leather-Footwear 

Industries 125 
100. Tên nghề: Thợ vận hành máy sản xuất hàng dệt may 

và da giày (7533) - Machine Operators ¡in 


Textile-Garment and Leather-Footwear Industries 127 
NHÓM NGHỀ LÀM VIỆC VỚI CON NGƯỜI 129 
101. Tên nghề: Bác sĩ y khoa (2211, 2212) - Allopathic 

Medical Doctor 130 
102. Tên nghề: Y tá và hộ sinh (2221, 2222) - Nurse and 

Midwife 131 
103. Tên nghề: Bác sĩ y học cổ truyền (2230) - Medical 

Doctor: Traditional Medicine 132 
104. Tên nghề: Nha sĩ (2261) - Dentist 133 
105. Tên nghề: Chuyên gia phục hồi chức năng nghề 

nghiệp (2263) - Occupational Therapist 134 
106. Tên nghề: Chuyên gia vật lí trị liệu (2264, 3255) - 

Physiotherapist 135 
107. Tên nghề: Chuyên gia dinh dưỡng (2265) - Dietician 

and Nutritionist 136 
108. Tên nghề: Bác sĩ thính học và trị liệu ngôn ngữ (2266) - 

Audiologist and Speech Therapist 137 
109. Tên nghề: Giáo viên mầm non (2342, 3620) - 

Pre-School Teacher 138 
110. Tên nghề: Giáo viên tiểu học (2341, 3610) - Primary 

School Teacher 139 
111. Tên nghề: Giáo viên giáo dục đặc biệt (2352, 3630) - 

Special Needs Teacher 140 


112. Tên nghề: Chuyên gia quản trị doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (242) - Administration Specialist: Small & Medium 


Business Management 141 
113. Tên nghề: Chuyên gia quản trị kinh doanh nông 

nghiệp (242) - Agribusiness Management 143 
114. Tên nghề: Quản lí bán hàng và marketing (1221, 243) - 

Sales and Marketing Manager 144 
115. Tên nghề: Quản lí bán lẻ và bán buôn (1420, 1844, 243) 

- Retail and Wholesale Manager 146 
116. Tên nghề: Quản lí khách sạn, nhà hàng (1825, 1845, 

242) - Hotel/ HORECA Manager 148 
117. Tên nghề: Quản lí nông nghiệp (1821, 1841, 242) - 

Agriculture Manager 149 
118. Tên nghề: Quản trị bệnh viện (1829,1839, 1849, 242) 150 
119. Tên nghề: Quản lí nhân sự (1212) - Human Resource 

Manager 151 
120. Tên nghề: Chuyên gia quản lí đô thị (2614) - 

Administration Specialist: Urban Management 152 


vi @&£@& 


IS Sách tra cứu nghề 


»3®® vi 


121. 


122. 


123. 


124. 


125: 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


151. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


139. 
140. 


Tên nghề: Cán bộ quan hệ lao động - Labour Relations 
Officer 

Tên nghề: Chuyên gia dịch vụ pháp lí (2619) - Legal 
Services Specialist 

Tên nghề: Nhà tâm lí học (2634) - Psychologist 

Tên nghề: Nhà tư vấn tâm lí (2635) - Counsellor 

Tên nghề: Nhà tư vấn nghề nghiệp (2635) - Career 
Counsellor 

Tên nghề: Kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (3211, 
3212) - Medical Technologist: Medical Imaging 

Tên nghề: Kĩ thuật viên nhãn khoa (3254) - Medical 
Technologist: Optometry 

Tên nghề: Kĩ thuật viên y tế (321) - Medical Technologis 
Tên nghề: Đại lí bảo hiểm (3321) - Insurance Agent 
Tên nghề: Nhà quản lí sự kiện (3332) - Event Manager 
Tên nghề: Chuyên gia quản trị bất động sản (3334) - 
Administration Specialist: Real Estate 

Tên nghề: Nhân viên công tác xã hội (3412) - Social 
Worker 

Tên nghề: Đại lí du lịch và lữ hành (4221) - Travel and 
Tourism Agent 

Tên nghề: Tiếp viên hàng không hoặc tiếp viên trên 
phương tiện vận tải - Air Hostess / Steward 

Tên nghề: Thợ chế biến thực phẩm (7513) - Food 
Processing Workers 

Tên nghề: Đầu bếp - Cook 

Tên nghề: Phụ bếp - Cook Assistant 

Tên nghề: Phục vụ bàn - Waiter 

Tên nghề: Lễ tân - Receptionists 

Tên nghề: Nhân viên văn phòng - Office clerk 


NHÓM NGHỀ THỂ CHẤT - CƠ KHÍ 


141. 


142. 
143. 
144. 


145. 
146. 
147. 
148. 


149. 


150. 
151. 


Tên nghề: Kĩ sư bảo dưỡng máy bay (2144) - Aircraft 
Maintenance Engineer 

Tên nghề: Kĩ sư mỏ (2146) - Engineer Mining 

Tên nghề: Kĩ sư khai thác dầu khí (2146) 

Tên nghề: Kĩ thuật viên chỉnh hình và phục hình (2221) 
- Orthotist and Prosthetist 

Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ - điện tử - Mechatronics 
Tên nghề: Kĩ sư hàng hải - Merchant Navy Engineer 
Tên nghề: Công an (2445) - Police Officers 

Tên nghề: Vũ công và biên đạo múa (2653) - Dancer 
and Choreographer 

Tên nghề: Kĩ thuật xây dựng (3112) - Civil Engineering 
Technician 

Tên nghề: Kĩ thuật thủy lợi - Irrigation technicians 

Tên nghề: Kĩ thuật điện trong công nghệ thông tin 
và truyền thông (3113) - Electrical Engineering 
Technicians (Information-Communication Technology) 


152 


153 
154 
155 


156 
157 
158 
1591 
60 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
176 
177 
178 
179 
181 
182 
183 
185 


186 


152. 


153. 


154. 


195: 


156. 


15/7. 


158. 


155: 


160. 


161. 


162. 


163. 
164. 


165. 
166. 


167. 


168. 


169. 


170. 


171. 


172. 


173. 


Tên nghề: Kĩ thuật điện trong phát và truyền tải điện 
(3113, 3131) - Electrical Engineering Technician and 
Operator (Power Generation and Transmission) 

Tên nghề: Kĩ thuật tua-bin (3113) - Electrical 
Engineering Technician (Turbines) 

Tên nghề: Kĩ thuật viên phần cứng máy tính - 
Computer Hardware Technologist 

Tên nghề: Kĩ thuật viên điện đài trên tàu thủy (3114) - 
Ship Radio Officer 

Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ khí trong sản xuất, lắp ráp 
và sửa chữa (3115) - Mechanical Engineering 
Technicians (Manufacture, Assembly and Repair) 

Tên nghề: Kĩ thuật viên giao thông vận tải - Transport 
Technicians 

Tên nghề: Kĩ thuật viên khai thác mỏ (3117) - Mining 
Technicians 

Tên nghề: Kĩ thuật viên luyện kim (3117) - Metallurgical 
Technician 

Tên nghề: Vận hành máy móc (3131-35-39, 8111-14, 
8122, 8131-32, 8142-43, 8151-57-59, 8160, 8171-72, 
8181-83-89) - Mechanical Engineering Technician: 
Operator 

Tên nghề: Kĩ thuật viên vận hành thiết bị lọc dầu và khí 
thiên nhiên (3134) - Petroleum and Natural Gas 
Refining Plant Operator 

Tên nghề: Kĩ thuật viên bảo vệ môi trường (3141) - 
Environmental Protection Technician 

Tên nghề: Kĩ thuật viên lâm nghiệp (3143) - Forester 
Tên nghề: Điều khiển phương tiện đường thủy (3152) - 
Merchant Navy: Mariner 

Tên nghề: Phi công (3153) - Pilot 

Tên nghề: Kiểm soát viên không lưu (3154) - Air Traffic 
Controller 

Tên nghề: Kĩ thuật viên y tế: công nghệ y học hạt nhân 
(3211, 3212) - Medical Technologist: Nuclear Medicine 
Technology 

Tên nghề: Kĩ thuật viên phòng xét nghiệm (3212) - 
Laboratory Technician 

Tên nghề: Kĩ thuật viên y tế: kĩ thuật viên phẫu thuật 
(3221) - Medical Technologist: Surgical Technology 
Tên nghề: Kĩ thuật viên y tế: kĩ thuật viên và phụ tá nha 
khoa (3251) - Dental Assistant and Therapist 

Tên nghề: Vận động viên và người chơi thể thao 
chuyên nghiệp (3421, 3422) - Sports Professional 

Tên nghề: Giáo viên giáo dục thể chất (3422) - Physical 
Education Teacher 

Tên nghề: Kĩ thuật viên kĩ thuật viễn thông (3522) - 
Telecommunications Technicians 


Sách tra cứu nghề E===——— 


188 


191 


192 


193 


194 


195 


196 


198 


199 


201 


203 
205 


206 
207 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


216 


217 


x €&£& 


KE--- Sách tra cứu nghề 


»3?x 


174. 


175. 


176. 


177. 


178. 


179. 


180. 


181. 


182. 


183. 


184. 


185. 


186. 


187. 
188. 


189. 


190. 


191. 
192. 


193. 


194. 
195. 
196. 
197. 
198. 


199. 


Tên nghề: Cảnh sát cứu hỏa (5401) - Fire-Fighters 

Tên nghề: Trồng trọt (6111-14) - Crop Grower 

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm (6121, 6122) - 
Animal Husbandry Specialis 

Tên nghề: Nuôi ong và nuôi tằm (6123) - Apiarists and 
Sericulturists 

Tên nghề: Thợ đường ống (7126) - Plumbers and Pipe 
Fitters 

Tên nghề: Thợ chế tạo khuôn và công cụ (7211) - Tool 
and Die Maker 

Tên nghề: Thợ mộc và thợ làm đồ gỗ (7115) - 
Carpenters and Joiners 

Tên nghề: Kĩ thuật viên thiết bị lạnh và điều hòa không 
khí (7127) 

Tên nghề: Thợ hàn và thợ cắt kim loại bằng nhiệt 
(7212) - Welders and Flame Cutters 

Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ khí trong đóng tàu - 
Mechanical Engineering Technicians (Ship Building) 
Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ khí trong gia công kim loại 
(7213, 7214, 7221, 7222, 7224, 7313) - Mechanical 
Technicians (Metal Working) 

Tên nghề: Thợ cơ khí và sửa chữa xe có động cơ (7231) 
- Auto Mechanic 

Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ khí nông nghiệp (7233) - 
Mechanical Engineering Technician: Agricultural 

Tên nghề: Thợ lặn (7541) - Underwater Divers 

Tên nghề: Lái đầu máy xe lửa (8311) - Locomotives 
Drivers 

Tên nghề: Lái xe con, taxi và xe tải hạng nhẹ (8322) - 
Car, Taxi and Light Truck Driver 

Tên nghề: Lái xe buýt, xe khách và xe điện (8331) - Bus 
and Tram Driver 

Tên nghề: Sĩ quan quân đội (0100) - Army officers 

Tên nghề: Lao động trong lâm nghiệp (0621) - Labor in 
forestry 

Tên nghề: Lao động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 
(0622) - Labor in forestry 

Tên nghề: Thợ xây (0711) 

Tên nghề: Thợ hoàn thiện trong xây dựng (0712) 

Tên nghề: Thợ sơn (0713) 

Tên nghề: Thợ lắp đặt và sửa chữa điện (0741) 

Tên nghề: Thợ lắp đặt và thợ sửa chữa điện tử viễn 
thông (0742) 

Tên nghề: Thợ lắp ráp (0820) 


219 
220 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


227 


228 


229 


230 


231 
232 


233 


234 


235 
237 


235 


239 
240 
241 
242 
243 


24 
245 


Nhóm nghề 
Ngôn ngữ 


âm ` &‹ 


_=———_--] Sách tra cứu nghề 


1. Tên nghề: Giảng viên đại học, sau đại học (2311) - University Teacher 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Giảng viên đại học, cao học là Nẵng Lựa chọn 1: ° Dạy học: lĩnh vực 


người có kiến thức chuyên sâu về 
một chuyên ngành cụ thể và dạy 
các lý thuyết và thực hành về một 
hay nhiều môn học ở ở bậc đại 
học, hoặc tương đương; thực 
hiện nghiên cứu và cải tiến, phát 
triển khái niệm, lý thuyết, phương 
pháp hoạt động, biên soạn sách 
và và giảng dạy. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Thiết kế và chỉnh sửa chương 
trình giảng dạy và chuẩn bị 
các khóa học nghiên cứu theo 
yêu cầu; 


.. Giảng dạy và tổ chức hướng 


dẫn, thảo luận, và thí nghiệm; 
Khuyến khích sinh viên thảo 
luận và tư duy độc lập; 

Giám sát, nếu cần, các công 
tác thí nghiệm và thực hành 
của sinh viên; 

Quản lí, đánh giá và chấm 
điểm các bài kiểm tra; 

Chỉ dẫn sinh viên và các thành 
viên trong khoa nghiên cứu; 
Nghiên cứu và phát triển các 
khái niệm, lí thuyết và các 
biện pháp hoạt động để ứng 
dụng trong lĩnh vực chuyên 
môn và các lĩnh vực khác; 
Chuẩn bị tài liệu, sách báo, 
sách giảng dạy; 

Tham gia các cuộc hội thảo và 
thảo luận; 


. Tham gia quá trình quyết 


định liên quan đến các vấn đề 
về khoa, ngân sách, và các 
chính sách khác; 


. Trợ giúp các hoạt động ngoại 


khóa như thảo luận chuyên 
đề; 


. Thực hiện các công việc liên 


quan khác; 


13. Giám sát các giáo viên khác... 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Các trường đại học trong và ngoài nước được các cơ quan quản lý Nhà nước công nhận (chỉ tiết có thể tham khảo tại 
Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo) 


»3%Đ%:2 


lực làm 
việc với 
con 
người 


1. Theo học ĐH có 
chuyên ngành 
được giảng dạy 
trong chương 
trình đại học; 
Tiếp tục học các 
bậc học sau đại 
học, được cấp 
bằng Thạc sĩ 
hoặc Tiến sĩ; 

Học chứng chỉ 
dạy học đại học 
(nếu chưa tốt 
nghiệp đại học 
Sư phạm); 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH Sư 
phạm có 
chuyên ngành 
được giảng dạy 
trong chương 
trình đại học; 
Tiếp tục học các 
bậc học sau đại 
học, được cấp 
bằng Thạc sĩ 
hoặc Tiến sĩ; 


chuyên sâu chủ 
yếu là liên quan 
đến các ngành, 
nghề đào tạo 
chuyên môn sâu 
như Kinh tế, tài 
chính, ngôn ngữ, 
các lĩnh vực khoa 
học tự nhiên, khoa 
học xã hội, công 
nghệ, dược, các 
môn cơ sở ngành. 
Quản lí: Giảng viên 
cũng có thể 
chuyển sang công 
việc quản lí và trở 
thành người đứng 
đầu bộ môn, khoa, 
trường (Mí dụ: 
trưởng khoa, hiệu 
trưởng). 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Giảng dạy trong 


các trường đại học, 
Nghiên cứu tại các 
viện nghiên cứu về 
giáo dục và các 
khoa học có: liên 
quan 

Vị trí quản lí trong 
các cơ sở giáo dục 
(ví dụ: hiệu trưởng) 


Sách tra cứu nghề RS= 


2. Tên nghề: Giảng viên cao đẳng (2312) - College Teacher 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Giảng viên cao đẳng là người có Lựa chọn 1: °_ Dạy học: lĩnh vực 


kiến thức chuyên sâu về một 
chuyên ngành cụ thể và dạy các lý 
thuyết và thực hành về một hay 
nhiều môn học ở bậc cao đẳng 
hoặc các tương đương; thực hiện 
nghiên cứu và cải tiến, phát triển 
khái niệm, lý thuyết, phương 
pháp hoạt động, biên soạn sách 
và và giảng dạy. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


12. 


15: 


Thiết kế và chỉnh sửa chương 
trình giảng dạy và chuẩn bị 
các khóa học nghiên cứu theo 
yêu cầu; 

Giảng dạy và tổ chức hướng 
dẫn, thảo luận, và thí nghiệm; 
Khuyến khích sinh viên thảo 
luận và tư duy độc lập; 

Giám sát, nếu cần, các công 
tác thí nghiệm và thực hành 
của sinh viên; 

Quản lí, đánh giá và chấm 
điểm các bài kiểm tra; 

Chỉ dẫn sinh viên và các thành 
viên trong khoa nghiên cứu; 
Nghiên cứu và phát triển các 
khái niệm, lí thuyết và các 
biện pháp hoạt động để ứng 
dụng trong lĩnh vực chuyên 
môn và các lĩnh vực khác; 
Chuẩn bị tài liệu, sách báo, 
sách giảng dạy; 

Tham gia các cuộc hội thảo và 
thảo luận; 


. Tham gia quá trình quyết 


định liên quan đến các vấn đề 
về khoa, ngân sách, và các 
chính sách khác; 


. Trợ giúp các hoạt động ngoại 


khóa như thảo luận chuyên đề; 
Thực hiện các công việc liên 
quan khác; 

Giám sát các giáo viên khác... 


việc với 
con 
người 


1. 


Theo học ĐH có 
chuyên ngành 
được giảng dạy 
trong chương 
trình cao đẳng; 

Học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 
phạm (nếu 
không học 
trường đại học 
Sư phạm, hoặc 
đại học Sư 
phạm kĩ thuật); 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học ĐH có 
chuyên ngành 
được giảng dạy 
trong chương 
trình cao đẳng; 
Theo học cao 
học chuyên 
ngành 

Học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 
phạm (nếu 
không học 
trường đại học 
Sư phạm, đại 
học Sư phạm kĩ 
thuật).). 


3. Có thể học tiếp 


lên TS 


chuyên sâu chủ 
yếu là liên quan 
đến môn học. Ví 
dụ: Cao đẳng 
Giao thông vận 
tải, giảng dạy các 
học phần: Cơ lí 
thuyết, Hình họa - 
vẽ kĩ thuật, ... 
Quản lí: Giảng 
viên cũng có thể 
chuyển sang công 
việc quản lí và trở 
thành người 
đứng đầu bộ 
môn, khoa, 
trường (VÍ dụ: 
trưởng khoa, hiệu 
trưởng). 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Giảng dạy tại các 


trường Cao đẳng 
Vị trí quản lí trong 
các cơ sở giáo dục 
(ví dụ: hiệu 
trưởng, trưởng 
khoa) 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Các trường đại học trong và ngoài nước được các cơ quan quản lý Nhà nước công nhận (chi tiết có thể tham khảo tại Cục 
Quản lý Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo) 


3z£&& 


 . Sách tra cứu nghề 


3. Tên nghề: Giáo viên trung cấp (2331)! - Secondary Vocational and Professional 


School Teacher 


Mô tả nghề 


Giáo viên trung cấp là người có 
kiến thức chuyên sâu về một lĩnh 
vực cụ thể và dạy các lý thuyết và 
thực hành về một hay nhiều môn 
học ở cấp giáo dục trung cấp, sau 
khi kết thúc giáo dục trung học cơ 
sở hoặc trung học phổ thông, với 


mục đích giáo dục, 


hướng 


nghiệp, hoặc dạy nghề. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


HỆ 


Giảng dạy môn học của mình 
và giám sát công việc và qui 
định của lớp học; 

Thiết kế và chỉnh sửa chương 
trình giảng dạy và chuẩn bị 
các khóa đào tạo, hướng 
nghiệp và nghiên cứu theo 
yêu cầu; 

Chuẩn bị, phân công và chữa 
bài tập; 

Quản lí, chấm điểm bài kiểm 
tra và bài thi để đánh giá tiến 
bộ của học sinh; 

Chuẩn bị báo cáo về công tác 
học sinh và liên lạc với các 
giáo viên khác và cha mẹ học 
sinh; 

Tham gia các cuộc họp liên 
quan đến chính sách giáo dục 
và tổ chức; 

Tổ chức và trợ giúp các hoạt 
động ngoại khóa như thảo 
luận chuyên đề hoặc câu lạc 
bộ; 

Giảng dạy cá nhân nếu cần. 
Thực hiện các công việc liên 
quan khác; 


10. Giám sát các giáo viên khác 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Các trường hoặc khoa Sư phạm kỹ thuật (không phải học chứng chỉ Sư phạm GDNN); Các trường cao đẳng, đại học trên 
toàn quốc. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực làm 
việc với 
con 
người 


1 Không bao gồm các giáo viên dạy khối văn hóa trong các trường trung cấp. 


».3Đ3%.4 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học cao 
đẳng sư phạm kĩ 
thuật hoặc đại 
học sư phạm lĩ 
thuật. 


2. Có thể học tiếp lên 


ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


HỆ 


Theo học cao 
đẳng hoặc ĐH 
có chuyên 
ngành được 
giảng dạy trong 
chương trình 
trung cấp 

Học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 
phạm giáo dục 
nghề nghiệp. 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Môn liên quan: 
lĩnh vực chuyên 
sâu chủ yếu là 
liên quan đến 
học phần giảng 
dạy. Ví dụ: Thực 
hành lái xe nâng, 
thực hành gấp 
khăn, ... 


Quản lí: Giáo viên 
cũng có thể 
chuyển sang 
công việc quản lí 
và trở thành 
người đứng đầu 
bộ môn, khoa, 
trường (Ví dụ: 
trưởng khoa, 
hiệu trưởng). 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Giảng dạy trong 
các trường trung 
cấp 
Quản lí trong các 
cơ sở giáo dục (Ví 
dụ: hiệu trưởng, 
trưởng phòng) 


Sách tra cứu nghề [==—- 


4. Tên nghề: Giáo viên trung học phổ thông (2332) - Upper Secondary Education 
Teacher 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Giáo viên trung học phổ thông Năng lực Lựa chọn 1: ° Môn liên quan: 


dạy học sinh ở các trường trung 
học phổ thông hoặc tương 
đương, ví dụ như trung tâm giáo 
dục thường xuyên. Họ dạy một 
hoặc nhiều môn học với mục đích 
giáo dục, hướng nghiệp, hoặc dạy 
nghề. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Giảng dạy môn học của mình 
và giám sát công việc và qui 
định của lớp học; 

Thiết kế và chỉnh sửa chương 
trình giảng dạy và chuẩn bị 
các khóa học, hướng nghiệp 
và nghiên cứu theo yêu cầu; 
Chuẩn bị, phân công và chữa 
bài tập; 

Quản lí, chấm điểm bài kiểm 
tra và bài thi để đánh giá tiến 
bộ của học sinh; 

Chuẩn bị báo cáo về công tác 
học sinh và liên lạc với các 
giáo viên khác và cha mẹ học 
sinh; 

Dạy đọc, viết và các môn cơ 
bản khác cho người lớn; 
Tham gia các cuộc họp liên 
quan đến chính sách giáo dục 
và tổ chức; 

Tổ chức và trợ giúp các hoạt 
động ngoại khóa như thảo 
luận chuyên đề, câu lạc bộ, 
tham quan...; 

Giảng dạy cá nhân nếu cần. 


. Hướng dẫn các hoạt động 


ngoại khóa. 


làm việc 
với con 
người 


1, 


Theo học ĐH Sư 
phạm. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


†: 


Theo học ĐH có 
chuyên ngành 
được giảng dạy 
trong chương 
trình bậc học 
phổ thông. 

Học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 
phạm. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH. 


lĩnh vực chuyên 
sâu chủ yếu là liên 
quan đến môn 
học. Ví dụ: tiếng 
Anh, vật lí, toán... 

Quản lí: Giáo viên 
cũng có thể 
chuyển sang công 
việc quản lí và trở 
thành người đứng 
đầu bộ môn, tổ, 
trường (Ví dụ: hiệu 
phó, hiệu trưởng) 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Dạy học tại các 


trường trung học 
phổ thông; các 
trung tâm giáo 
dục thường 
xuyên; 

Quản lí trong các 
cơ sở giáo dục (Ví 
dụ: hiệu trưởng, 
trưởng phòng); 
Làm việc chuyên 
môn trong các cơ 
quan quản lý giáo 
dục; 

Dạy học tại các 
trung tâm bồi 
dưỡng văn hóa 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Các trường ĐH Sư phạm trên toàn quốc như: 


» _ ĐH Sư phạm Hà Nội ° - ĐH Sư phạm Tp HCM - _ ĐH Huế - ĐH Sư phạm 
„ _ ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - - ĐH Đồng Tháp - ĐH Đà Nẵng - ĐH Sư phạm 
° - ĐH Sư phạm nghệ thuật Trungương ° ĐH Cần Thơ - - ĐH Quy Nhơn 


„ _ ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 


5 &&@& 


RE Sách tra cứu nghề 


5. Tên nghề: Giáo viên trung học cơ sở (2333) - Lower Secondary Education Teacher 


Mô tả nghề 


Giáo viên trung học cơ sở dạy học 


sinh ở các trường trung học cơ sở 
hoặc tương đương, ví dụ như 


trường trẻ em khuyết tật bậc 
trung học cơ sở. Họ dạy một hoặc 
nhiều môn học với mục đích giáo 


dục, hướng nghiệp, hoặc dạy 


nghề. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Giảng dạy môn học của mình 
và giám sát công việc và qui 
định của lớp học; 

Thiết kế và chỉnh sửa chương 
trình giảng dạy và chuẩn bị 
các khóa học, hướng nghiệp, 
nghiên cứu theo yêu cầu; 
Chuẩn bị, phân công và chữa 
bài tập; 

Quản lí, chấm điểm bài kiểm 
tra và bài thi để đánh giá tiến 
bộ của học sinh; 

Chuẩn bị báo cáo về công tác 
học sinh và liên lạc với các 
giáo viên khác và cha mẹ học 
sinh; 


Dạy đọc, viết và các môn cơ 


bản khác cho người lớn; 
Tham gia các cuộc họp liên 
quan đến chính sách giáo dục 
và tổ chức; 


Tổ chức và trợ giúp các hoạt 


động ngoại khóa như thảo 
luận chuyên đề, câu lạc bộ, 
tham quan...; 

Giảng dạy cá nhân nếu cần. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Các trường ĐH Sư phạm trên toàn quốc như 


ĐH Sư phạm Hà Nội 
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


ĐH Sư phạm nghệ thuật Trungương › 


ĐHQG Hà Nội - ĐH Giáo dục 
ĐH Sư phạm Tp HCM 


` Ð 


Con đường 


học tập 


Năng 


việc với 
con 
người 


Lựa chọn 1: 
lực làm 1; 


Theo học ĐH Sư 
phạm; 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


HỆ 


ĐH Đồng Tháp 

ĐH Cần Thơ 

ĐH Hà Nội 

ĐH Huế - ĐH Sư phạm 

ĐH Đà Nẵng - ĐH Sư phạm 


Theo học ĐH có 
chuyên ngành 
được giảng dạy 
trong chương 
trình bậc học phổ 
thông; 

Học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 
phạm; 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH. 


„ - ĐH Quy Nhơn 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Môn liên quan: 
lĩnh vực chuyên 
sâu chủ yếu là liên 
quan đến môn 
học. Ví dụ: tiếng 
Anh, vật lí, toán... 

Quản lí: Giáo viên 
cũng có thể 
chuyển sang công 
việc quản lí và trở 
thành người đứng 
đầu bộ môn, tổ, 
trường &í dụ: hiệu 
phó, hiệu trưởng). 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Dạy học tại các 
trường trung học 
cơ sở, các trung 
tâm giáo dục 
thường xuyên; 
Quản lí trong các 
cơ sở giáo dục (ví 
dụ: hiệu trưởng, 
trưởng phòng); 
Làm việc chuyên 
môn trong các cơ 
quan quản lý giáo 
dục; 

Dạy học tại các 
trung tâm bồi 
dưỡng văn hóa 


° CĐ SP Trung ương và các 
trường CĐ SP hoặc CÐ cộng 
đồng có đào tạo sự phạm tại 


các tỉnh, TP 


6. Tên nghề: Giáo viên ngoại ngữ (2353) - Foreign Language Teacher 


Giáo viên Ngoại ngữ dạy học sinh 
ở các trường trung học phổ 
thông, trung cấp, cao đẳng và các 
bậc học khác. Họ dạy một hoặc 
nhiều ngoại ngữ khác nhau nhằm 
mục đích giáo dục, hướng nghiệp 
hoặc dạy nghề. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Giảng dạy môn học của mình 
và giám sát công việc và qui 
định của lớp học; 

Thiết kế và chỉnh sửa chương 
trình giảng dạy và chuẩn bị 
các khóa học, hướng nghiệp, 
nghiên cứu theo yêu cầu; 
Chuẩn bị, phân công và chữa 
bài tập; 

Quản lí, chấm điểm bài kiểm 
tra và bài thi để đánh giá tiến 
bộ của học sinh; 

Chuẩn bị báo cáo về công tác 
học sinh và liên lạc với các 
giáo viên khác và cha mẹ học 
sinh; 

Dạy đọc, viết và nói; 

Tham gia các cuộc họp liên 
quan đến chính sách giáo dục 
và tổ chức; 

Tổ chức và trợ giúp các hoạt 
động ngoại khóa như thảo 
luận chuyên đề, câu lạc bộ, 
tham quan...; 

Giảng dạy cá nhân nếu cần. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


việc với 
con 
người 


Ví dụ các trường có đào tạo trong nước: 


Con đường 


Lựa chọn 1: 
1. Theo học đại học 


Sư phạm ngoại 
ngữ; 


2. Có thể học tiếp 


lên sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học đại 
học Ngoại ngữ; 
Học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 
phạm; 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 

Có thể lựa chọn 
học thêm các 
ngôn ngữ khác ở 
các bậc học khác 
nhau. 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học đại 
học ở nước 
ngoài bằng 
ngôn ngữ của 
nước sở tại; 

Học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 
phạm; 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 

Có thể lựa chọn 
học thêm các 
ngôn ngữ khác ở 
các bậc học khác 
nhau. 


Sách tra cứu nghề R= 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Môn liên quan: 
lĩnh vực chuyên 
sâu chủ yếu là liên 
quan đến môn 
học. Ví dụ: tiếng 
Anh, tiếng Pháp, 
tiếng Tây ban 
Nha, ... 

Quản lí: Giáo viên 
Ngôn ngữ cũng 
có thể chuyển 
sang công việc 
quản lí và trở 
thành người 
đứng đầu bộ 
môn, tổ, trường... 
(ví dụ: tổ trưởng 
chuyên môn, hiệu 
trưởng. 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Dạy học tại các cơ 
Sở giáo dục; 
Quản lí trong các 
cơ sở giáo dục (ví 
dụ: hiệu trưởng, 
trưởng phòng); 
Làm việc chuyên 
môn trong các cơ 
quan quản lý giáo 
dục; 

Dạy học tại các 
trung tâm ngoại 
ngữ. 


» _ ĐH Sư phạm Hà Nội ° - ĐH Sư phạm TpHCM - - ĐH Huế - ĐH Ngoại ngữ 
° - ĐH Hà Nội - - ĐH Đồng Tháp - _ ĐH Đà Nẵng - ĐH Ngoại ngữ 
- _ ĐHQG Hà Nội - ĐH Ngoại ngữ ° ĐH Cần Thơ » - ĐH Quy Nhơn 

° _ ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư phạm 


;£&& 


KE--- Sách tra cứu nghề 


7... Tên nghề: Chuyên viên quan hệ công chúng (2432) - Public Relations Officer 


Mô tả nghề 


Chuyên viên quan hệ công chúng, 
còn được gọi là cán bộ truyền 
thông, là người giữ nhiệm vụ kết 
nối giữa tổ chức, doanh nghiệp 
với thế giới bên ngoài. Họ đảm 
bảo rằng các thông tin chính xác 
về tổ chức, doanh nghiệp, khách 
hàng, sản phẩm hoặc người sử 
dụng lao động được các đối 
tượng công chúng biết đến. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Duy trì thông tin liên lạc giữa 
tổ chức và khách hàng của họ 
để tăng cường hiểu biết và uy 
tín; 

Xây dựng, biên tập và phân 
phối bản thông tin định kì để 
công bố các hoạt động, phát 
hành thông cáo báo chí để 
giới thiệu các hoạt động của 
tổ chức; 

Theo dõi sát tin tức, báo chí và 
các phương tiện truyền thông 
khác, lưu ý xu hướng của dư 
luận; 

Giúp người sử dụng lao động 
hiểu ý kiến dư luận và phản 
biện chính sách; 

Gặp gỡ báo chí và đại diện 
công chúng để giới thiệu các 
đặc điểm của tổ chức; 

Tham gia vào các sự kiện để 
quảng bá cho tổ chức, doanh 
nghiệp; 

Biên soạn các bài giới thiệu 
đặc biệt, báo cáo hoặc tờ rơi 
thông tin; 

Duy trì trung tâm thông tin và 
tổ chức các hoạt động quan 
hệ cộng đồng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


°ồ - ĐH Đại Nam ° 

° - ĐH Hòa Bình 

°ồ ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học Xã hội & ° 
Nhân văn ` 


»3?3:a 


Con đường 


học tập 


Tốt 
nghiệp 1: 
THCS 

hoặc 

tương 
đương 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Lựa chọn: 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Quan hệ công 
chúng. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Quan hệ công 
chúng. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Quan hệ công 
chúng. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 


1; 


ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học 
Xã hội & Nhân văn 

ĐH Văn Lang 

CĐN Công nghệ cao Hà Nội 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Quan hệ công 
chúng. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Quản trị 
hoảng 
Quan hệ Chính 
phủ (vận động 
hành lang) 

Chủ đầu tư và các 
mối quan hệ tài 
chính 

Truyền thông tiếp 
thị 

Quan hệ với giới 
truyền thông 
Chuẩn bị các ấn 
phẩm 

Các chiến 
quảng bá 
Sự kiện xúc tiến 
đặc biệt 


khủng 


dịch 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
- Bộ phận truyền 


thông của doanh 
nghiệp và các tổ 
chức chính phủ. 
Ví dụ như hầu hết 
các doanh nghiệp 
lớn hiện nay đều 
có bộ phận quan 
hệ cộng đồng 
doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp 
dịch vụ quan hệ 
công chúng. Các 
doanh nghiệp này 
được các tổ chức 
thuê triển khai 
thực hiện các sự 
kiện đặc biệt như 
ra mắt sản phẩm, 
hội nghị... 


° -_ ĐHQG Tp HCM - ĐH Khoa học 
Xã hội & Nhân văn 


°Ò - ĐH Văn Lang 


» - CĐN Công nghệ cao Hà Nội 


Sách tra cứu nghề Km 


8. Tên nghề: Luật sư (2611) - Lawyer 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | _ Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Luật sư là người bào chữa hoặc 
người bảo vệ quyền lợi cho thân 
chủ tại tòa án, trong các vụ án, các 
vụ việc và yêu cầu khác theo qui 
định của pháp luật. Các vụ án, vụ 
việc và yêu cầu có thể liên quan đến 
những lĩnh vực khác nhau như hình 
sự, dân sự, hành chính, hôn nhân 
và gia đình, kinh doanh, thương 
mại, lao động, sở hữu trí tuệ... 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tiến hành nghiên cứu trên 
các lí thuyết pháp lí và mối 
quan hệ của chúng với các 
điều luật hoặc dự luật cụ thể; 
Soạn thảo luật và các qui định 
của Chính phủ dựa trên pháp 
luật hiện hành; 


Đưa ra lời khuyên pháp lí cho 
khách hàng, bao gồm cả 
Chính phủ trên nhiều loại vấn 
đề khác nhau và thay mặt cho 
khách hàng thực hiện các 
công việc pháp lí; 


Hỗ trợ khách hàng để đàm 
phán, dàn xếp trong những 
vấn đề liên quan đến tranh 
chấp pháp lí; 


Kiểm tra các trường hợp 
tranh chấp hoặc báo cáo tội 
phạm để xác định sự kiện và ý 
nghĩa pháp lí của họ; 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


1. Theo học TC, CĐ 
chuyên ngành 
Luật pháp. 

2. Học tiếp lên ĐH, 
sau ĐH 

3. Học khóa đào tạo 
nghề luật sư 
trong thời gian 
12 tháng tại cơ 
sở đào tạo nghề 
luật sư do chính 
phủ qui định, ví 
dụ như HV Tư 
pháp.? Nhận 
Giấy chứng 
nhận tốt nghiệp 
đào tạo nghề 
luật sư. 

Đăng kí tập sự 
tại Đoàn Luật sư 
và tập sự 12 
tháng tại một 
văn phòng luật 
sư hoặc công ty 
luật. Kiểm tra 
kết quả tập sự 
tại kì kiểm tra 
của Liên đoàn 
luật sư Việt Nam 
để được xét cấp 
chứng chỉ hành 
nghề luật sư. 
Nhận chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư 

Gia nhập một 
Đoàn luật sư để 
được cấp Thẻ 
luật sư 


Hiến pháp 

Luật hành chính 
Luật doanh 
nghiệp 

Luật dân sự 
Luật thương mại 
Luật hình sự 
Luật môi trường 
Luật y tế 

Luật sở hữu trí 
tuệ 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
» . Các công ty luật, 


văn phòng luật 
sư 

Các cơ quan Nhà 
nước 

Các doanh 
nghiệp lớn 

Các tổ chức tình 
nguyện 


? Người được miễn đào tạo nghề luật sư là những người ¡) Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; ii) Giáo sư, phó giáo sư 
chuyên ngành luật; tiến sĩ luật, iii) Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên 
cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật, iv) Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra 
viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật. (Luật Luật sư số 
65/2006/QH11) 


›s @&@& 


::ˆ Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | _ Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Luật. 

Học khóa đào 
tạo nghề luật sư 
trong thời gian 
12 tháng tại cơ 
sở đào tạo nghề 
luật sư do chính 
phủ qui định, ví 
dụ như HV Tư 
pháp.3 Nhận 
Giấy chứng 
nhận tốt nghiệp 
đào tạo nghề 
luật sư. 

Đăng kí tập sự 
tại Đoàn Luật sư 
và tập sự 12 
tháng tại một 
văn phòng luật 
sư hoặc công ty 
luật. Kiểm tra 
kết quả tập sự 
tại kì kiểm tra 
của Liên đoàn 
luật sư Việt Nam 
để được xét cấp 
chứng chỉ hành 
nghề luật sư. 
Nhận chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư 

Gia nhập một 
Đoàn luật sư để 
được cấp Thẻ 
luật sư 

Có thể lựa chọn 
tiếp tục học các 
bậc học sau đại 
học. 


6. Chuẩn bị lời biện hộ hoặc các 
tình huống cho nguyên đơn 
hoặc bị đơn và trình bày tại 
tòa án; 

Đóng vai trò là công tố viên 
đại diện cho Chính phủ trong 
các vụ án hình sự. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° CĐ Công nghệ và Thương mại HàNội › TC Luật Vị Thanh- Hậu Giang ĐHQG TpHCM - ĐH Kinh tế - Luật 
- _ ĐH Luật Hà Nội »_. CÐ Luật TpHCM, CĐ Cần Thơ ĐH Htế - ĐH Luật 
- _ ĐHQG Hà Nội - Khoa Luật ° - ĐH Luật Tp HCM -__ ĐH Đà Nẵng - ĐH Kinh tế 


3 Người được miễn đào tạo nghề luật sư là người i) Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; ii) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; 
tiến sĩ luật, iii) Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, 
giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật, iv) Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên 
chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật. (Luật Luật sư số 65/2006/QH11) 


`) »».. 


Sách tra cứu nghề K†- 


9.. Tên nghề: Chuyên viên lưu trữ văn thư và quản lí bảo tàng (2621) - Archivist and 


Curator 


Một hệ thống lưu trữ bảo tàng là 
tập hợp các ghi chép theo lịch sử, 
bao gồm chữ cái, giấy tờ, hình 
ảnh, nhật kí hay bất kì loại hiện 
vật nào khác. Hệ thống này cũng 
đánh dấu vị trí lưu trữ những hồ 
sơ đó. Chuyên viên lưu trữ văn 
thư và quản lí bảo tàng tiến hành 
nghiên cứu, thu thập, đánh giá và 
bảo vệ, bảo tồn các nội dung tài 
liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn 
hóa và nghệ thuật, đồng thời tổ 
chức trưng bày tại bảo tàng và 
triển lãm nghệ thuật. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Nghiên cứu, đánh giá, phát 
triển, tổ chức và bảo tồn các 
tài liệu có ý nghĩa lịch sử và có 
giá trị như văn bản chính phủ, 
các giấy tờ cá nhân, tranh 
ảnh, ghi âm và phim tư liệu; 
Thực hiện việc chuẩn bị các 
danh mục và thư mục ấn 
phẩm, các bản vi phim và các 
tài liệu tham khảo khác của 
các tài liệu thu thập được và 
đem đến cho người sử dụng; 
Nghiên cứu bản gốc, phân 
phối và sử dụng các vật liệu 
và đồ dùng có lợi ích văn hóa 
và lịch sử; 

Tổ chức, phát triển và duy trì bộ 
sưu tập các đồ dùng mang tính 
nghệ thuật, văn hóa, khoa học 
và có ý nghĩa lịch sử tại bảo 
tàng và triển lãm nghệ thuật; 
Thực hiện phân loại và ghi 
mục lục các bộ sưu tập bảo 
tàng và triển lãm nghệ thuật 
và tổ chức trưng bày; 

Chuẩn bị các tài liệu và báo 
cáo học thuật 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô ° 


° - ĐH Nội vụ Hà Nội 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


ĐH Nội vụ cơ sở TpHCM 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Văn thư - Lưu 
trữ, Lưu trữ và 
quản lí thông 
tin. 

. Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
lưu trữ học. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
lưu trữ học. 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Cổ vật và chữ viết 
cổ 

Công nghệ thông 
tin lưu trữ 

Quản lí thông tin 
Quản lí hồ sơ 

An toàn và bảo 
mật thông tin 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
» Cục, chỉ cục văn 


thư lưu trữ Nhà 
nước 

Các đơn vị lưu trữ 
của các cơ quan 
trung ương, 
chính quyền địa 
phương, các 
doanh nghiệp 
công nghiệp và 
thương mại, các 
trường ĐH, bệnh 
viện, tổ chức từ 
thiện, các tổ chức 
tôn giáo, xã hội 
và thư viện lịch 
SỬ. 

Bảo tàng, phòng 
trưng bày triển 
lãm 


° CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Đông Du Đà 


Nẵng. 


- _ ĐH Nội vụ cơ sở Đà Nẵng 


110€@&& 


_=——_--] Sách tra cứu nghề 


10. Tên nghề: Thủ thư và nhân viên thư viện (2622, 4401) - Librarian and Library Clerk 
(Thủ thư-2622, Nhân viên thư viện-4401) 


Mô tả nghề 


Thủ thư và nhân viên thư viện là 
những người thu thập và lưu trữ 
các tài liệu; ghi lại hoặc cho mượn 
và thu lại sách báo, tài liệu; lấy và 
cung cấp thông tin theo yêu cầu. 
Họ còn được gọi bằng một thuật 
ngữ khác rộng hơn là người quản 
lí tài liệu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Tổ chức, phát triển và bảo tồn 
bộ sưu tập có hệ thống các 
sách, ấn phẩm định kì, và các 
tài liệu giấy, âm thanh và hình 
ảnh; 

Lựa chọn và đề xuất mua lại 
các sách và các tài liệu in ấn, 
âm thanh-hình ảnh khác; 

Tổ chức, phân loại và quản lí 
hệ thống tài liệu thư viện; 

Tổ chức và quản lí hệ thống 
đồ vật mượn và mạng lưới 
thông tin; 

Thu hồi tài liệu và cung cấp 
thông tin cho doanh nghiệp 
và người sử dụng khác dựa 
trên các bộ sưu tập trong thư 
viện và các hệ thống mạng 
lưới thông tin; 

Thực hiện nghiên cứu và 
phân tích, thay đổi các dịch vụ 
thư viện và thông tin theo 
những yêu cầu của người sử 
dụng; 

Chuẩn bị tài liệu và báo cáo 
học thuật 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - 
logic 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thư viện. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: 


1: 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thư viện. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


}; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Khoa học Thư 
viện. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Khoa học Thư 
viện. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Tự động hóa thư 
viện và xây dựng 
mạng lưới 

Thư viện kĩ thuật 
số 

Mục lục và tóm 
tắt 

Quản lí nội dung 
Các công cụ công 
nghệ thông tin 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Thư viện các 
trường ĐH, CĐ 
Thư viện công 
cộng hoặc tư nhân 
Các cơ quan 
nghiên cứu và 
phát triển 

Các doanh nghiệp 
Thư viện số (sử 
dụng mạng 
Internet) 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - TC Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải ° ĐH Văn hóa TpHCM - ĐH Văn hóa, Thể thao & Du 
Phòng °  CÐ Cần Thơ lịch Thanh Hóa 

- _ CÐ Ngô Gia Tự - Bắc Giang - “CÐ Văn hóa Nghệ thuật - 

- _ ĐH Nội vụ Hà Nội, Nghệ An 

» _ ĐH Hùng Vương, » TC Văn hóa, Nghệ thuật và Du 


° - ĐH Văn Hóa Hà Nội lịch Quảng Nam 


` Ð Ð 


11. Tên nghề: Biên tập viên nhà xuất bản“ - Editor/ Publisher 


Biên tập viên làm việc với các tác 
giả, giúp họ trình bày tác phẩm 
của họ một cách lôi cuốn, chỉnh 
sửa và hoàn thiện bản thảo. Ngày 
nay, với sự phát triển của 
internet, ngành xuất bản cũng 
được mở rộng. Các biên tập viên 
cũng tham gia xây dựng nội dung 
trên mạng và kiểm tra xem các 
nội dung này có sử dụng ngôn 
ngữ chính xác và trình bày một 
cách hấp dẫn hay không. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Quyết định về vấn đề xuất 
bản sản phẩm phù hợp với 
các chính sách và hướng dẫn 
của nhà xuất bản; 

Đọc bản thảo để đảm bảo văn 
phong và ngôn ngữ được sử 
dụng một cách chính xác; 
Quản lí công việc hàng ngày 
của báo chí; tạp chí, các tài 
liệu cần xuất bản; ... 

Xác định các chủ đề, sự kiện 
và câu chuyện có liên quan, 
phân công công việc cho biên 
tập viên cấp dưới, các phóng 
viên và nhiếp ảnh gia để đảm 
bảo tiến độ theo kế hoạch của 
nhóm; 

Viết các bài báo và bài xã luận 
về các chủ đề cụ thể. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Xuất bản, Quản 
lí xuất bản 
phẩm; chuyên 
ngành Phát hành 
xuất bản phẩm. 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Kinh doanh xuất 
bản phẩm; 
chuyên ngành 
Phát hành xuất 
bản phẩm; 
chuyên ngành 
báo chí;... 


2. Có thể học tiếp 


lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Xuất bản, Kinh 
doanh xuất bản 
phẩm. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Sách tra cứu nghề EE: 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Biên tập sách 
Biên tập tạp chí 
Biên tập báo 
Biên tập trên 
internet 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các nhà xuất bản 
Các phòng ban 
phụ trách công 
việc xuất bản của 
các trường ĐH 
Báo 

Tạp chí 

Các doanh nghiệp 
kinh doanh mạng 
thông tin internet 


- _ HV Báo chí Tuyên truyền, CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du ° CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đà 
- _ ĐH Văn hóa Hà Nội lịch Nha Trang Nẵng 
°ồ CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tp 
HCM 


° _ ĐH Văn Hóa TpHCM 


+ Chưa có mã nghề cấp 4, nằm trong nhóm mã nghề cấp 3 là: 264 


13 @&@& 


_——_—__-] Sách tra cứu nghề 


12. Tên nghề: Nhà nghiên cứu khoa học xã hội (2632) - Social Scientist 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Khoa học xã hội quan tâm tới Năng 1. Theo học ĐH một Nhân chủng học 


hành vi, bản chất và cuộc sống 
của con người như một chủ thể 
xã hội. Các nhà nghiên cứu khoa 
học xã hội nghiên cứu xã hội loài 
người và những mối quan hệ 
giữa người và người trong xã hội. 
Có nhiều ngành khoa học xã hội 
như nhân chủng học, kinh tế học, 
lịch sử, khoa học chính trị, xã hội 
học, tâm lí học, tội phạm học, luật 
học, nghệ thuật học và các khoa 
học tương tự. Nói rộng ra, những 
bộ môn liên quan đến nhân học 
và nghệ thuật đều là các môn 
khoa học xã hội. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tìm hiểu các lí thuyết giải 
thích về hành vi của con 
người và xã hội; 

Giảng dạy những lí thuyết này 
cho sinh viên; 

Tiến hành nghiên cứu để giải 
thích, xác nhận hoặc phê bình 
các lí thuyết hiện hành; 

Tiến hành nghiên cứu để phát 
triển các lí thuyết mới giải 
thích cho hành vi con người; 
Sử dụng dữ liệu nghiên cứu 
và các nguyên tắc lí thuyết để 
khuyến khích cổ vũ sự phát 
triển hài hòa về xã hội, tâm lí, 
tình cảm của cả cá nhân và 
nhóm người. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- - ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học Xã hội& + 


Nhân văn 
» _ HV Nông nghiệp Hà Nội 


»®3®%4 


lực làm 
việc với 
con 
người 


ĐH Bình Dương 
° _ ĐH Văn Hiến 


°Ò - ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học ° 


Xã hội & Nhân văn 
-Ò ĐH Đà Lạt 
- - ĐH Mở TpHCM 


về một trong 
các ngành khoa 
học xã hội. 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Kinh tế học 

Lịch sử 

Triết học 

Khoa học chính 
trị 

Tâm lí học 

Xã hội học 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Giáo viên tại các 
trường ĐH, CĐ, 
TC 

Các tổ 
chính phủ 
Các tổ chức tình 
nguyện 

Các tổ chức phi 
chính phủ 
Các tổ 
quốc tế 
Các tập đoàn 
kinh tế 


chức 


chức 


- - ĐH Hồng Đức 
- ĐH Huế - ĐH Khoa học 


ĐH Đà Lạt 


Sách tra cứu nghề K®hee=- 


13. Tên nghề: Nhà khảo cổ học (2633) Archaeologist 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Các nhà khảo cổ nghiên cứu quá 
khứ để hiểu con người đã sống 
như thế nào. Họ theo dõi sự phát 
triển của nhân loại bằng cách 
nghiên cứu các di vật từ quá khứ, 
như cung điện, đền đài, nhà cửa, 
công cụ, đồ gốm, tiền xu, vũ khí, 
hay các tác phẩm điêu khắc. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Thăm những di tích cổ, tiếp 
xúc với các tài liệu hiện vật đã 
được con người sử dụng từ 
rất lâu; 

Tiến hành thăm dò, khảo sát 
và khai quật có hệ thống các 
vùng đất xa xưa để khám phá 
thành phố, công trình cổ và 
các cổ vật khác; 

Nghiên cứu các di tích hiện 
vật phát hiện được và công bố 
báo cáo về tầm quan trọng 
lịch sử; 

Chuẩn bị ca-ta-lô về những cổ 
vật đã thu thập để triển lãm 
trong bảo tàng; 

Giảng bài cho học sinh, sinh 
viên và những người khác 
quan tâm đến khảo cổ học. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Nhân văn 


ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học Xã hội&  : 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học ° 


Xã hội & Nhân văn 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Lịch sử (chuyên 
ngành Khảo cổ 
học) 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Khảo cổ học ứng 
dụng 

Khảo cổ sinh học 
Số hóa khảo cổ 
học 

Khảo cổ dân tộc 
học 

Khảo cổ học 
thực nghiệm 
Khảo cổ học địa 
chất 

Khảo cổ học lịch 
sử 

Phân tích đồng 
vị 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các 


viện bảo 
tàng khảo cổ 
Các viện nghiên 
cứu lịch sử 

Các cơ quan 
quản lý Nhà 
nước về lịch sử, 
khảo cổ 

Các tổ chức phi 
chính phủ tham 
gia vào việc bảo 
tồn di sản 


ĐH Huế - ĐH Khoa học 


15 &@& 


14. Tên nghề: Nhà sử học (2633) - Historian 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nhà sử học cho chúng ta biết về Năng Lựa chọn 1: Các thời kì, triều đại 


quá khứ nhờ tiến hành nghiên 
cứu và mô tả hoạt động của con 
người trong quá khứ, như lịch 
sử của cộng đồng, quốc gia, 
doanh nghiệp, các thời kì và sự 
kiện cụ thể, các cá nhân và ý 
tưởng... Nhờ có các tư liệu lịch 
sử mà chúng ta có thể hiểu hiện 
tại và hoạch định tương lai. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Kiểm tra thông tin về 
những gì xảy ra trong quá 
khứ bằng cách nghiên cứu 
các tác phẩm của nhà sử 
học đi trước; 

Truyền đạt thông tin về lịch 
sử cho học sinh, sinh viên; 
Kiểm tra bản gốc của các 
nhật kí, bản thảo, lưu trữ, 
báo cáo, thống kê, hiện vật, 
thư từ, báo, tạp chí và các 
tập san để tạo ra một bức 
tranh về một thời kì cụ thể; 
Liên kết thông tin từ các giai 
đoạn khác nhau để phát 
triển một ý tưởng hoàn 
chỉnh hơn về các sự kiện, 
đời sống con người; 

Ghi lại các kết quả và phát 
hiện dưới hình thức báo 
cáo, sách, bài báo và phổ 
biến qua các cuộc triển lãm, 
bảo tàng; 

Sử dụng dữ liệu nghiên cứu 
và các nguyên tắc lí thuyết 
để khuyến khích cổ vũ sự 
phát triển hài hòa về xã hội, 
tâm lí, tình cảm của cả cá 
nhân và nhóm người. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

- ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học Xã hội & 
Nhân văn 

° - ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư phạm 

» _ ĐH Sư phạm Hà Nội 


`)  ¬.. 


lực làm 
việc với 
con 
người 


Theo học ĐH 
Sư phạm 
chuyên ngành 
Lịch sử. 

Có thể học 
tiếp lên sau 
ĐH 


Lựa chọn 2: 


II 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Lịch sử. 

Có thể học 
tiếp lên sau 
ĐH 


trong lịch sử Việt Nam 
(ví dụ: triều Trần, triều 
Lê, triều Nguyễn) 

Các nhân vật lịch sử cụ 
thể VN và TG (ví dụ: 
Trần Hưng Đạo, Hồ 
Chí Minh, Võ Nguyên 
Giáp, Lê Nin...). 

Các sự kiện lịch sử VN 
và TG (ví dụ: các cuộc 
cách mạng, chiến 
tranh, hiệp ước hòa 
bình, dịch bệnh lớn 
trong lịch sử). 

Liên kết với các môn 
khoa học khác nhưữ 
kinh tế học, nhân 
chủng học hay xã hội 
học. 

Lịch sử các quốc gia, 
khu vực địa lí, theo 
thời gian (ví dụ: lịch sử 
Việt Nam, lịch sử châu 
Âu...) - Lịch sử VN, Lịch 
sử thế giới (cận đại, 
trung đại...) 


Ví dụ về nơi làm việc: 

° Dạy học trong các cơ 
Sở giáo dục 
Các tổ chức tình 
nguyện 
Các cơ quan chính phủ 
Các tổ chức quốc tế 
Các nhóm nghiên cứu 
hành vi của con người 
Các viện bảo tàng 
Cơ quan lưu trữ. 


ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học - ĐH Huế - ĐH Khoa học 
- - ĐH Quảng Bình 


Xã hội & Nhân văn 


ĐH Đồng Tháp 


ĐH Sư phạm TpHCM 


15. Tên nghề: Nhà biên kịch, nhà văn và các nghề có liên quan (2641) - Script Writer 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Z⁄. ~, ` ~ 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


* Viết truyện ngắn, tiểu 
thuyết 
Viết kịch bản phim tài 
liệu 


Nhà biên kịch, nhà văn và các 
nghề có liên quan làm công việc 
sáng tác và viết kịch bản phim, 
kịch, tác phẩm phát thanh và 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 


Lựa chọn 1: 
Theo học ĐH 
Sân khấu- 
Điện Ảnh, 


truyền hình, truyện đọc, tiểu 
thuyết... Các tác phẩm văn học. 
Nhà Văn có thể sáng tác những 
tác phẩm văn học và viết kịch 
bản. Nhà biên kịch có thể khai 
thác một ý tưởng, cốt truyện 
gốc hoặc chuyển thể các tác 
phẩm văn học đã được xuất bản 
sang một dạng kịch bản phù 
hợp với hình thức sản xuất. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Sáng tác các tác phẩm văn 
học theo các thể loại khác 
nhau. 

Nghiên cứu một tác phẩm 
văn học, tìm hiểu toàn bộ 
cốt truyện; 

Nghiên cứu nguồn gốc và 
bối cảnh câu chuyện; 

Phát triển phong cách của 
kịch bản dựa trên thảo luận 
với đạo diễn và những 
người khác trong nhóm; 
Chuyển thể câu chuyện 
sang dạng kịch bản: viết các 
cảnh, viết lời thoại cho các 
nhân vật khác nhau; 

Kiểm tra kịch bản; 

Hoàn thiện kịch bản cuối 
cùng để đưa vào sản xuất. 
Hoàn thiện tác phẩm văn 
học của mình và chuyển 
cho nhà biên tập 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội 


Nhân văn 
ĐH Văn hóa Hà Nội 
ĐH Sư phạm Hà Nội. 


người 


chuyên ngành 
Biên kịch Điện 
ảnh - Truyền 
hình. 

Có thể 
tiếp lên 
ĐH 


học 
sau 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học ĐH 
các chuyên 
ngành về văn 
học (như đại 
học Sư phạm 
Văn, khoa Văn 
học trường 
đại học Khoa 
học Xã hội và 
Nhân văn) 

Có thể học 
tiếp lên sau 
ĐH 


-_ ĐH Sân khấu Điện Ảnh TpHCM . 
ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học Xã hội và . 


ĐH Sư phạm TpHCM 


Viết kịch bản kịch 
Viết kịch bản phim 
Chỉnh sửa kịch bản 


Ví dụ về nơi làm việc: 
° Các xưởng sản xuất 


phim 

Các đoàn kịch, đoàn 
nghệ thuật 

Các doanh nghiệp sản 
xuất chương trình 
phát thanh, truyền 
hình 

Các doanh 
quảng cáo 
Hội Văn học Việt nam 


nghiệp 


ĐH Huế - ĐH Khoa học 


1 @&@& 


_=——_-_-1] Sách tra cứu nghề 


16. Tên nghề: Nhà báo (2642) - Journalist 


Mô tả nghề 


Nhà báo là những người viết, 
biên tập, sản xuất các ấn phẩm 
báo chí (truyên hình, phát thanh, 
báo viết, báo mạng). 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Tìm hiểu, thu thập và trình 
bày một cách khách quan 
những thông tin quan trọng 
bằng từ ngữ, hình ảnh, âm 
thanh theo cách công chúng 
dễ đọc, dễ hiểu; 

Một số nhà báo có thể biên 
tập thông tin, viết bình luận, 
phân tích chuyên sâu về một 
vấn đề công chúng quan tâm; 
Vấn đề thời sự nóng. 

Trong một số trường hợp, 
nhà báo có thể điều tra tường 
tận (như thám tử) về một vấn 
đề được quan tâm, thông 
thường liên quan đến hành vi 
phạm tội, gian lận và tham 
nhũng. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Báo chí. 

Theo học ĐH 
liên thông 
chuyên ngành 
Báo chí. 

Đạt đủ điều kiện 
và được cấp thẻ 
nhà báo. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lựa chọn 1: 


IỆ 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Báo chí. 

Theo học ĐH 
liên thông 
chuyên ngành 
Báo chí. 

Đạt đủ điều kiện 
và được cấp thẻ 
nhà báo. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Báo chí. 

Đạt đủ điều kiện 
và được cấp thẻ 
nhà báo. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Báo điện tử 
Báo thời trang 
Báo ảnh 

Báo in 

Báo thể thao 
Tranh biếm họa 
hoặc minh họa 
cho báo chí 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Tòa soạn các 
loại Báo viết 
Các loại Tạp chí 
Văn phòng 
thông tin báo 
chí 

Báo mạng, các 
đài truyền hình 
và đài phát 
thanh 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» TC Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch - ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học xã - _. CÐ Phát thanh - Truyền hình II 
Hải Dương hội và Nhân văn ° ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học 
- _. CÐ Phát thanh - Truyền hình 1 - __ HV Báo chí Tuyên truyền, xã hội và Nhân văn 


» ._ ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 


5 Điều kiện được cấp thẻ nhà báo: 

- Tốt nghiệp ĐH (hoặc tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên nếu là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền 
núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số) 

- Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ 3 năm trở lên, 
tính đến thời điểm xét cấp Thẻ; 

- Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội Nhà 
báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ Nhà báo. 


`) 1... 


17. Tên nghề: Nhà ngôn ngữ học (2643) - Language Specialist 


Nhà ngôn ngữ học nghiên cứu 
các thành phần cơ bản của một 
ngôn ngữ nào đó, chẳng hạn như 
ngữ âm, ngữ nghĩa và chữ viết. Ở 
góc độ khác, nghề này liên quan 
tới việc học và sử dụng thành 
thạo một ngôn ngữ cụ thể. Để trở 
thành một nhà ngôn ngữ học cần 
phải tìm hiểu về các thành phần 
cơ bản của ngôn ngữ. Ngoài ra, 
học một ngôn ngữ cụ thể thì bạn 
có thể trở thành một người biên 
dịch, phiên dịch hoặc giáo viên 
ngôn ngữ. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Nhà ngôn ngữ học có thể làm 

nhiều chuyên môn khác nhau. 

Mỗi chuyên môn có một số nhiệm 

vụ như: 

1. Nghiên cứu để hiểu nguồn 
gốc lịch sử của ngôn ngữ; 
Tìm hiểu và trình bày bằng 
văn bản những hiểu biết về 
các khía cạnh ngữ âm (nói) và 
chữ viết của một ngôn ngữ; 
Tìm hiểu cá tác phẩm văn học 
viết bằng một ngôn ngữ nào 
đó; 

Phát triển phương pháp dạy 
một ngôn ngữ, 

Theo dõi và tìm hiểu quá trình 
phát triển của ngôn ngữ và 
mối liên hệ của nó với đời 
sống đương đại. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


-- ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học Xã hội&  : 


Nhân văn 
°ồ - ĐH Hà Nội 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Nẵng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Xã hội & Nhân văn 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 


Theo học CĐ 
Chuyên ngành 
Ngôn ngữ và 
văn hoá nước 
ngoài, Ngôn 
ngữ và văn hoá 
Việt Nam, Ngôn 
ngữ học. 

Theo học ĐH 
liên thông 
Chuyên ngành 
Ngôn ngữ và 
văn hoá nước 
ngoài, Ngôn 
ngữ và văn hoá 
Việt Nam, Ngôn 
ngữ học. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học ° 


Theo học ĐH 
Chuyên ngành 
Ngôn ngữ và 
văn hoá nước 
ngoài, Ngôn 
ngữ và văn hoá 
Việt Nam, Ngôn 
ngữ học. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Sách tra cứu nghề me 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


°_ Ngôn ngữ học 

° _ Ngôn ngữ học xã 
hội 
Ngôn ngữ học 
tâm lí 
Giảng dạy ngôn 
ngữ 
Biên dịch và 
phiên dịch 
Các rối loạn về 
khả năng học 
ngôn ngữ 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

»_ Phòng ban, khoa, 
bộ môn của 
trường ĐH 
Giáo viên ngoại 
ngữ 
Các tổ chức cần 
người biên dịch, 
phiên dịch 
Trung tâm điều 
trị trẻ em bị rối 
loạn khả năng 
học ngôn ngữ 
Nhà xuất bản 


ĐH Huế - ĐH Ngoại ngữ 


195 @&£@& 


RE Sách tra cứu nghề 


18. Tên nghề: Biên dịch và phiên dịch (2643) - Translator and Interpreter 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn |_ Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 
Biên dịch và phiên dịch nghiên 


Lựa chọn 1: ° Chuyên về một 


cứu nguồn gốc, sự phát triển và 
cấu trúc của các ngôn ngữ, dịch 


viết và dịch nói từ ngôn ngữ này 


sang ngôn ngữ khác. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Nghiên cứu mối quan hệ giữa 
các ngôn ngữ gốc cổ đại và 
các nhóm ngôn ngữ hiện đại, 
tìm hiểu nguồn gốc và sự tiến 
hóa của từ, ngữ pháp và hình 
thái ngôn ngữ; 

Tư vấn hoặc biên soạn các hệ 
thống phân loại ngôn ngữ, 
ngữ pháp, từ điển và các tài 
liệu tương tự; 


Dịch viết từ ngôn ngữ này 


sang ngôn ngữ khác, đảm 


bảo diễn đạt chính xác ý 


nghĩa của bản gốc hay của 
các tài liệu pháp lí, kĩ thuật và 
khoa học; Diễn đạt hoặc 
chuyển tải một cách chính xác 
hết mức có thể từ ngữ, cú 
pháp, tỉnh thần và văn phong 
của bản gốc; 

Dịch nói từ ngôn ngữ này 
sang ngôn ngữ khác tại các 
hội nghị, cuộc họp và các hoạt 
động tương tự, đảm bảo diễn 
đạt ý nghĩa chính xác và 
truyền tải được hết mức có 
thể tinh thần của lời nói gốc. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Khoa ngoại ngữ của các trường ĐH, CĐ, TC, các trường ĐH ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, CĐ Sư phạm trên toàn quốc như 


ĐHQG Hà Nội - ĐH Ngoại ngữ 
ĐH Hà Nội 

ĐH Ngoại thương 

CĐ Công thương Hà Nội 


` Ð Ð x.. 


lực làm lệ 1. 
việc với 

con 

người 


Theo học CĐ 
lĩnh vực chuyên 
sâu về Ngoại 
ngữ. 

Có thể học liên 
thông lên ĐH 


Lựa chọn 2: 
1. Theo học ĐH lĩnh 


vực chuyên sâu 
về Ngoại ngữ. 


2. Có thể học tiếp 


lên sau ĐH 


Lựa chọn khác: 


ĐHQG Tp HCM - ĐH Khoa học 
Xã hội & Nhân văn 

ĐH Cần Thơ 

CĐ Vạn Xuân 


Du học tại các 
quốc gia trên 
thế giới, tốt 
nghiệp và được 
cấp bằng CĐ, 
ĐH chuyên 
ngành đào tạo 
tại nước sở tại. 
Học chương 
trình bồi dưỡng 
nghiệp vụ biên 
- phiên dịch cơ 
bản hoặc nâng 
cao. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


ngôn ngữ cụ thể 
(ví dụ: ngôn ngữ 
cổ, tiếng Anh, 
tiếng Nhật...) 
Chuyên về một 
lĩnh vực cụ thể (ví 
dụ: dịch về pháp 
luật, y tế, khoa 
học, công nghệ, 
văn học, thương 
mại, du lịch, hàng 
không...) 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các doanh 
nghiệp có bộ 
phận dịch thuật 
Các công ty tổ 
chức sự kiện 

Các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư 
nước ngoài 

Các doanh 
nghiệp thường 
xuyên giao dịch 
với khách hàng 
nước ngoài 

Vụ, phòng, bộ 
phận quan hệ 
quốc tế của các cơ 
quan Nhà nước 
Các tổ chức quốc 
tế như các cơ 
quan Liên Hợp 
Quốc, tổ chức phi 
chính phủ, tổ 
chức tài trợ... 


- - ĐH Huế - ĐH Ngoại ngữ 


19. Tên nghề: Đạo diễn phim, sân khấu (2654) - Director: Film/ Stage 


Đạo diễn phim, sân khấu, còn gọi 
là đạo diễn và nhà sản xuất điện 
ảnh, sân khấu, là người chỉ đạo và 
sản xuất phim, các tác phẩm 
truyền hình, phát thanh và 
chương trình biểu diễn trên sân 
khấu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Nghiên cứu kịch bản, lựa 
chọn diễn viên, hướng dẫn 
diễn viên về diễn xuất, và chỉ 
đạo các mặt của sáng tác kịch 
diễn trên sân khấu, truyền 
hình, phát thanh hoặc phim 
nhựa; 

Đưa ra quyết định cuối cùng 
về trang phục, thiết kế, âm 
thanh và hiệu ứng ánh sáng; 
Phối hợp chặt chẽ với nhà 
quay phim, giám đốc âm 
nhạc và kĩ thuật viên âm 
thanh nhằm đảm bảo cho 
công việc sản xuất của bộ 
phim; 

Duy trì quan hệ với các nhà 
phân phối phim để bộ phim 
được trình chiếu ở nhiều nơi 
khác nhau 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường 


học tập 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết 
kế 


Lựa chọn 1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Đạo diễn sân 
khấu. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Đạo diễn sân 
khấu. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 


ĐH Sân khấu Điện ảnh TpHCM 


Sách tra cứu nghề Sn= 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Phim ngắn dùng 


đích 


cho mục 
quảng cáo 
Phim tài liệu 
Phim truyện 
Kịch 

Ca nhạc 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các 


doanh 
nghiệp quảng 
cáo 

Bộ phận truyền 
thông trong các 
cơ quan Nhà 
nước 

Các xưởng sản 
xuất phim 

Các đoàn kịch, 
đoàn nghệ thuật 


2: @&£& 


mm=.ˆ`) Sách tra cứu nghề 


20. Tên nghề: Phát thanh viên trên đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền 
thông đại chúng khác (2656)- Announcer: Radio, Television and Other media 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Mô tả nghề 


Con đường 


Phát thanh viên trên đài phát 
thanh, truyền hình và các phương 
tiện truyền thông khác là người 
đọc bản tin, phỏng vấn, hướng 
dẫn và thực hiện các thông báo 
khác hoặc thực hiện các chỉ dẫn 


lực làm 
việc với 
con 
người 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Báo chí, Phóng 
viên, biên tập. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 


Phát thanh viên 
thời sự 
Phát thanh viên 
thể thao 
Phát thanh viên 
thời tiết 


trên đài phát thanh, truyền hình, ĐH 
trong rạp chiếu phim và các cơ sở 
khác. Lựa chọn 1: 

nghiệp |1. Theo học CĐ 
THPT chuyên ngành 
hoặc Báo chí, Phóng thanh và các đài 
tương viên, biên tập. truyền hình 
truyền hình; đương Có thể học tiếp Các doanh 
Giới thiệu diễn viên, nghệ sĩ lên ĐH, sau ĐH nghiệp tổ chức sự 
biểu diễn, người được phỏng kiện 

vấn và thực hiện các thông Lựa chọn 2: Các nhà hát và 
báo liên quan trên đài phát 1. Theo học ĐH đơn vị cung cấp 
thanh, truyền hình hoặc chuyên ngành địa điểm tổ chức 
trong nhà hát và các cơ sở Báo chí. các buổi biểu 
khác; Có thể học tiếp diễn cho công 
Phỏng vấn người ở những nơi lên sau ĐH chúng 

công cộng cho các chương 

trình trên đài phát thanh và 

truyền hình. 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: °- Các đài phát 

1. Đọc bản tin và các thông báo 
khác trên đài phát thanh, đài 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - TC Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải ° 
Dương 

»- _ CÐ Phát thanh Truyền Hình 1 

»__ HV Báo chí Tuyên truyền. 


CĐ Phát thanh Truyền Hình 2 


` Ð 2x. 


Sách tra cứu nghề E==————-- 


21. Tên nghề: Kĩ thuật viên ghi chép sổ sách y tế và thông tin về sức khỏe (3252) - Health 
Information Administrator 


Kĩ thuật viên ghi chép sổ sách y tế 
và thông tin về sức khỏe là 
chuyên gia trong việc lưu trữ cập 
nhật hồ sơ tại các bệnh viện, 
phòng khám và các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe. Hồ sơ của mỗi bệnh 
nhân phải được lưu trữ cẩn thận 
và có thể truy cập một cách dễ 
dàng. Kĩ thuật viên sử dụng dữ 
liệu về hồ sơ y tế và hệ thống 
phân loại để lập và duy trì bộ 
phận quản lí hồ sơ y tế của một 
bệnh viện. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Sử dụng các phương pháp 
phân loại để duy trì một hệ 
thống phân loại hồ sơ y tế của 
bệnh nhân; 

Sử dụng các phương pháp 
phân loại để duy trì hệ thống 
thông tin y tế; 

Chuyên nghiệp hóa bằng các 
phương pháp quản lí thông 
tin y tế bao gồm cả các hệ 
thống trên máy vi tính để xác 
định hồ sơ bệnh nhân, mã 
hóa các bệnh; 

Thiết kế các biểu mẫu khác 
nhau cho các loại bệnh nhân 
khác nhau; 

Phát triển các phương pháp 
mới để quản lí thông tin y tế; 
Thiết kế hệ thống lưu trữ hồ 
sơ và thông tin; 

Dạy và đào tạo các nhân viên 
khác. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
» _ CĐN Công nghiệp Hà Nội 

» _ CĐN Cơ điện Hà Nội 

° - TCY Dược Việt Nam 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - 
logic 


- _ CÐ TâyNinh 
° _ CÐ Y Dược Hồng Đức 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Quản trị cơ sở 
dữ liệu 

Tham gia khóa 
bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản 
lí dữ liệu trong 
lĩnh vực y tế. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Quản trị cơ sở 
dữ liệu 

Tham gia khóa 
bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản 
lí dữ liệu trong 
lĩnh vực y tế. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Quản trị cơ sở 
dữ liệu 

Tham gia khóa 
bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản 
lí dữ liệu trong 
lĩnh vực y tế. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các bộ phận cụ 
thể của hệ thống 
phân loại (ví dụ: 
hồ sơ khoa khám 
bệnh, khoa tim 
mạch...) 

Các hệ thống 
công nghệ lưu 
trữ và truy cập (ví 
dụ: hệ thống hồ 
sơ giấy, hệ thống 
hồ sơ điện tử...) 
Các đối tượng lập 
hồ sơ cụ thể (ví 
dụ: hồ sơ bệnh 
nhân, hồ sơ bệnh 
học...) 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
Các bệnh viện, 
phòng khám 
Các phòng xét 
nghiệm y tế 
Các bệnh viện 
của trường y 
Các trung 
nghiên cứu 


tâm 


2 £@@& 


RE Sách tra cứu nghề 


22. Tên nghề: Kĩ thuật viên bảo tàng (3433) - Museologist 


Mô tả nghề 


Kĩ thuật viên bảo tàng là người 
làm công việc đánh số hạng mục, 
phân loại và bảo quản hiện vật 
trong toàn bộ hoặc một bộ phận 
của bảo tàng. Trong khi đó, người 
quản lí bảo tàng là người chịu 
trách nhiệm bảo quản tổng thể 
bảo tàng. Trong bảo tàng, có ba vị 
trí cùng làm việc với các nhà sử 
học và khảo cổ học là kĩ thuật 
viên, người quản lí và chuyên viên 
lưu trữ văn thư. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Mua các hiện vật cho bảo 
tàng; 
Kiểm tra các hiện vật để xác 
định tình trạng và tính xác 
thực của nó; 
Phân loại hiện vật; 
Tổ chức bảo tồn và phục hồi 
hiện vật; 
Lưu và cập nhật hồ sơ của tất 
cả các hiện vật trong các bộ 
sưu tập; 
Tổ chức triển lãm, trưng bày 
trong bảo tàng và hợp tác với 
các bảo tàng khác trên thế 
giới; 
Sắp xếp việc cho mượn hiện 
vật với các bảo tàng khác; 
Thực hiện chương trình giảng 
dạy và giải đáp thắc mắc; 
Hỗ trợ các nhà nghiên cứu. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ CÐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc 


-_ ĐH Văn hóa Hà Nội 


` Ð Ð x.. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Bảo tàng. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Bảo tàng học. 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Bảo tàng học. 

2.Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


- _. CÐ Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. 
- _ CÐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 


° - ĐH Văn hóa TpHCM 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viện bảo 
tàng thường được 
đào tạo cơ bản 
trong một ngành 
cụ thể (ví dụ: nhân 
chủng học, nghệ 
thuật, nghệ thuật 
trang trí, lịch sử tự 
nhiên, lịch sử xã 
hội, khoa học hoặc 
công nghệ). Sau đó, 
họ được chuyên 
môn hóa trong việc 
bảo quản và trưng 
bày các hiện vật 
thuộc về ngành đó. 
Một kĩ thuật viên 
viện bảo tàng học 
được đào tạo cơ 
bản về động vật 
học có thể chuyên 
về động vật thời 
tiền sử, hoặc một 
nhà nhân loại học 
có thể chuyên về 
các loại vũ khí của 
một nền văn hóa 
nhất định... 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° _ Các khoa của các 
trường ĐH 

»e Các viện 
tàng 

° Các 
nghiên cứu 


bảo 


nhóm 


Sách tra cứu nghề KE 


23. Tên nghề: Thư kí hành chính (3343, 3349) - Secretary 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 


học tập chuyên sâu 


Thư kí là người hỗ trợ công việc 
hành chính cho những người 
khác trong một tổ chức. Họ đóng 
vai trò quan trọng vì hoạt động 
của toàn bộ tổ chức phụ thuộc 
vào hiệu quả làm việc của họ. Ví 
dụ, thư kí điều hành là một 
chuyên gia cấp cao trong một tổ 
chức và hỗ trợ người đứng đầu tổ 
chức điều hành công ty 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Kiểm tra, định dạng và soạn 
thư từ, biên bản và báo cáo từ 
lời đọc, tài liệu điện tử hoặc 
dự thảo văn bản cho phù hợp 
với tiêu chuẩn soạn thảo văn 
bản; 

Sử dụng các ứng dụng phần 
mềm máy tính khác nhau bao 
gồm cả bảng tính để phục vụ 
cho việc hỗ trợ hành chính; 

Xử lí thư, văn bản đến hoặc đi; 


Năng lực 
làm việc 
với con 
người 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thư kí văn 
phòng, Thư kí 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học TC 
chuyên ngành 
Thư kí văn 
phòng, Thư kí. 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Thư kí văn 
phòng, Thư kí. 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH và sau 
ĐH 


Trợ lí hành chính. 
Quản trị viên văn 
phòng. 

Nhân viên lễ tân. 
Thư kí trong một 
loại hình doanh 
nghiệp cụ thể (ví 
dụ thư kí luật, thư 
kí y tế). 

Tốc kí 

Quản lí hành 
chính lưu trữ 
Thư kí chuyên 
ngành máy tính 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
-_ Tất cả các tổ chức 


đều cần một thư 
kí tốt. 


rà soát, ghi chép và phân phối 
các email, thư từ, tài liệu; 

Sắp xếp các yêu cầu họp và 
hẹn gặp và hỗ trợ tổ chức 
họp; 

Tổ chức và giám sát hệ thống 
tài liệu; 

Chủ động giải quyết các thư 
từ thường xuyên. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- - ĐH Nội vụ. - _ TC Kinh tế Kĩ thuật Sài Gòn s_ CÐ Đại Việt - Đà Nẵng 
» TC Kĩthuật và Nghiệp vụ Hà Nội, - _. ĐH kinh tế - Kĩ thuật Bình Dương; °ồ  ĐHVinh 
° TC Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại - - _ ĐH Nguyễn Tất Thành - - ĐH Huế - ĐH Ngoại ngữ 
Hà Nội - CĐ Công nghệ Thủ Đức, CÐ Bách : ĐH Đà Nẵng - ĐH Ngoại ngữ 
» - ĐH Hùng Vương Việt 
- ĐH Hà Nội - - ĐH Sư phạm TpHCM 


» _ ĐH Ngoại ngữ - Tin học TpHCM 


25 £@&@& 


_=———_--] Sách tra cứu nghề 


24. Tên nghề: Kĩ thuật viên phát thanh, truyền hình và nghe - nhìn (3521) - 
Broadcasting and Audiovisual Technicians 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Kĩ thuật viên phát thanh, truyền 
hình và nghe - nhìn quản lí các 
chức năng kĩ thuật của thiết bị để 
ghi lại và biên tập các hình ảnh và 
âm thanh và để truyền thanh, 
truyền hình các hình ảnh và âm 
thanh cũng như các dạng tín hiệu 
viễn thông khác trên đất liền, trên 
biển và trên không. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Quản lí thiết bị để ghi âm 
thanh; 
Quản lí các thiết bị để biên tập 
và trộn hình ảnh và âm thanh 
đã được ghi lại để đảm bảo 
chất lượng như ý muốn và để 
tạo ra các hiệu ứng hình ảnh 
và âm thanh đặc biệt; 
Ứng dụng kiến thức trên 
nguyên lí và thực tế của việc 
ghi lại và biên tập âm thanh, 
hình ảnh để xác định và giải 
quyết các vấn đề; 
Kiểm soát việc truyền phát tín 
hiệu và các hệ thống phát 
thanh truyền hình và các hệ 
thống vệ tinh của các chương 
trình phát thanh, truyền hình; 
Quản lí các chương: trình 
truyền thông, các dịch vụ vệ 
tỉnh, và các hệ thống đa 
thành phần trên đất liền, trên 
biển và trên không; 
Ứng dụng kiến thức trên 
nguyên lí và thực tế của việc 
phát thanh truyền hình, của 
các thiết bị đầu cuối viễn 
thông và các hệ thống truyền 
tin để xác định và giải quyết 
các vấn đề; 
Thực hiện những công việc 
sửa chữa các thiết bị khẩn 
cấp. 


>3?“ 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Lựa chọn 1: 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Khai thác thiết bị 
âm thanh, Khai 
thác thiết bị 
truyền hình hoặc 
chuyên ngành 
Công nghệ điện 
ảnh - truyền hình, 
Thiết kế âm thanh 
ánh sáng, Thiết kế 
nghe nhìn. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: 


1; 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Khai thác thiết bị 
âm thanh, Khai 
thác thiết bị 
truyền hình hoặc 
chuyên ngành 
Công nghệ điện 
ảnh  -_ truyền 
hình, Thiết kế âm 
thanh ánh sáng, 
Thiết kế nghe 
nhìn. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Khai thác thiết bị 
âm thanh, Khai 
thác thiết bị 
truyền hình, hoặc 
chuyên ngành 
Công nghệ điện 
ảnh - truyền hình, 
Thiết kế âm thanh 
ánh sáng, Thiết 
kế nghe nhìn. 


Biên tập âm thanh 
Biên tập các tài 
liệu nghe nhìn 
Biên tập phim 
Sản xuất phim 
Trợ lí sản xuất 
Nhà điều hành đài 
phát thanh 

Nhà điều hành 
truyền hình 

Kĩ thuật sản xuất 
chương trình 
truyền hình 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các công ty phát 


thanh 

Các công ty 
truyền hình 

Các công ty điện 
ảnh 

Dịch vụ phát 
thanh truyền hình 
công cộng 


Sách tra cứu nghề KE 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


2. Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ điện 
ảnh - truyền 
hình, Thiết kế âm 
thanh, ánh sáng 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Ví dụ các trường có đào tạo trong nước: 


» _ CÐ Truyền hình Hà Nội (Hệ TC) » . CÐ Văn hóa nghệ thuật Quân đội » _ CÐ Công nghiệp Thanh Hóa 
TP. HCM 


2 @£@& 


RE Sách tra cứu nghề 


25. Tên nghề: Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng (4222) - Call Centre Operator 


Mô tả nghề 


Các doanh nghiệp thường có một 
tổng đài dịch vụ để giải đáp và hỗ 
trợ khách hàng được gọi là tổng 
đài dịch vụ khách hàng. Các nhân 
viên tổng đài dịch vụ khách hàng 
được đào tạo sử dụng điện thoại 
để giải đáp cho khách hàng về 
sản phẩm, dịch vụ cũng như thúc 
đẩy hỗ trợ việc bán sản phẩm; tạo 
dựng hình ảnh, thương hiệu... rất 
cần thiết với mỗi doanh nghiệp 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. Phát triển ngôn ngữ và kĩ 


năng giao tiếp theo yêu cầu 
của doanh nghiệp, bao gồm 
cả giọng nói, ngữ điệu, hiểu 
biết về văn hóa doanh 
nghiệp; 

Học về hàng hóa, dịch vụ hay 
chính sách, các giao dịch tài 
chính của tổ chức và trả lời 
các câu hỏi của khách hàng; 
Sử dụng điện thoại đáp ứng 
các yêu cầu cụ thể của khách 
hàng; 

Liên lạc với các khách hàng 
tiềm năng và thu hút sự quan 
tâm của họ tới một sản phẩm 
cụ thể bằng cách mô tả cho 
họ qua điện thoại; 

Theo dõi cuộc trò chuyện qua 
điện thoại để viết báo cáo, 
giao nhận thêm thông tin cho 
khách hàng nếu cần thiết. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 

Trải qua khóa huấn 
luyện kĩ năng nghề 
và được cấp chứng 
chỉ. 


Lựa chọn 2 

1. Theo học TC, CĐ 
chuyên ngành 
bất kì tại các 
trường TC, CĐ, 
ĐH. 
Có giọng nói, 
phát âm tốt, 
tham gia khóa 
huấn luyện kĩ 
năng nghề và 
được cấp chứng 
chỉ. 


Lựa chọn 1 

Trải qua khóa huấn 
luyện kĩ năng nghề 
và được cấp chứng 
chỉ. 


Lựa chọn 2 

1. Theo học TC, CĐ 
chuyên ngành 
bất kì tại các 
trường TC, CĐ, 
ĐH. 
Có giọng nói, 
phát âm tốt, 
tham gia khóa 
huấn luyện kĩ 
năng nghề và 
được cấp chứng 
chỉ. 


Khóa đào tạo ngắn hạn của các hãng Viettel, Mobile Phone, Vina Phone, Vietnamobile... 


»3?%z2: 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° Dịch vụ khách 
hàng 

° Phụ trách các 
loại sản phẩm cụ 
thể 

-- Bán hàng và tiếp 
thị 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

-- Các trung tâm hỗ 
trợ khách hàng 
của các công ty 
như Điện lực, 
bưu chính viễn 
thông, v.v... 

Dịch vụ chăm sóc 
khách hàng 
Nhân viên Bán 
hàng online. 


26. Tên nghề: Hướng dẫn viên du lịch (5113) - Tour Guide 


Hướng dẫn viên du lịch được đào 
tạo để đi cùng với khách du lịch 
trong phạm vi một quốc gia, 
thành phố hoặc khu vực nào đó. 
Họ giới thiệu với khách du lịch về 
ý nghĩa lịch sử, khảo cổ của 
những nơi họ đến hoặc các di 
tích, công trình nghệ thuật mà họ 
xem. Họ cũng giúp khách du lịch 
làm quen với văn hóa, môi 
trường, vẻ đẹp tự nhiên và những 
điều thú vị khác nhằm thu hút sự 
quan tâm của khách. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Lập kế hoạch và tổ chức các 
tour du lịch; 
Gặp các nhóm khách du lịch 
và sắp xếp trước kế hoạch ăn 
nghỉ, phương tiện đi lại và tất 
cả những gì cần thiết để đảm 
bảo khách cảm thấy hài lòng; 
Dẫn tour du lịch đi xung 
quanh một khu vực để thăm 
các địa điểm hoặc di tích thú 
vị; 
Tham gia giải quyết các vấn 
đề liên quan đến tổ chức 
chuyến đi trong suốt hành 
trình; 
Sắp xếp các dịch vụ khác cho 
các thành viên của đoàn 
trong trường hợp cần thiết 
(VD: tìm bác sĩ trong trường 
hợp ốm đau); 
Phối hợp với tất cả các bộ 
phận hỗ trợ khác để chuyến 
đi thành công (VD: các doanh 
nghiệp vận tải, khách sạn); 
Nộp báo cáo cho doanh 
nghiệp du lịch và giải quyết 
công việc hành chính. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


„ _ CĐ Du lịch và Thương mại - Hải Dương ° 
° CĐ Du lịch Hà Nội; CĐ Du lịch Hải + 


Phòng 
» _ ĐH Hùng Vương - Phú Thọ 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực làm 
việc với 
con 
người 


CĐ Công nghiệp Tuy Hòa 
CĐ Du lịch Cần Thơ 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Hướng dẫn Du 
lịch. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học TC 
chuyên ngành 
Hướng dẫn Du 
lịch. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Hướng dẫn Du 
lịch. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Hướng dẫn Du 
lịch. 


Sách tra cứu nghề S== 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các loại hình cụ 
thể của các tour 
du lịch (ví dụ: tour 
du lịch lịch sử, 
mạo hiểm, du lịch 
tham quan...). 

Các khu vực, địa 
điểm cụ thể (ví dụ: 
một thành phố; 
một khu vực có 
thiên nhiên, địa 
hình đẹp, lạ; một 
di tích lịch sử, văn 
hóa, tự nhiên). 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
»_ Các doanh nghiệp 


du lịch lữ hành 

Cơ quan quản lí 
du lịch của Nhà 
nước 

Tự thành lập cơ sở 
kinh doanh du 
lịch. 

Dẫn tour du lịch 
vào thời gian 
rảnh. 


° TC Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch 


Quảng Nam 


»__ CĐN du lịch Huế; CÐ Du lịch Đà Nẵng 
» - CÐ Du lịch Đà Lạt; CĐ Du lịch Bà Rịa - 


Vũng Tàu 


22 @&£@& 


_=—_—_-_-] Sách tra cứu nghề 


27. Tên nghề: Nhân viên marketing và bán hàng (5223) - Marketing and Sales Assistant 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 


Nhân viên marketing và bán hàng 
trong cửa hàng và tại các cơ sở 
bán lẻ trực tiếp bán nhiều loại 
hàng hóa và dịch vụ cho khách 
hàng, giới thiệu chức năng và 
chất lượng hàng hóa và dịch vụ 
cho khách hiểu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1 Tìm hiểu sản phẩm, giá cả, 
phương thức giao hàng, bảo 
hành, cách sử dụng và bảo 
quản sản phẩm. Tìm hiểu nhu 
cầu và tư vấn cho khách hàng 
một cách phù hợp; 

Chứng minh cho khách hàng 
thấy chất lượng sản phẩm; 
Bán hàng, nhận thanh toán 
bằng nhiều phương thức 
(tiền mặt, thẻ, séc...); 

Lập hóa đơn; 

Ghi sổ bán hàng; 

Hỗ trợ quản lí hàng trong 
kho; 

Sắp xếp và trưng bày hàng 
hóa; 

Đóng gói hàng bán; 

Ghi lại thông tin khách hàng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

» -. CÐ Công nghiệp Dệt may Thời trang 
Hà Nội 

- - ĐH Kinh tế Quốc Dân 


` Ð Ð 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh ° 
Long; TC Tin học Kinh tế Sài ° 


Gòn 
ĐH Cần Thơ 


học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Marketing. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Marketing. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Marketing. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Marketing. 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


chuyên sâu 


Trợ giúp bán hàng 
Phụ trách một 
quầy, mặt hàng 
hoặc nhóm mặt 
hàng cụ thể (ví dụ: 
hóa mĩ phẩm, 
thực phẩm đông 
lạnh, sữa...). 

Giới thiệu sản 
phẩm. 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Tất cả các cửa 
hàng 

Trung tâm 
thương mại 

Điểm bán hàng 
Các siêu thị 

Bán hàng trên 
mạng 


TC Kinh tế - Du lịch Duy Tân 
CĐ Phương Đông - Đà Nẵng 


- _ ĐH Đà Nẵng - ĐH Kinh tế 


Nhóm nghề 
Phần tích - Logic 


31 £&@& 


RE Sách tra cứu nghề 


28. Tên nghề: Nhà thiên văn học (2111) - Astronomer 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | _ Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiên văn học là việc nghiên cứu 
khoa học các thiên thể (như các 
ngôi sao, hành tinh, sao chổi, tinh 
vân, quần tinh, thiên hà) và các 
hiện tượng có nguồn gốc bên 
ngoài vũ trụ (như bức xạ nền vũ 
trụ). Nó nghiên cứu sự phát triển, 
tính chất vật lý, hoá học, khí 
tượng học, và chuyển động của 
các vật thể vũ trụ, cũng như sự 
hình thành và phát triển của vũ 
trụ. Nhà thiên văn học tiến hành 
nghiên cứu, phát triển các lí 
thuyết và phương pháp vận hành, 
hoặc áp dụng kiến thức khoa học 
liên quan tới thiên văn học vào 
các lĩnh vực khác. Thiên văn học 
và vật lí học có mối quan hệ rất 
gần gũi. Nần tảng toán học vững 
chắc cũng hết sức quan trọng. 
Nhà thiên văn học hiện đại không 
còn dành nhiều thời gian quan 
sát qua kính viễn vọng. Ngày nay, 
kính thiên văn và máy ảnh kỹ 
thuật số thường được kiểm soát 
và quản lí bởi hệ thống máy tính. 
Họ tập trung phân tích số liệu 
trên máy tính. Họ cũng thường 
tham gia giảng dạy ở các trường. 
Cần phân biệt rõ thiên văn học 
không phải là chiêm tỉnh học, 
mặc dù thời cổ đại hai lĩnh vực 
này gắn chặt với nhau. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tiến hành nghiên cứu, cải 
tiến, phát triển khung: lí 
thuyết, các học thuyết và các 
phương pháp vận hành liên 
quan tới thiên văn học; 


` Ð `». 


Năng 
lực phân | lực thể 
tích - chất-cơ 
logic khí 


Năng 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
thiên văn học 
hoặc khoa học 
vũ trụ và ứng 
dụng. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


» _ Thiên văn học 
° Khoa học vũ trụ 
và ứng dụng 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Làm cho các cơ 
quan công lập và 
các tổ chức 
nghiên cứu vũ 
trụ 
Làm cho các tổ 
chức phi chính 
phủ bao gồm 
chế tạo các kính 
viễn vọng, tổ 
chức các buổi 
phổ biến thực 
hành quan sát 
thiên văn học 
trong cộng đồng 
Ví dụ về các lĩnh 
vực khác bao 
gồm các đài 
thiên văn, cung 
thiên văn, công 
viên khoa học và 
các trường ĐH 


Sách tra cứu nghề E==¬==—- 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Tiến hành các thực nghiệm, 
thí nghiệm và phân tích cấu 
trúc, tính chất của vấn đề ở 
trạng thái rắn và biểu hiện 
biến chuyển của vật chất đó 
dưới tác động của nhiệt độ, 
áp suất, áp lực và các điều 
kiện khác; đánh giá kết quả 
điều tra và thực nghiệm 
nhằm đưa ra kết luận chủ yếu 
bằng việc sử dụng các kĩ 
thuật và các mô hình toán 
học; 

Phát triển hoặc cải tiến ứng 
dụng trong các lĩnh vực công 
nghiệp, y học, quân đội và các 
ứng dụng thực nghiệm khác 
của các nguyên lí và kĩ thuật 
thiên văn học; 

Quan sát, phân tích và nhận 
thức được các hiện tượng 
thiên văn học cũng như phát 
triển các phương pháp và kĩ 
thuật được sử dụng trong các 
lĩnh vực như hàng hải hay 
khám phá vũ trụ; 

Chuẩn bị các nghiên cứu và 
báo cáo khoa học. 

Giám sát và chỉ đạo những 
người cùng làm việc 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
. ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (Ngành Vũ trụ và ứng dụng do ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội đào tạo. Ngôn 
ngữ giảng dạy duy nhất là tiếng Anh. Điều kiện dự tuyển là tốt nghiệp THPT loại khá trở lên, tiếng Anh giao tiếp tốt) 


33 €@&@& 


R--- Sách tra cứu nghề 


29. Tên nghề: Nhà khí tượng học (2112) - Meteorologist 


Mô tả nghề 


Nhà khí tượng học tiến hành 
nghiên cứu, cải tiến hoặc phát 
triển các khái niệm, lí thuyết và 
phương pháp hoạt động liên 
quan đến các thành phần, cấu 
trúc và những biến đổi của bầu 
khí quyển. Họ dự báo thời tiết 
một cách chỉ tiết hoặc dài hạn để 
sử dụng trong ngành hàng 
không, vận tải biển, nông nghiệp 
và thông tin đại chúng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Nghiên cứu, cải tiến và phát 
triển các khái niệm, học 
thuyết và phương pháp hoạt 
động liên quan tới thành 
phần cấu tạo, cấu trúc và các 
động lực học của khí quyển; 
Thu thập dữ liệu về hướng và 
tốc độ chuyển động của 
không khí, áp suất, nhiệt độ, 
độ ẩm và các hiện tượng khác 
như sự hình thành mây và 
mưa, nhiễu điện từ hoặc bức 
xạ năng lượng mặt trời; 
Nghiên cứu dữ liệu này để 
chuẩn bị các bản đồ và dự 
báo thời tiết; 

Tiến hành thí nghiệm về phát 
tán sương, tạo mưa và các 
dạng kiểm soát thời tiết khác; 
Chuẩn bị các tài liệu và báo 
cáo khoa học. 

Giám sát và chỉ đạo những 
người cùng làm việc 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» _ ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


~, 


Năng 
lực phân | lực thể 
tích - chất - cơ 
logic khí 


Năng 


Con đường 


tối thiểu | học tập 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Khí tượng học 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


» __ ĐH Tài nguyên và Môi trường TpHCM 


° - ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học Tự nhiên 


»3?®5‹ 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Khí tượng học 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các Đài, Trạm, 
Trung tâm dự báo 
khí tượng thủy 
văn 

Các công ty thủy 
điện, thủy lợi 

Các viện nghiên 
cứu, Trung tâm 
Môi trường 

Các cơ quan thuộc 
Bộ TN&MT (gồm 
các đơn vị thuộc 
Trung tâm khí 
tượng thủy văn 
quốc gia, Viện 
khoa học KTTV và 
Môi trường), Bộ 
NN&PTNT, Viện 
Khoa học và Công 
nghệ Quốc gia, Bộ 
Công nghiệp, Viện 
nghiên cứu Kĩ 
thuật Bảo hộ Lao 
động,... và cả các 
cơ sở hoạt động 
trong lĩnh vực tin 
học, tính toán liên 
quan tới KTTV 


30. Tên nghề: Nhà hoá học (2113) - Chemist 


Nhà hóa học thực hiện các nghiên 
cứu, cải tiến hoặc phát triển các 
khái niệm, học thuyết và các 
phương pháp hoạt động, hoặc 
ứng dụng các kiến thức khoa học 
liên quan vào hóa học, chủ yếu để 
kiểm nghiệm, phát triển và cải 
tiến các nguyên liệu, các sản 
phẩm và qui trình công nghiệp. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Thực hiện các nghiên cứu và 
cải tiến hoặc phát triển các 
khái niệm, học thuyết và các 
phương pháp hoạt động liên 
quan tới hóa học; 

Thực hiện các thí nghiệm, 
kiểm nghiệm và phân tích để 
tìm ra các thành phần hóa 
học và năng lượng và các thay 
đổi hóa học trong các điều 
kiện tự nhiên, nhân tạo khác 
nhau hoặc tổng hợp các chất, 
các nguyên liệu và sản phẩm 
khác, đánh giá kết quả và đưa 
ra kết luận; 

Phát triển hoặc cải tiến các 
dược phẩm và các nguyên 
liệu, sản phẩm và phương 
pháp công nghiệp khác; 

Phát triển các qui trình quản lí 
chất lượng cho nhà sản xuất 
và người sử dụng; 

Chuẩn bị các tài liệu và báo 
cáo khoa học. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - 
logic 


Ví dụ các trường có đào tạo trong nước: 


ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học tự nhiên 
ĐH Bách khoa Hà Nội 


Năng lực 
thể chất 
- cơ khí 


ĐH Huế - ĐH Khoa học 


Con đường 


Theo học ĐH 
ngành 


chuyên 
hóa học. 


2. Có thể học tiếp 


lên sau ĐH 


Sách tra cứu nghề RE 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Phân tích hoá học 
Hoá học ăn mòn 
Hoá học môi 
trường 

Hoá học pháp lí 
Hoá học công 
nghiệp 

Hoá học vô cơ 
Hoá học hữu cơ 
Hoá dược phẩm 
Hoá học vật lí 
Hoá học polymer 
Hoá học đất đai 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

- Làm việc trong 
các ngành công 
nghiệp hoá chất, 
ví dụ như nước 
hoa, sơn, màu vẽ 
và dược phẩm 
Làm việc trong 
các cơ quan môi 
trường để giảm ô 
nhiễm, đồng thời 
quản lí và tái chế 
chất thải 
Làm việc trong 
ngành công 
nghiệp đóng gói 
thực phẩm, nước 
uống đóng chai 
và các loại kẹo 
đóng gói 


ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học 
tự nhiên 
ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 


35 @@& 


_=———__- -] Sách tra cứu nghề 


31. Tên nghề: Nhà địa chất (2114) Geologist 


Mô tả nghề 


Các nhà địa chất nghiên cứu cấu 
trúc vật lí của lớp vỏ trái đất, quá 
trình hình thành đá và hóa thạch 
để xác định từng bước thay đổi và 
lịch sử phát triển của trái đất, xác 
định vị trí khoáng sản và nhiên 
liệu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Sử dụng dụng cụ và kĩ thuật 
để tiến hành khảo sát địa 
chất, lập bản đồ khảo sát 
không khí và ảnh hàng 
không, thăm dò địa chất và 
địa vật lí để xác định vị trí mỏ 
khoáng sản, mỏ dầu khí đặc 
biệt; 

Thu thập các mẫu khoáng sản 
hoặc đá ở các độ sâu khác 
nhau phục vụ cho các nghiên 
cứu chỉ tiết để xác thành 
phần, chất lượng và số lượng 
của các mỏ khoáng sản; 
Giám sát hoạt động khoan 
trong các khu vực có các mỏ 
khoáng sản kinh tế; 

Chuẩn bị các báo cáo, bản đồ 
và biểu đồ cho thấy các hồ 
chứa nước ngầm, lớp đá, thân 
quặng lộ thiên và cấu trúc địa 
chất khác nhau của chúng; 
Tư vấn về tính phù hợp của 
đất và đá để xây dựng các đập 
nước, đường hầm, đường 
giao thông, các tòa nhà trên 
nền móng vững chắc; 

Nghiên cứu các hiện tượng tự 
nhiên như động đất, núi lửa, 
sông băng và lở núi. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học Tự nhiên 


ĐH Mỏ - Địa chất 


>3»? 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 


lực phân 


tích - 
logic 


Con đường 


học tập 


Năng 
lực thể 1. 
chất-cơ 

khí 


Lựa chọn 1: 


Theo học cao 
đẳng ngành 
công nghệ kỹ 
thuật địa chất 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


ĐH Huế - ĐH Khoa Học - 
CĐ Công thương Miền Trung 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Địa chất học, 
Khoa học đất 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Địa chất học 
Khoa học trái đất 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Làm công tác 
quản lí ở các cơ 
quan quản lí Nhà 
nước của nhiều 
Bộ, ngành khác 
nhau 

Các viện nghiên 
cứu 

Giảng dạy tại các 
trường ĐH, CÐ 
Các công ty khai 
thác dầu khí, 
khoáng sản... 


„ _ ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học Tự 


nhiên 


Sách tra cứu nghề 


32. Tên nghề: Nhà địa lí (2114) - Geographer 


Nhà địa lí nghiên cứu các đặc 
điểm và tác dụng của bề mặt trái 
đất trong mối tương quan với các 
hiện tượng vật lí và văn hoá xã 
hội. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Nghiên cứu bản chất của môi 
trường vật chất và khí hậu ở 
những khu vực cụ thể bằng 
cách thu thập số liệu về 
những ứng dụng trong nhiều 
ngành khoa học như vật lí, địa 
lí, hải dương học, vũ trụ học 
và sinh học; 

Phân tích hoạt động của con 
người trong các lĩnh vực khác 
nhau của xã hội như chính trị, 
kinh tế, sự di cư và tăng 
trưởng dân số; và chỉ ra mối 
quan hệ giữa những hoạt 
động đó với môi trường địa lí; 
Tiến hành các nghiên cứu bản 
đồ và vẽ bản đồ theo kích 
thước qui định; 

Tư vấn cho Chính phủ và các 
tổ chức khác về các khu vực 
địa lí có khả năng khai thác về 
mặt kinh tế, xác định ranh 
giới về mặt chính trị và những 
vấn đề liên quan. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học tự nhiên ° 


ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học 
ĐH Sư phạm Hà Nội 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường 


Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Theo học ĐH | ° 
chuyên ngành | » 
Địa lí học, Bản 
đồ học, Địa lí tự 
nhiên, Khí 
tượng học, Thủy 
văn 

2. Có thể học tiếp 
lên sau ĐH ° 


lực thể 
chất-cơ 
khí 


lực phân 
tích - 
logic 


ĐH Đà Nẵng . 
- _ ĐH Huế -ĐH Sư phạm- 
„ __ ĐH Huế - ĐH Khoa học 


hội & Nhân văn 


Địa lí học 

Bản đồ học 
Địa lí tự nhiên 
Khí tượng học 
Thủy văn 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Làm việc trong 
các cơ quan Nhà 
nước có nhiệm vụ 
qui hoạch đô thị 
và vùng, điều tra 
việc sử dụng đất, 
khí tượng và thị 
hiếu 

Làm việc trong các 
tổ chức tham gia 
vào hệ thống 
thông tin địa lí và 
dự đoán dựa trên 
các phần mềm 
ứng dụng 

Giảng dạy và 
nghiên cứu trong 
các tổ chức giáo 
dục đại học bao 
gồm các hoạt 
động. 

Làm việc trong các 
cơ quan tham gia 
hoạch định chính 
sách và qui hoạch 
xã hội, kinh tế và 
môi trường. 


ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học Xã 


3z £@&@& 


_——___ -] Sách tra cứu nghề 


33. Tên nghề: Nhà toán học (2121) - Mathematician 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 


Toán học là nền tảng cho tất cả 
các ngành khoa học. Toán học có 
thể nặng về lí thuyết hoặc thiên 
về ứng dụng. Ví dụ như trong một 
thùng hình vuông có thể chứa 
bao nhiêu quả táo hình tròn? Bài 
toán ứng dụng này có ý nghĩa rất 
lớn đối với những người hàng 
ngày phải đóng gói và chuyển đi 
hàng triệu quả táo. Đó là vấn đề 
mà một nhà toán học cần giải 
quyết. Các nhà toán học và các 
nhà nghiên cứu liên quan tới toán 
học tiến hành nghiên cứu và phát 
triển các khái niệm toán học và 
tính toán rủi ro (xem thêm nghề 
Thống kế bảo hiểm), các lí thuyết, 
các phương pháp và kĩ thuật vận 
hành. Họ tư vấn cho các chuyên 
gia hoạt động trong nhiều lĩnh 
vực như kĩ thuật, kinh doanh, y tế, 
khoa học, đời sống tự nhiên và xã 
hội. Nhiệm vụ cụ thể của một nhà 
toán học phụ thuộc vào lĩnh vực 
cụ thể mà người đó chuyên sâu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Nghiên cứu, cải tiến, phát 
triển các lí thuyết và thuật 
toán; 

Nghiên cứu, cải tiến, phát 
triển các lí thuyết và kĩ thuật 
tính toán rủi ro; 

Tư vấn và áp dụng các 
nguyên tắc, mô hình và thuật 
toán vào nhiều lĩnh vực như kĩ 
thuật, kinh doanh, y khoa, các 
lĩnh vực khác trong các ngành 
khoa học, đời sống tự nhiên 
và xã hội; 

Tiến hành phân tích logic về 
các vấn đề quản lí, đặc biệt là 
tính hiệu quả đầu vào-đầu ra 
và xây dựng các mô hình toán 
cho các vấn đề liên quan tới 
lập trình các chương trình và 
giải pháp xử lí bằng máy tính; 


"3%: 


~ 


Năng Tốt 

lực hình nghiệp 
học - THPT 
màu sắc | hoặc 

- thiết tương 
kế đương 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Toán học, Toán 
ứng dụng, Toán 
cơ 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


chuyên sâu 


°_ Toán học 
° _ Toán cơ 
°_ Toán ứng dụng 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
Các viện hàn lâm. 
Các tổ chức 
nghiên cứu 
Nghiên cứu và 
phát triển công 
nghiệp 
Các công ty bảo 
hiểm 
Giảng dạy nghiên 
cứu tại các trường 
ĐH 


Sách tra cứu nghề S= 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


5. Thiết kế và đưa vào vận hành 
lộ trình lương hưu và hệ 


thống bảo hiểm nhân thọ, y 
tế, an sinh xã hội và các hình 
thức bảo hiểm khác; 

Chuẩn bị báo cáo và nghiên 
cứu khoa học. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ ĐHQG Hà Nội- ĐH Khoa học Tự nhiên - _ ĐH Đà Nẵng-ĐH Sư phạm Đà ° ĐHQG TpHCM- ĐH Khoa học 
-_ ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học Nẵng Tự nhiên 
+ - ĐH Bách khoa Hà Nội 


33 @Ø@& 


pH Sách tra cứu nghề 


34. Tên nghề: Nhà thống kê (2122) - Statistician 


Mô tả nghề 


Nhà thống kê ứng dụng toán học 
vào phân tích số liệu, ví dụ như 
quyết định lựa chọn việc làm chịu 
ảnh hưởng lớn từ các yếu tố nào: 
mức lương hay thời hạn hợp 
đồng? Một nhãn hiệu trà mới có 
thể bán chạy ở khu vực thành thị 
hay nông thôn? Đây là những ví 
dụ thống kê đơn giản. Hầu hết 
các nhà nghiên cứu, hoạch định 
và quản lí phụ thuộc rất nhiều vào 
các nhà phân tích thống kê. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Nghiên cứu, cải tiến và phát 
triển các lí thuyết và phương 
pháp thống kê; 

Thiết kế bảng hỏi nghiên cứu; 
Lên kế hoạch và tổ chức các 
cuộc điều tra lấy số liệu; 
Đánh giá, xử lí, phân tích và 
diễn giải số liệu thống và 
chuẩn bị phát hành; 

Tư vấn hoặc áp dụng các 
phương pháp thu thập dữ 
liệu khác nhau cũng như các 
phương pháp và kĩ thuật 
thống kê; 

Chuẩn bị bài báo khoa học và 
các báo cáo. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
- _ ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội 
° - CÐ Thống kê 


ˆ"»?4o 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - 
logic 


- ĐH Đà Nẵng- ĐH Kinh tế 


- _ ĐH Huế - ĐH Kinh tế 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 


1; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
thống kê 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


T: 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
thống kê 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thống kê kinh tế, 
xã hội 
Thống kê kinh 
doanh 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các cơ quan Nhà 
nước, chẳng hạn 
như Cục thống 
kê, bộ phận 
thống kê của các 
cơ quan chính 
quyền 

Các tổ chức kinh 
doanh dự đoán 
nhu cầu về các 
sản phẩm và 
phân tích rủi ro, 
lợi nhuận khi đầu 
tư. 

Hỗ trợ các nhà 
nghiên cứu cả 
trong khoa học 
tự nhiên và xã 
hội. 

Các tổ chức 
nghiên cứu và 
giáo dục. 

Tạp chí và báo 
phân tích thị 
trường tài chính. 
kênh thể thao và 
các hiệp hội cung 
cấp bình luận đi 
kèm với điểm 
phân tích, và các 
thông tin khác có 
liên quan. 


- _ ĐH Kinh tế TpHCM 


35. Tên nghề: Thống kê bảo hiểm (2122) Actuarial Scientist 


Nhà thống kê bảo hiểm đảm 
nhiệm việc tính toán các rủi ro. 
Họ là những chuyên gia trong 
việc tính phí bảo hiểm đối với 
những dạng rủi ro khác nhau 
dựa trên các tính toán tài chính, 
toán học và thống kê. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Nghiên cứu, cải tiến, phát 
triển các lí thuyết và kĩ thuật 
định phí bảo hiểm; 

Thu thập và phân tích số liệu 
từ các nguồn khác nhau liên 
quan tới các khoản phí chỉ 
cho người bị thương, đau 
ốm, khuyết tật hoặc tử 
vong; 

Thu thập và phân tích số liệu 
từ các nguồn khác nhau liên 
quan tới mất mát tài sản do 
hoả hoạn, trộm cướp, cháy 
nổ và các mối nguy hại; 
Tính toán tần suất có thể có 
của các rủi ro đó; 

Cố định tỉ lệ tăng thêm của 
các loại hình rủi ro khác 
nhau có tính đến thị trường 
tiên tệ, các điều kiện kinh tế 
và các xu hướng thị hiếu 
tương lai; 

Tiếp tục nghiên cứu các 
hướng phát triển và kinh 
doanh mới, các yếu tố pháp 
luật, xã hội cũng như các 
yếu tố khác ảnh hưởng tới 
việc kinh doanh bảo hiểm; 
Khuyến nghị các biện pháp 
quản trị phù hợp với chính 
sách tương lai và các khoá 
đào tạo nhằm nâng cao 
doanh thu. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Kinh tế quốc dân 
ĐH Lao động- Xã hội 
ĐH Thăng Long 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực phân 


tích - 
logic 


tối thiểu 


việc với 
con 
người 


Con đường 
học tập 


. Theo học TC chuyên 


ngành bảo hiểm 


. Tốt nghiệp, được cấp 


bằng TC_ chuyên 


ngành đào tạo. (Có 
thể học lên CĐ, ĐH) 

. Thi và được cấp 
chứng nhận của các 
hiệp hội định phí 
trên thế giới, như: Mĩ 
(SOA), Canada (CIA), 


Lựa chọn 1: 


1 


. Theo học CÐ chuyên 


ngành bảo hiểm. 


. Tốt nghiệp, được 


cấp bằng CĐ chuyên 
ngành đào tạo. (Có 
thể học lên CĐ, ĐH) 


. Thi và được cấp 


chứng nhận của các 
hiệp hội định phí 
trên thế giới, như: Mĩ 
(SOA), Canada (CIA), 
Ức (IAA), Anh (IOA). 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học ĐH chuyên 
ngành Toán ứng 
dụng (kinh tế, tài 
chính) hoặc chuyên 
ngành bảo hiểm. 


2. Tốt nghiệp, được cấp 


bằng ĐH. 


3. Thi và được cấp 


CĐ Thương Mại - Đà Nẵng 
ĐH Vinh 
ĐH Huế - ĐH Khoa học 


chứng nhận của các 
hiệp hội định phí 
trên thế giới, như: Mĩ 
(SOA), Canada (CIA), 
Ức (IAA), Anh (IOA). 


Öồ CĐ Bến Tre 


Sách tra cứu nghề Em 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° Toán ứng dụng 
(toán tài chính, 
toán kinh tế) 

-_ Bảo hiểm 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
Các công ty bảo 
hiểm. 
Các công ty tài 
chính. 
Các công ty tư 
vấn. 
Các phòng ban 
bảo hiểm của 
Nhà nước. 
Các trường ĐH 
và CĐ. 
Các hãng đầu tư 
và ngân hàng. 
Các đơn vị kế 
toán công và liên 
doanh lớn. 


- _ ĐHQG TpHCM - ĐH Quốc tế 


- ĐH Cần Thơ 


- - ĐH Tôn Đức Thắng 


41 


 .. Sách tra cứu nghề 


36. Tên nghề: Nhà sinh vật học (2131) - Biologist 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Nhà sinh vật học nghiên cứu về | Năng Năng . Theo học TC Sinh vật học 
sự sống và các hệ sinh vật. Họ tiến | lực phân | lực thể chuyên ngành Động vật học 
hành nghiên cứu, cải tiến hoặc | tích - chất - cơ công nghệ sinh Thực vật học 
phát triển các lí thuyết và phương | logic khí học Vi sinh 
pháp vận hành cũng như áp dụng 2. Có thể học tiếp lên Sinh học ứng 
kiến thức khoa học liên quan tới CĐ, ĐH, sau ĐH dụng (công nghệ 
sinh vật học, vi sinh vật học, vi sinh học) 
khuẩn học, tế bào học, nghiên Lựa chọn 1: 
cứu gen, động vật học, thực vật 1. Theo học TC| Ví dụ về nơi làm 
học và sinh thái học, đặc biệt chuyên ngành| việc: 
trong các lĩnh vực dược và nông công nghệ sinh| Đây là chuyên 
nghiệp. học ngành chính làm 
Có thể học tiếp| nền tảng cho các 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: lên CĐ, ĐH, sau| ngành nghề liên 
1. Tiến hành thử nghiệm trong ĐH quan tới khoa học về 
thực tế, trong phòng thí nghiệm sự sống. Nơi làm 
những vấn đề liên quan tới tất Lựa chọn 2: việc cụ thể của nhà 
cả các dạng của sự sống bằng 1. Theo học CĐỊ sinh vật học phụ 
cách xác định và phân loại các chuyên ngành| thuộc vào lĩnh vực 
nhóm người, động vật, bò sát công nghệ sinh| chuyên sâu mà 
hoặc các loài cây; nghiên cứu học. người đó chọn, ví dụ 
tìm hiểu về nguồn gốc, sự phát . Có thể học tiếp| như phòng thí 
triển, tính chất vật lí, hoá học, lên ĐH, sau ĐH nghiệm sinh học, 
cấu trúc, thành phần và sự tái công ty dược phẩm, 
tạo của chúng; Lựa chọn 3: nhà máy thực phẩm, 
Nghiên cứu và tiến hành các 1. Theo học ĐHỊ nhà máy bia... Bạn 
thực nghiệm liên quan tới cấu chuyên ngành| cũng có thể giảng 
trúc, sự phát triển và tính chất sinh học hoặc| dạy môn sinh học tại 
của các hệ vi sinh vật như vi ngành công nghệ |_ các trường ĐH, CĐ, 
khuẩn, virus; sinh học. TC, THPT, THCS. 
Nghiên cứu và tiến hành các . Có thể học tiếp 
thực nghiệm liên quan tới các lên sau ĐH 
yếu tố hình thành nên nguồn 
gốc, sự phát triển và quá trình 
chuyển đổi các tính chất di 
truyền học ở tất cả các dạng 
của sự sống; 
Nghiên cứu sự sống của tất 
cả các cây cỏ và động vật để 
phát triển các ứng dụng thực 
tế trong các lĩnh vực như 
nông nghiệp, dược dựa trên 
những kiến thức này; 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- - CĐ Thủy sản - = CĐ Lương thực, thực phẩm -ĐàNẵng + TC Thủy sản, tại TP. HCM 
- _ CĐ Công nghệ Bắc Hà - = ĐHVinh . CĐ Bách Việt 


` Ð Ð » 


Sách tra cứu nghề = 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nghiên cứu và tiến hành thực 
nghiệm liên quan tới chức 
năng của các tế bào sống 
cũng như các ảnh hưởng của 
các nhân tố vật lí, hoá học đối 
với các tế bào bình thường và 
bất thường; 

Nghiên cứu mối liên kết giữa 
động, thực vật với các yếu tố 
môi trường liên quan; 

Phát triển các ứng dụng 
trong lĩnh vực công nghiệp và 
y học. 

Chuẩn bị nghiên cứu khoa 
học và các báo cáo. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


„ - CÐ Thủy sản ° CĐ Lương thực, thực phẩm -Đà : TC Thủy sản, tại TP. HCM 

»° _ CÐ Công nghệ Bắc Hà Nẵng ° _ CĐ Bách Việt 

- _ ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học tự nhiên: ĐH Vinh »__ CÐ Nguyễn Tất Thành 

- _ ĐH Bách Khoa Hà Nội - _ ĐH Huế - ĐH Khoa học - _ CÐ kinh tế - công nghệ TpHCM 

» _ HV Nông nghiệp Hà Nội - ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách Khoa - _ ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học tự nhiên 
- _ ĐH Công nghệ Vạn Xuân - ĐHQG TpHCM - ĐH Quốc tế 


»._ ĐH Công nghiệp thực phẩm TpHCM. 


42 £&£@& 


BE Sách tra cứu nghề 


37. Tên nghề: Nhà khoa học biển (2131) Marine Scientist 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


~ 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nhà khoa học biển chủ yếu làm 
việc ở đại dương. Tùy thuộc vào 
chuyên môn mà họ nghiên cứu 
những vật thể không có sự sống 
(ví dụ như đất, đá ở đáy biển, 


Năng Năng Tốt 1. 
lực phân | lực thể nghiệp 
tích - chất - cơ | THPT 
logic khí hoặc 
tương 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Hải dương học 

2. Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Hải dương học 
hóa học 
Hải dương học 
địa chất 
Hải dương học 


nước, cát...) hoặc vật thể sống 
trong đại dương (ví dụ như động 
vật biển, sinh vật biển...). Các nhà 
khoa học biển sử dụng máy móc 


đương 


địa vật lí 
Hải dương học 
vật lÍ 


thiết bị chuyên dụng, hình ảnh vệ 
tỉnh và lặn dưới nước để thu thập 
dữ liệu về các đại dương. Họ góp 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các viện nghiên 


phần bảo vệ môi trường bằng 
cách phát minh ra phương pháp 
bảo vệ các vùng nước và bờ biển 
khỏi ô nhiễm và thiệt hại. Họ ứng 
dụng kết quả nghiên cứu để phát 
triển các phương pháp dự báo, 
đánh giá điều kiện môi trường đại 
dương, xác định khu vực khai 
thác, đánh bắt thuỷ sản, cải thiện 
an ninh vùng biển của một quốc 
gia. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Nghiên cứu tế bào, mô và đời 
sống của sinh vật trong đại 
dương; 

Đánh giá tác động của môi 
trường bên trong và bên 
ngoài đối với các sinh vật 
trong đại dương; 

Tiến hành thăm dò đại dương 
để thu thập dữ liệu về hình 
dạng, tính chất của đáy đại 
dương và các hiện tượng như 
thủy triều, dòng chảy, núi 
băng trôi; 

Tiến hành phân tích hóa học 
đáy đại dương và nước biển ở 
các độ sâu khác nhau; 

Lập bản đồ và biểu đồ tích tụ 
cát trên bãi biển; 

Xây dựng một bức tranh toàn 
diện và thống nhất về các vận 
động diễn biến của đại 
dương. 


»?3?®⁄44 


cứu của Trung 
tâm Khoa học tự 
nhiên và công 
nghệ quốc gia 
Các viện, trung 
tâm nghiên cứu và 
các đài, trạm của 
Tổng cục Khí 
tượng thủy văn 
Tập đoàn Dầu khí 
Các đơn vị chuyên 
môn của quân đội, 
các cơ quan, 
doanh nghiệp 
trong các ngành 
kinh tế, kĩ thuật 
liên quan tới khí 
hậu, tài nguyên, 
nước và biển... 
Các trường đại 
học 


Sách tra cứu nghề Khen 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


7. Đánh giá tác động của môi 

trường bên trong và bên 
ngoài đối với cấu tạo vật lí của 
đại dương (ví dụ như đáy đại 
dương, bờ biển); 
Viết báo cáo dựa trên kết quả 
nghiên cứu để cung cấp 
thông tin cho công chúng, 
chính phủ, các tổ chức môi 
trường, tổ chức khai thác tài 
nguyên thiên nhiên và đánh 
bắt thuỷ sản. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» __ ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội ° - ĐH Nha Trang - _ ĐHQG TP. HCM - ĐH Khoa học tự 
- ._ ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học tự nhiên nhiên 

- - ĐH Thủy lợi ° - ĐH Tài nguyên - môi trường Tp 
» __ ĐH Tài nguyên - môi trường Hà Nội HCM 


425 ££@& 


Sách tra cứu nghề 


38. Tên nghề: Kĩ sư và kĩ thuật viên công nghệ sinh học (2131) - Engineer: 


Mô 


Biotechnologist 


tả nghề 


Kĩ sư công nghệ sinh học áp dụng 


các 


nguyên tắc sinh học ở cấp độ 


“công nghiệp” để kiểm soát, cải 


tiến 
đổi 


và quản lí các quá trình biến 
về mặt sinh học tồn tại trong 


tự nhiên như sự lên men, quá 
trình sản xuất chất xúc tác 
enzyme_ nhằm nâng cao lợi ích 


cho 


con người bằng nhiều cách 


khác nhau. Công nghệ sinh học 
có nhiều ứng dụng trong các lĩnh 


vực 
ngh 
chế 


Nh 
lÍ; 


chăm sóc sức khoẻ, nông 
iệp, quản lí môi trường và bào 
thuốc. 


iệm vụ chủ yếu gồm: 

Tham gia nghiên cứu hệ vi 
sinh vật như vi khuẩn, nấm, 
men và enzyme; 

Tiến hành nghiên cứu trong 
các lĩnh vực biến đổi gien và 
sinh học phân tử, bao gồm 
việc nhân bản cây cối, động 
Vật và con người từ gien; 

Sử dụng vi khuẩn, chất xúc 
tác và các sinh vật khác cho 
các mục đích khác nhau trong 
công nghiệp, sản xuất nông 
nghiệp, sản xuất thực phẩm 
và loại bỏ chất thải; 

Phát triển và thử nghiệm các 
phương pháp sản xuất mới; 
Điều chỉnh gen của các cơ 
quan để tạo ra sản phẩm mới; 
Tương tác với khách hàng để 
đưa ra các giải pháp dựa trên 
kĩ thuật sinh học; 

Tính toán ngân sách và chỉ 
phí sản xuất cũng như chuẩn 
bị mua lại hoặc tự phát triển 
các ứng dụng; 

Tư vấn cho Chính phủ, các tổ 
chức hoặc các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực kĩ sinh học. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° - ĐH Bách Khoa Hà Nội . 
- _ ĐH Nông Lâm Bắc Giang . 


»„ _ CĐ Thủy sản Bắc Ninh 


»3»?«<4 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực phân | lực thể 
tích - chất-cơ 
logic khí 


ĐH Huế - ĐH Khoa học 
ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
công nghệ sinh 
học 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 


1; 


Theo học TC 
chuyên ngành 
công nghệ sinh 
học. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
công nghệ sinh 
học. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 


1› 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
công nghệ sinh 
học. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


ÖÒ CĐ Bách Việt 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° Công nghệ sinh 


học 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
- Làm việc trong 


các phòng 
nghiên cứu thí 
nghiệm của Nhà 
nước và tư nhân 
Làm việc trong 
các doanh 
nghiệp bào chế 
thuốc và dược 
phẩm, sản xuất 
chất hoá học, 
nông nghiệp và 
các ngành liên 
quan 

Làm việc trong 
các tổ chức giáo 
dục liên quan tới 
giảng dạy và 
nghiên cứu 


° TC Thủy sản, tại TP. HCM 

- __ CÐ kinh tế - kĩ thuật Lâm Đồng 
» _ CĐ kinh tế - công nghệ TP. Hồ Chí Minh 
- _ ĐHQG TpHCM - ĐH khoa học tự nhiên- 
- _ ĐHQG TpHCM - ĐH Quốc Tế 


39. Tên nghề: Kĩ thuật y sinh - Biomedical Engineer 


Kĩ thuật y sinh tiến hành nghiên 
cứu các khía cạnh khác nhau của 
con người hay các loài động vật 
nhằm kiểm tra, chứng minh hoặc 
điều chỉnh hệ thống lí thuyết về 
sự sống đã biết. Những thông tin 
này được sử dụng để thiết kế bộ 
máy hỗ trợ cho sự sống, tối đa 
hoá lợi ích của các nguyên tắc 
trong khoa học kĩ thuật và hành vi 
của sinh vật. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Nghiên cứu liên kết giữa số 
liệu về sinh học và hành vi 
dựa trên các nguyên tắc về 
điện tích, cơ chế, hoá học và 
các nguyên tắc kĩ thuật khác; 
Sử dụng thông tin này nhằm 
thiết kế và phát triển các công 
cụ và thiết bị như các bộ phận 
nhân tạo, thiết bị tạo nhịp 
tim, các thiết bị hình ảnh (ví 
dụ như máy chụp tia 
X-quang, máy chụp cắt lớp 
CT); 

Giới thiệu các thiết bị và công 
cụ chăm sóc sức khoẻ cá 
nhân; 

Định hướng và đào tạo nhân 
lực sử dụng máy móc để 
quan sát, sửa chữa hoặc điều 
trị những tổn thương về vật 
chất hoặc biến dạng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° _ ĐH Bách Khoa Hà Nội 
° - ĐHY Hà Nội 


Năng 


Năng 


lực phân 


tích - 
logic 


lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 1. 


lực thể 
chất-cơ 
khí 


ĐH Huế - ĐH Y dược 
ĐH Y khoa Vinh 


Con đường 
học tập 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
kĩ thuật y sinh 
hoặc ngành kĩ 
thuật y học 
hình ảnh. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Sách tra cứu nghề KE 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật y sinh 

Kĩ thuật hình ảnh y 
học 

Thiết bị sinh học 
Vật liệu sinh học và 
cơ chế sinh học kĩ 
thuật 

Tế bào, mô và kĩ 
thuật di truyền 

Kĩ thuật lâm sàng 
Hình ảnh y tế 

Phẫu thuật chỉnh 
hình 

Kĩ thuật phục hồi 
chức năng 

Kĩ thuật điện tử y 
tế 

Kĩ thuật thiết bị 
điện tử y tế 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Bệnh viện 

Ngành công 
nghiệp hoá chất 
Các tổ chức nghiên 
cứu 

Các cơ sở giáo dục 
Các công ty dược 
phẩm 

Các cơ quan chỉnh 
hình, phục hồi 
chức năng 

Chuyên gia tư vấn 
độc lập 


° - ĐHY dược TpHCM 


47 ££@& 


KE--- Sách tra cứu nghề 


40. Tên nghề: Nhà nông học (2132) - Agricultural Scientist 


Mô tả nghề 


Nông nghiệp là khoa học và cũng 
là nghệ thuật về nuôi trồng cây 
cối, vật nuôi trong các nông trại. 
Nghề làm vườn cũng là một 
nhánh thuộc ngành nông nghiệp, 
liên quan tới các loại cây ăn quả, 
các loại hạt, rau, hoa và cây cảnh 
trong vườn hoặc vườn cây ăn 
quả. Dựa vào nguyên tắc hóa 
sinh, vi sinh học, di truyền học và 
các khoa học khác, nhà nông học 
tham gia nghiên cứu và phát triển 
các ứng dụng về các lĩnh vực 
nông nghiệp khác nhau. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Phát triển kĩthuật sản xuất (ví 
dụ như quản lí thủy lợi) 
Nâng cao năng suất nông 
nghiệp về số lượng và chất 
lượng (ví dụ như lựa chọn các 
giống cây trồng có khả năng 
chống chịu hạn hán, phát 
triển các loại thuốc trừ sâu 
mới, công nghệ cảm ứng, các 
mô hình mô phỏng sự phát 
triển cây trồng, kĩ thuật nuôi 
cấy tế bào trong ống 
nghiệm); 
Biến đổi các sản phẩm chủ 
yếu thành sản phẩm đầu ra 
(ví dụ như sản xuất, bảo quản 
và đóng gói các sản phẩm 
sữa); 
Khắc phục các tác động bất 
lợi của môi trường (ví dụ như 
sâu bệnh, suy thoái đất, xử lí 
sinh học) 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


CĐN Nông lâm Đông Bắc 

CĐ Nông nghiệp & Phát triển 
thôn Bắc Bộ 

HV Nông nghiệp Hà Nội 

ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông lâm - 
ĐH Lâm nghiệp 

ĐH Hải Phòng 


` 5... 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Năng 
lực thể 
chất-cơ 
khí 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
liên quan 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
liên quan 

2. Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nông nghiệp 
Khuyến nông 
Chăn nuôi 

Nông học 

Khoa học cây trồng 
Bảo vệ thực vật 
Công nghệ rau 
hoa quả và cảnh 
quan 

Kinh doanh nông 
nghiệp 

Kinh tế nông nghiệp 
Phát triển nông 
thôn 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

» Làm việc với các 
tổ chức, doanh 
nghiệp phát triển 
máy móc thiết bị 
nông nghiệp, 
phương pháp chế 
biến thực phẩm, 
phân bón, thuốc 
trừ sâu, nâng cao 
số lượng và chất 
lượng cây trồng 
và vật nuôi 
Chuyên gia về 
trang trại như 
vườn cây ăn quả, 
cà phê, trang trại 
gia cầm... 

Làm việc với các cơ 
quan Nhà nước 
trong lĩnh vực quản 
línông nghiệp 

Làm công tác 
nghiên cứu giảng 
dạy trong các 
trường ĐH, CĐ, TC 


CĐN Cơ điện - Xây dựng và 
Nông Lâm Trung Bộ 

CĐ Kinh tế kĩ thuật Nghệ An 
ĐH Nông Lâm - ĐH Huế 


CĐN Công nghệ và Nông lâm 
Nam Bộ 

CĐ Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn Trung Bộ 

ĐH Nông Lâm TpHCM 

ĐH Cần Thơ 


Sách tra cứu nghề RS= 


41. Tên nghề: Kĩ sư thủy sản (2132) - Engineer: Marine/ Fishery Scientists and 


Aquaculturists 


Kĩ sư thủy sản chuyên về nuôi 
trồng, đánh bắt các loài cá và thủy 
sản khác. Họ có thể làm việc về 
thủy sản nước ngọt, nước lợ và 
nước mặn. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Tìm hiểu về quá trình sinh sản 
và đời sống của các sinh vật 
sống dưới nước (ví dụ nuôi cá, 
Sò, trai ngọc); 
Tìm hiểu các bệnh có ảnh 
hưởng đến sự sống của các 
sinh vật dưới nước; 
Nuôi trồng các thuỷ sinh vật 
phục vụ cho tiêu dùng của 
con người; 
Sử dụng các công cụ đặc biệt 
để đo oxy, hàm lượng muối, 
độ pH và các đặc điểm khác 
của nước để hiểu làm thế nào 
những điều này ảnh hưởng 
đến các thuỷ sinh vật; 
Duy trì các nhóm sinh vật (ví 
dụ như tảo) là thức ăn cho các 
sinh vật biển; 
Duy trì hồ sơ chỉ tiết về nuôi 
hải sản và môi trường sống 
cũng như vòng đời của các 
sinh vật được nuôi; 
Phát triển phương pháp đánh 
bắt mà không làm suy thoái 
môi trường; 
Chế biến thuỷ sản sau thu 
hoạch; 
Giảng dạy, tập huấn về nuôi 
trồng thuỷ, hải sản; 

. Tiến hành nghiên cứu và 
công bố kết quả nghiên cứu 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - 
logic 


lực thể 
chất cơ 
khí 


Con đường 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Nuôi trồng thủy 
sản, Bệnh học 
thủy sản 


. Có thể học tiếp 


lên CĐ, ĐH và 
sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Nuôi trồng thủy 
sản 

Có thể học tiếp 
lên ĐH và sau 
ĐH 


Lựa chọn 3: 


1: 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Nuôi trồng thủy 
sản, Bệnh học 
thủy sản, Kĩ 
thuật khai thác 
thủy sản, Quản lí 
nguồn lợi thủy 
sản 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật khai thác 
thủy sản 

Nuôi trồng thủy 
sản 

Bệnh học thủy sản 
Quản lí nguồn lợi 
thủy sản. 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

Các công ty đánh bắt 
thuỷ sản 

-_ Các tổ chức 
nghiên cứu và 
phát triển 

»_ Các tổ chức BVMT 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» TC Công nghệ - Quản trị Kinh doanh Lê »- _ CÐ An Nhất Vinh- Thanh Hóa, ° _ TC Thủy sản TpHCM 

Quí Đôn ° - ĐH Nha Trang °ồ CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn 
- _ CĐN Thủy sản Bắc Ninh Xuân 
» .. HV Nông nghiệp Hà Nội » - ĐH Nông Lâm TpHCM 


- - ĐHQG TpHCM -ĐH Quốc tế- 


42 @£@& 


_=———__-] Sách tra cứu nghề 


42. Tên nghề: Kĩ sư và kĩ thuật viên lâm nghiệp (2132) - Forestry Advisor 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
ế tối thiểu 


Mô tả nghề 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ sư và kĩ thuật viên lâm nghiệp 
cung cấp hỗ trợ kĩ thuật, tư vấn về 
các vấn đề và các phương thức 
lâm nghiệp. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Ï: 


Cập nhật các phương thức và 
kĩ thuật lâm nghiệp; 

Tư vấn các phương pháp 
nâng cao chất lượng đầu ra, 
sản lượng thu hoạch, hiệu 
quả vận hành hệ thống sản 
xuất lâm nghiệp, các biện 
pháp bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường; 
Đề xuất các phương pháp giải 
quyết các vấn đề như tình 
trạng xói mòn đất hay sâu 
bệnh phá hoại, ...; 

Thu thập số liệu và ước tính 
số lượng, chi phí nguyên vật 
liệu, lao động cần thiết trong 
các dự án; 

Tổ chức các buổi nói chuyện, 
thực hành mẫu, và phổ biến 
tài liệu nhằm nâng cao nhận 
thức và chuyển giao kĩ thuật; 
Áp dụng kiến thức khoa học 
và thực tiễn để phát hiện và 
giải quyết các vấn đề phát 
sinh trong quá trình làm việc. 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Năng 
lực thế 
chất - cơ 
khí 


1. Theo học TC 
chuyên ngành 
liên quan 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH và 
sau ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học TC 
chuyên ngành 
liên quan 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH và 
sau ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
liên quan 
Có thể học tiếp 
lên ĐH và sau 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
liên quan (cột 
bên) 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lâm nghiệp 

Lâm nghiệp và đô 
thị 

Lâm sinh 

Quản lÍ — tài 
nguyên rừng 

Kinh tế tài nguyên 
thiên nhiên 

Công nghệ 

biến lâm sản 
Thương mại 
nghiệp 

Kinh tế học 
nghiệp 

Quản lí rừng 

Lâm nghiệp xã hội 
Khoa học bảo tồn 
thiên nhiên hoang 
dã 

Khoa học và kĩ 
thuật gỗ 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Làm việc cho cơ 
quan kiểm lâm và 
bảo tồn rừng 
Làm việc cho các 
dự án về môi 
trường của các tổ 
chức phi lợi 
nhuận (ví dụ: Tổ 
chức Hoà bình 
xanh) 

Làm việc cho các 
cơ quan quốc tế 
về phát triển, môi 
trường 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ ĐH Lâm nghiệp - _ ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế » _ ĐH Nông Lâm TpHCM 
° - ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm ° - ĐH Tây nguyên ° - CĐN Công nghệ và Nông lâm 
» _ CÐ Nông lâm Đông Bắc ° CĐÐN Cơ điện - Xây dựng và Nam Bộ 


» - CÐ Lai Châu Nông lâm Trung Bộ 


` Ð `. 


Sách tra cứu nghề Km 


43. Tên nghề: Chuyên gia bảo vệ môi trường (2133) - Environmental Specialist 


Chuyên gia bảo vệ môi trường 
nghiên cứu, đánh giá và quản lí 
tác động của các hoạt động của 
con người đối với môi trường tự 
nhiên và nhân tạo. Họ áp dụng 
chuyên môn vào quản lí ô nhiễm, 
quản lí chất thải, ứng phó với biến 
đổi khí hậu và sự cạn kiệt, thoái 
hóa các nguồn lực tự nhiên. Họ 
xây dựng các kế hoạch, giải pháp 
để bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, 
giảm thiểu tác hại tới môi trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Nghiên cứu, thử nghiệm, thu 
thập mẫu, đi thực tế và phân 
tích các xét nghiệm để xác 
định nguồn gốc của các vấn 
đề về môi trường và khuyến 
nghị các giải pháp bảo vệ, 
kiểm soát và phục hồi; 

Kiểm tra và đánh giá tác động 
môi trường của các hoạt 
động, qui trình hiện tại; đánh 
giá tác động môi trường của 
các hoạt động, đề xuất, dự án 
và hướng phát triển tương lai; 
Phát triển và điều phối việc 
thực hiện những hệ thống 
quản lí môi trường để giúp 
các tổ chức kiểm soát tác 
động môi trường do các hoạt 
động của họ; 

Tư vấn và hỗ trợ kĩ thuật cho 
các tổ chức để giải quyết hài 
hòa vấn đề môi trường và tổn 
thất tài chính; 

Đánh giá mức độ chấp nhận 
của xã hội đối với các quyết 
định và hướng dẫn về môi 
trường của Nhà nước, xác 
định vi phạm và mức độ cam 
kết giải quyết vi phạm; 

Phát triển các kế hoạch bảo 
tồn thiên nhiên; 

Chuẩn bị báo cáo và tài liệu 
nghiên cứu. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - 
logic 


lực thể 
chất-cơ 
khí 


HỆ 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
BVMT đô thị, 
BVMT công 
nghiệp, BVMT 
biển, Vi sinh- hóa 
sinh, Xử lí dầu 
tràn trên biển, Xử 
lí rác thải hoặc TC 
chuyên ngành 
Bảo hộ lao động 
và môi trường, 
Công nghệ kĩ 
thuật môi trường, 
Công nghệ kĩ 
thuật tài nguyên 
nước, Xử lí chất 
thải công nghiệp 
và y tế, Quản lí tài 
nguyên và môi 
trường. 


. Học tiếp lên CĐ, 


ĐH, sau ĐH các 
chuyên ngành 
tương ứng với 
Công nghệ kĩ 
thuật tài nguyên 
nước, Công nghệ 
kĩ thuật môi 
trường, Kĩ thuật 
môi trường, Quản 
lÍ tài nguyên và 
môi trường, Khoa 
học môi trường. 


Lựa chọn 1: 


(Như tốt 


nghiệp 


THCS hoặc tương 
đương) 


Lựa chọn 2: 


HỆ 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
BVMT đô thị, 
BVMT công 
nghiệp, BVMT 
biển, Vi sinh- hóa 
sinh, Xử lí dầu 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Khoa học môi 
trường 

Khoa học đất 
Công nghệ kĩ 
thuật môi 
trường 

KẾ thuật môi 
trường 

Kiểm soát và 
BVMT 

Kinh tế tài 
nguyên và môi 
trường 

Kinh tế tài 
nguyên thiên 
nhiên 

Quản lí đất đai 
Quản lí - tài 
nguyên và môi 
trường. 

Quản lí chất thải 
BVMT đô thị 
BVMT công 
nghiệp 

BVMT biển 

Xử lí sự cố tràn 
dầu 

Xử lí chất thải 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các trung tâm, 
viện nghiên cứu 
Các tổ chức hàn 
lâm, trường ĐH, 
CĐ 
Các cơ quan Nhà 
nước 
Các công ty tư 
vấn kĩ thuật tư 
nhân 
Các nhà máy và 
xí nghiệp có hệ 
thống kiểm soát 
ô nhiễm và quản 
lí chất thải 
Các tổ chức 
BVMT 


5i6&& 


--ŒỀ Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | _ Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


tràn trên biển, Xử 
lí rác thải hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật tài nguyên 
nước, Công nghệ 
kĩ thuật môi 
trường. 

.Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật môi trường, 
KẾ thuật môi 
trường, Quản. lí 
tài nguyên và môi 
trường, Khoa học 
môi trường. 


Lựa chọn 3: 
học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật môi trường, 
KẾ thuật môi 
trường, Quản. lí 
tài nguyên và môi 
trường, Khoa học 
môi trường. 
.Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _TC Kinh tế tài nguyên và môi trường °ồ TC Kĩ thuật Nông nghiệp - _ CÐ Kinh tế Kĩ thuật Nghệ An 
°  CĐÐSơn La TpHCM - _ CĐ Kinh tế kĩ thuật Nghệ An 
» TC Nông Lâm nghiệp Phú Thọ °  CÐ Cần Thơ ° - ĐH Hà Tĩnh 
- _ CÐ Kinh tế kĩ thuật (ĐHQG Hà Nội) - _ CÐ cộng đồng Vĩnh Long - ĐH Hồng Đức 
- _ ĐH Bách Khoa Hà Nội ° “ĐH Lâm Nghiệp (Cơ sở 2 - - - ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) 
- _ ĐH Thái Nguyên - ĐH Công nghệ thông Đồng Nai) 
tin và truyền thông - - - ĐH Cần Thơ 
° - ĐH Tài nguyên và Môi trường 
TpHCM 


»3%Đ9%-2 


Sách tra cứu nghề Km 


44. Tên nghề: Kĩ sư công nghiệp (2141) - Industrial Engineer 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ sư quản lí sự vận hành của toàn 
bộ nhà máy, đảm bảo rằng các 
qui trình hoạt động hiệu quả, an 
toàn và có tính kinh tế. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tính toán và bố trí các loại 
thiết bị máy móc khác nhau 
trong nhà máy sao cho hợp lí 
và hiệu quả; 

Quản lí hệ thống theo cách 
vừa an toàn vừa năng suất 
nhất có thể; 

Điều chỉnh lại máy móc, thiết 
bị để nâng cao năng suất; 
Đặt ra tiêu chuẩn hoạt động 
cho công nhân và máy móc; 
Phát triển các hệ thống có thể 
tối ưu hoá tiện nghỉ ở nơi làm 
việc thông qua việc quản lí hệ 
thống ánh sáng, băng ghế, 
chiều cao máy và mức độ ô 
nhiễm của máy. 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Lựa chọn 1: 


1 


Theo học CĐ 
chuyên ngành Kĩ 
thuật hệ thống 
công nghiệp, Kĩ 
thuật công 
nghiệp 


.Có thể học tiếp 


lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật hệ thống 
công nghiệp, Kĩ 
thuật công 
nghiệp 


.Có thể học tiếp 


lên sau ĐH 


Kĩ thuật hệ thống 
công nghiệp 
Kĩ thuật 
nghiệp 


công 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Bất cứ ngành 
công nghiệp nào 
Các trung tâm 
nghiên cứu. 

Các Viện hàn 
lâm. 

Các cơ quan Nhà 
nước. 

Các công ty tư 
vấn kĩ thuật tư 
nhân. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


°ồ “ĐH Thái Nguyên- ĐH Kĩ thuật Công - _ ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa » _ ĐH Sư phạm Kĩ thuật TpHCM 
nghiệp - _ CÐ Công nghiệp Huế - _ ĐH Bách khoa TpHCM 

- _ ĐH Công nghiệp Hà Nội - _ CĐ Cao Thắng 

- ĐH Kinh tế kĩ thuật Công Nghiệp, Hà 
Nội 


» . CÐ Công nghệ cao Hà Nội 


53 €@&& 


_=——_--] Sách tra cứu nghề 


45. Tên nghề: Chuyên gia công nghệ thực phẩm và đồ uống (2141) - Food and Drink 


Technologist 


Mô tả nghề 


Chuyên gia công nghệ thực phẩm 
và đồ uống cải tiến các kĩ thuật 
chế biến, bảo quản, sử dụng và 
đánh giá thành phần thực phẩm 
và đồ uống từ động thực vật hoặc 
nguyên liệu nhân tạo. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Tiến hành nghiên cứu cách 
thức chế biến các loại thực 
phẩm đồ uống mới; 

Cải tiến các kĩ thuật hiện có để 
đảm bảo giữ được chất 
lượng, hương vị thực phẩm 
đồ uống như bảo quản lạnh 
những đồ dễ hư hỏng, thịt, 
cá, đồ hộp, giữ nước của trái 
cây và rau; 

Phát triển các biện pháp như 
kiểm soát lây nhiễm, trị nấm 
và côn trùng, lưu trữ để bảo 
vệ các loại thực phẩm không 
bị hư hỏng và thiệt hại; 

Kiểm tra các thực phẩm 
nhiễm độc, làm giả, giá trị 
dinh dưỡng... bằng cách xét 
nghiệm sinh hóa, dinh dưỡng 
và các biện pháp kiểm soát 
chất lượng; 

Phát triển phương pháp và 
qui trình mới thông qua 
nghiên cứu để phục hồi các 
sản phẩm hữu ích từ chất thải 
công nghiệp và thực phẩm 
trong nước; 

Kiểm soát và hướng dẫn quá 
trình pha chế, chống ô xi hoá, 
kiểm nghiệm vệ sinh an toàn 
thực phẩm và kiểm nghiệm vi 
sinh. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 


lực phân 


tích - 
logic 


~, 


Năng 
lực thể 
chất-cơ 
khí 


tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
liên quan (cột 
bên). 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 
Theo học CĐ 
chuyên ngành 
liên quan (cột 
bân). 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ thực 
phẩm/ Công 
nghệ sau thu 
hoạch/ công 
nghệ chế biến 
thủy sản liên 
quan. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Công nghệ thực 
phẩm 

Công nghệ sau thu 
hoạch 

Công nghệ 
biến thủy sản 
Quản lí chất lượng 
lương thực, thực 
phẩm 

Kiểm nghiệm chất 
lượng lương thực, 
thực phẩm. 

Kểm tra chất 
lượng thực phẩm 
Chế biến dầu thực 
vật 

Bảo quản và chế 
biến các sản phẩm 
thuỷ sản 

Chế biến sữa 

Sản xuất bánh kẹo 
Sản xuất cồn, rượu 
Sản xuất nước 
ngọt 

Sản xuất đường 
mía 

Kĩ thuật sản xuất 
trà 

Chế biến cà phê, ca 
cao 


chế 


Ví dụ về nơi làm việc: 
° Các công ty chế 


biến thực phẩm đồ 
uống 

Bệnh viện 

Cơ sở dịch vụ ăn 
uống 

Cơ quan kiểm tra 
chất lượng 

Phòng thí nghiệm 
công nghệthực phẩm 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ ĐH Bách Khoa Hà Nội »- _ ĐH Bách khoa Đà Nẵng » ĐH Nông lâm TP. HCM 
° _ ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm - _ ĐH Huế - ĐH Nông Lâm ° ĐH Công nghiệp Thực phẩm 
»__ CÐ Công nghiệp thực phẩm Việt trì ° CĐ Lương thực Thực phẩm Đà TpHCM 

Nẵng »__ CÐ Kinh tế - Kĩ thuật Cần Thơ 


`)  »%.. 


Sách tra cứu nghề RS= 


46. Tên nghề: Kĩ sư xây dựng (2142) - Civil Engineer 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các kĩ sư xây dựng áp dụng toán 
học, vật lí và hóa học để xây dựng 


Năng 
lực phân 


Năng 
lực thể 


Theo học TC 
chuyên ngành 


„ Công nghệ kĩ 
thuật vật liệu xây 


các công trình nhà ở, nhà thương 
mại, đường giao thông, cầu, đập 
nước, mạng lưới cấp nước, mạng 
lưới thoát nước, bến cảng, kênh 
rạch, bến, sân bay, hệ thống 
đường sắt. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Thực hiện nghiên cứu và phát 
triển các lí thuyết và phương 
pháp mới và được cải tiến liên 
quan đến kĩ thuật xây dựng; 
Tư vấn và thiết kế các kết cấu 
như cầu, đập, bến tầu, đường 
bộ, sân bay, đường sắt, kênh 
đào, đường ống, hệ thống 
thải nước, kiểm soát lũ lụt và 
các công trình công nghiệp và 
lớn khác; 

Quyết định và chỉ rõ các 
phương pháp xây dựng, vật 
liệu và tiêu chuẩn chất lượng, 
và chỉ đạo công tác xây dựng; 
Thiết lập các hệ thống kiểm 
soát và đảm bảo hoạt động 
chức năng hiệu quả của các 
cấu trúc cũng như độ an toàn 
và BVMT; 

Xác định vị trí và chỉnh sửa các 
sự cố; 

Tổ chức và chỉ đạo bảo dưỡng 
sửa chữa các cấu trúc hiện có; 
Nghiên cứu và tư vấn về các 
vấn đề của vật liệu đặc biệt; 
Duy trì đội ngũ kĩ thuật và tư 
vấn viên với các chuyên gia 
liên quan khác; 

Chuẩn bị tài liệu và báo cáo 
khoa học; 


10. Giám sát công nhân. 


tích - 
logic 


chất-cơ 
khí 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Công nghệ kĩ 
thuật xây dựng, 
Công nghệ kĩ 
thuật công trình 
xây dựng, Công 
nghệ kí thuật 
vật liệu xây 
dựng, Xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp 

Có thể học tiếp lên 
CĐ, ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật xây dựng, 
Công nghệ kĩ 
thuật công trình 
xây dựng, Công 
nghệ kĩ thuật 
vật liệu xây dựng 


2. Có thể học tiếp 


lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


II 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật xây dựng, 
Công nghệ kĩ 
thuật công trình 
xây dựng, Công 
nghệ kĩ thuật 
vật liệu xây 
dựng 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


dựng 

Công nghệ kĩ 
thuật xây dựng 
Công nghệ kĩ 
thuật công trình 
xây dựng 

Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các công ty xây 
dựng 

Các công ty cầu 
đường 

Các công ty kiến 
trúc 

Tư vấn độc lập 


5 ấ&@& 


Kẻ Sách tra cứu nghề 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TC Công nghệ Hà Nội 

CĐ Công thương Hà Nội 

TC Kinh tế - Kĩ thuật Công nghệ Hà Nội 
CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội 
CĐ Công nghiệp Việt - Hungary 

CĐ Giao thông vận tải 

ĐH Kiến trúc Hà Nội 

ĐH Đại Nam 

ĐH Xây Dựng Hà Nội 


`) 5x. 


CĐ An Nhất Vinh - Thanh Hóa 
CĐN Xây dựng-Cơ Điện và 
Nông lâm Trung Bộ 

ĐH Hồng Đức 


TC Kinh tế Kĩ thuật Sài Gòn 
CĐ Xây dựng số 2 

CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Sài Gòn 
CĐ Giao thông Vận tải 

ĐH Kiến trúc TpHCM 

ĐH Bách Khoa TpHCM 

ĐH Tôn Đức Thắng 


47. Tên nghề: 


Kĩ sư ô tô thiết kế, thử nghiệm, 
phát triển và chỉ đạo sản xuất các 
loại ô tô như xe hơi, xe tải, xe 
buýt, xe bồn, xe đua... Họ giúp 
ngành công nghiệp ô tô đáp ứng 
những yêu cầu mới như tăng độ 
an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và 
tiêu chuẩn môi trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thiết kế động cơ và các bộ 
phận khác của xe ô tô, việc 
này cần áp dụng các công 
thức toán học và vật lí; 

Thiết kế các hệ thống cụ thể 
trong ô tô như hệ thống phun 
nhiên liệu, điều hòa, phanh... 
Thử nghiệm và tiến hành thí 
nghiệm nguyên mẫu; 

Giám sát việc lắp ráp và sản 
xuất ô tô/ phụ tùng ô tô. 

Xây dựng và giám sát quy 
trình bảo dưỡng ô tô 

Đo lường các chỉ số kỹ thuật 
của xe ô tô 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» _ CÐ Công nghệ và Kĩ thuật ô tô Sơn Tây- › 


Hà Nội 
» _ CĐN Công nghiệp Hà Nội 


° - ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Hà ° 


Nội 
» _ ĐH Công nghiệp Hà Nội 
- _ ĐH Bách Khoa Hà Nội 


Kĩ sư ô tô (2144) - Automobile Engineer 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - chất-cơ 
logic khí 


CĐN Nha Trang 

» - CĐN Việt Đức Hà Tĩnh 

»- _ CÐ Công nghệ Đà Nẵng 
ĐHVinh 


Con đường 


học tập 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Công nghệ ô tô 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ ô tô, 
Công nghệ kĩ 
thuật ô tô 

Có thể học tiếp 
lên, ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


HỆ 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật ô tô 

Có thể học tiếp 
sau ĐH 


Sách tra cứu nghề me 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


»_ Công nghệ ô tô 
- Công nghệ kĩ 
thuật ô tô 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các công ty sản 
xuất, lắp ráp, bảo 
dưỡng ô tô. 

Các đơn vị nghiên 
cứu và phát triển 
về ô tô. 


» _TCN Kĩthuật Công nghệ Hùng Vương 
» _. CĐN Việt Nam-Singapore (Bình Dương) 


° - CĐN TpHCM 


» _ ĐH Sưphạm kĩ thuật TpHCM 
- - ĐH Công nghệ Đồng Nai 

„ _ ĐH Công nghiệp TpHCM 

» _ ĐH Bách khoa TpHCM 


5s €&@& 


_=—__--] Sách tra cứu nghề 


48. Tên nghề: Kĩ sư cơ khí (2144) - Mechanical Engineer 


Mô tả nghề 


Kĩ sư cơ khí làm công việc có liên 
quan tới quá trình lắp đặt, vận 
hành và bảo trì máy móc trong 
các ngành công nghiệp. Họ giải 
quyết các vấn đề kĩ thuật hàng 
ngày để nâng cao hiệu quả và 
năng suất. 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tư vấn và thiết kế máy móc 
thiết bị, dụng cụ, bộ phận phi 
điện - điện tử để đạt được 
mục tiêu sản xuất và chế biến 
nhất định trong các ngành 
công nghiệp và nông nghiệp; 
Xác định và kiểm tra các 
phương pháp sản xuất, lắp 
đặt và hoạt động của máy 
móc thiết bị và dụng cụ; 

Cộng tác với kĩ sư công 
nghiệp để có kế hoạch bố trí 
máy móc thiết bị; 

Thiết lập tiêu chuẩn và qui 
trình kiểm soát để đảm bảo 
hoạt động hiệu quả và an toàn 
của máy móc thiết bị, dụng cụ; 
Tổ chức và chỉ đạo việc bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc 
thiết bị, dụng cụ; 

Nghiên cứu và tư vấn về nhiên 
liệu và chức năng của máy 
móc, về công nghệ của các vật 
liệu, sản phẩm và qui trình sản 
xuất cụ thể trên máy móc đó; 
Quản lí các tác động của việc 
vận hành máy móc đối với 
người sử dụng và môi trường; 
Giám sát thợ cơ khí và công 
nhân có liên quan. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


TC Bách nghệ Hà Nội 

TC Kinh tế Kĩ thuật Thương mại Hà Nội 
TCN Cơ khí 1 Hà Nội 

CĐN Cơ điện Hà Nội 

CĐN Công nghệ cao Hà Nội 

CĐ Kĩ thuật Công nghệ Bách khoa 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

ĐH Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp 

ĐH Công nghiệp Hà Nội 


ˆ»3?%=: 


tối thiểu 
Năng Tốt 
lực thể nghiệp 
chất - cơ | THCS 
khí hoặc 
tương 
đương 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật cơ khí, 
Công nghệ kĩ 
thuật cơ điện 
tử, Công nghệ 
kĩ thuật nhiệt 

Có thể học tiếp lên 
CĐ, ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: 


HỆ 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật cơ khí, 
Công nghệ chế 
tạo máy, Công 
nghệ kĩ thuật cơ 
điện tử, Công 
nghệ kĩ thuật ô 
tô, Công nghệ kĩ 
thuật nhiệt 


2. Có thể học tiếp 


lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


ĐH Nha Trang 

ĐH Vinh 

ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa 
ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa 
CĐ Công nghiệp Huế 

CĐ Công thương Miền Trung 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật cơ khí, 
Công nghệ chế 
tạo máy, Công 
nghệ kĩ thuật cơ 
điện tử, Công 
nghệ kĩ thuật ô 
tô, Công nghệ kĩ 
thuật nhiệt 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Công nghệ kĩ 
thuật cơ khí 
Công nghệ chế 
tạo máy 

Công nghệ kĩ 
thuật cơ điện tử 
Công nghệ kĩ 
thuật ô tô 

Công nghệ kĩ 
thuật nhiệt 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Trung tâm 
nghiên cứu 

Các trường ĐH 
Các cơ quan Nhà 
nước 

Các doanh 
nghiệp chế tạo và 
sửa chữa máy 
móc thiết bị dụng 
cụ 

Các doanh 
nghiệp tư vấn 
chế tạo cơ khí 
Các doanh 
nghiệp có lắp đặt 
vận hành máy 
móc thiết bị 


TC Công nghiệp TpHCM 

CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn 

TC Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 
CĐ Kinh tế - Kĩ thuật VINATEX 

CĐ Kĩ thuật Lí Tự Trọng TpHCM 

CĐ Kinh tế Công nghệ TpHCM 

ĐH Sư phạm Kĩ thuật TpHCM 

ĐH Công nghiệp TpHCM 

ĐHQG TpHCM - ĐH Bách Khoa 


Sách tra cứu nghề Em 


49. Tên nghề: Kĩ sư hoá học (2145) - Chemical Engineer 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ sư hóa học áp dụng các kiến thức Lựa chọn 1: ° Công nghệ kĩ 
hóa học, vật lí và toán học để biến | lực phân | lực thể nghiệp | 1. Theo học CĐ thuật hóa học 

đổi các hóa chất trong nguyên liệu, | tích - chất-cơ THPT chuyên ngành | * Kĩthuật hóa học 
hóa chất tổng hợp thành các dạng | logic khí hoặc Công nghệ kĩ| + Hóa học 

hữu ích hơn hoặc có giá trị hơn (ví tương thuật hóa học 

dụ như xăng dầu, cao su...). Kĩ sư đương ._ Có thể học tiếp | Ví dụ về nơi làm 
hóa học cũng tạo ra các loại vật liệu lên ĐH, sau ĐH | việc: 

và các kĩ thuật mới được sử dụng ñ 


Các công ty dược 
trong các ngành công nghiệp khác. 


Lựa chọn 2: phẩm, thực phẩm 

1. Theo học ĐH và đồ uống, hóa 
chuyên ngành chất, lọc hóa dầu, 
Công nghệ kĩ phân bón 
thuật hóa học, Tất cả các ngành 
Kĩ thuật hóa công nghiệp sử 
học, Hóa học dụng nguyên liệu 
Có thể học tiếp thô để tạo ra sản 
lên sau ĐH phẩm (ví dụ như 

giấy, cao su) 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thực hiện nghiên cứu và tư 
vấn, phát triển các qui trình 
hóa chất thương mại để lọc 
dầu và các chất lỏng khác hoặc 
khí và sản xuất các chất và 
hàng hóa như dẫn xuất dầu, 
chất nổ, lương thực và đồ 
uống, dược phẩm, hoặc các vật 
liệu tổng hợp khác; Các đơn vị nghiên 
Nghiên cứu tiền khả thi và khả cứu và phát triển 
thi về xây dựng các máy móc 
sản xuất hóa chất; 

Xác định các phương pháp sản 
xuất, vật liệu và tiêu chuẩn chất 
lượng và đảm bảo chúng đồng 
bộ với các chỉ tiết kĩ thuật; 

Lập các tiêu chuẩn và qui trình 
kiểm soát để đảm bảo độ an 
toàn và hiệu quả của hoạt 
động sản xuất; 

Xác định và chỉnh sửa các sự cố; 
Tổ chức và chỉ đạo bảo dưỡng, 
sửa chữa các thiết bị hiện có; 
Nghiên cứu và tư vấn về các 
vấn đề về công nghệ liên quan 
đến các vật liệu, sản phẩm và 
các quá trình cụ thể; 

Duy trì đội ngũ kĩ thuật và tư 
vấn viên với các chuyên gia liên 
quan khác; 

Chuẩn bị tài liệu và báo cáo 
khoa học 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ CÐ Công nghiệp hóa chất Phú Thọ » _ CÐ Công nghiệp Đà Nẵng » _ CÐ Công nghiệp cao su 
° _ ĐH Công nghiệp Hà Nội °„  ĐHVinh - _ CÐ Công thương miền Trung 
° _ ĐH Bách Khoa Hà Nội -_ ĐH Công nghiệp thực phẩm TpHCM 


- ĐH Kinh tế kĩ thuật Bình dương 
» _ ĐH Công nghiệp TpHCM 
° - ĐH Bách Khoa TpHCM 


s5 ấ&@& 


RE Sách tra cứu nghề 


50. Tên nghề: Kĩ sư luyện kim (2146) - Metallurgical Engineer 


Mô tả nghề 


Kĩ sư luyện kim là chuyên gia về 
công nghệ chế tạo kim loại và vận 
dụng các nguyên tắc vật lí để xử lí 
kim loại tuỳ theo mục đích ứng 
dụng. Họ nghiên cứu tính chất vật 
lí và hóa học của các kim loại và 
hợp kim. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Nghiên cứu các tính chất của 
kim loại, hợp kim và các loại 
vật liệu khác cũng như mối 
quan hệ của chúng với kim 
loại và hợp kim; 

Nghiên cứu, tư vấn và giám 
sát công nghệ sản xuất kim 
loại và hợp kim trong các 
xưởng đúc, cán, luyện kim và 
chế tạo; 

Cộng tác với kĩ sư vật liệu để 


tìm ra các phương pháp xử lí 


kim loại; 

Quản lí các tác động của quá 
trình luyện kim đối với người 
sử dụng và môi trường; 
Giám sát thợ luyện kim và 
công nhân có liên quan. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực phân 


tích - 
logic 


CĐN Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên 


CĐN Than sản 
Nam-Vinacomin 


ĐH Bách khoa Hà Nội 


khoáng 


ìÐ) »Ấ. 


Việt 


chất - cơ 
khí 


Con đường 


Theo 
chuyên 
Luyện gang, 
Luyện thép, 
Luyện kim màu, 
Luyện kim đen, 
Luyện Ferro hợp 
kim, Công nghệ 
sản xuất alumin, 
Công nghệ nhiệt 
luyện, Công 
nghệ đúc kim 
loại, Công nghệ 
cán, kéo kim loại 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


học TC 
ngành 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật vật liệu 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


HỆ 


ĐHQG TpHCM - ĐH Bách Khoa 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật vật liệu, Kĩ 
thuật vật liệu 
kim loại 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


°_ Luyện gang 


Luyện thép 
Luyện kim màu 
Luyện kim đen 
Luyện Ferro hợp 
kim 

Công nghệ sản 
xuất alumin 
Công nghệ nhiệt 
luyện 

Công nghệ 
kim loại 
Công nghệ 
kéo kim loại 
Công nghệ 
thuật vật liệu 
Kĩ thuật vật liệu 
kim loại 


đúc 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Ngành công 
nghiệp luyện kim 
(ví dụ như các 
xưởng đúc, máy 
cán, chế tạo) 
Trung 
nghiên cứu 
Các trường ĐH 
Các cơ quan Nhà 
nước 

Các công ty tư 
vấn kĩ thuật cá 
nhân 


tâm 


Sách tra cứu nghề E=== 


51. Tên nghề: Kĩ sư vật liệu (2149) - Materials Engineer 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Kĩ sư vật liệu nghiên cứu các tính | Năng Năng Lựa chọn 1: Công nghệ vật 
chất của những loại vật liệu tự | lực phân | lực thể 1. Theo học CĐ liệu 
nhiên và tổng hợp như kim loại, | tích - chất-cơ chuyên ngành Kĩ thuật vật liệu 
gốm, sứ, polymer, gỗ và các | logic khí Công nghệ vật Kĩ thuật vật liệu 
nguồn tài nguyên khác nhằm liệu kim loại 
nâng cao chất lượng cho các ứng 2. Có thể học tiếp 
dụng công nghiệp và thương lên CĐ, ĐH, sau | Ví dụ về nơi làm 
mại. ĐH việc: 
Bất cứ ngành 

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Lựa chọn 2: công nghiệp nào 
1. Nghiên cứu của các nguồn tài 1. Trúng tuyển, và Các trung tâm 

nguyên có giá trị công nghiệp theo học ĐH nghiên cứu 

và thương mại; chuyên ngành Các viện hàn lâm 

Phát triển các phương pháp Công nghệ vật Các cơ quan Nhà 

chế tạo vật liệu thành những liệu, Kĩ thuật vật nước 

sản phẩm sử dụng được; liệu, Kĩ thuật vật Các công ty tư vấn 

Phát triển các phương pháp liệu kim loại kĩ thuật tư nhân 

kết hợp hai loại vật liệu khác ._ Có thể học tiếp 

nhau bằng cách ghép nối, lên sau ĐH 

nung chảy, chế tạo hợp kim, 

nhằm tạo ra các vật liệu hoặc 

sản phẩm mới; 

Thiết kế sản phẩm mới; 

Xác định được nguyên nhân 

vật liệu bị hỏng và cách nâng 

cao độ bền của vật liệu; 

Phát triển các biện pháp kéo 

dài tuổi thọ của vật liệu. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ ĐH Bách khoa Hà Nội „ _ CÐ Công nghiệp Huế »- _ CÐ Kinh tế kĩ thuật Sài Gòn 

° - ĐH Thái Nguyên- ĐH Kĩ thuật công » _ ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa »„ _ CĐ Kinh tế công nghệ TpHCM 
nghiệp ÖÒ “ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học tự 

» _ ĐH Khoa học Công nghệ Hà Nội nhiên 


° _ ĐHQG TpHCM - ĐH Bách Khoa 


61i@&@& 


pH Sách tra cứu nghề 


52. Tên nghề: Kĩ sư điện (2151) - Electrical Engineer 


Mô tả nghề 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Kĩ sư điện làm công việc có liên | Năng Năng Lựa chọn 1: -_ Điện công nghiệp 


quan tới việc phát và truyền tải 
điện. Họ lắp đặt, vận hành và duy 
trì mạng lưới điện. Kĩ sư điện 
cũng là những chuyên gia về các 
mạch điện trong các sản phẩm 
như máy tính và các thiết bị gia 
dụng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
Lập kế hoạch và thiết kế các 
trạm phát điện; 
Bố trí các loại thiết bị phát 
điện; 
Sửa chữa bảo dưỡng các 
trạm phát điện; 
Thiết kế các mạch điện trong 
một sản phẩm; 
Thiết kế các mạch điện trong 
một tòa nhà; 
Thiết kế các mạch điện trong 
một chiếc xe; 
Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị 
điện; 
Thiết kế và duy trì động cơ 
điện; 
Lắp đặt thiết bị chuyển mạch, 
cáp và phụ kiện; 

. Lắp đặt thiết bị phát tín hiệu 
để quản lí giao thông đường 
bộ, hàng không, đường sắt; 

. Thiết kế và duy trì cấu tạo 
điện của mạng viễn thông; 

. Tính toán vê mặt kĩ thuật và 
phát triển các dự toán chỉ phí. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - TC Kĩthuật Công nghiệp 
» - TC Bách nghệ Hà Nội 


° CĐ Kinh tế Kthuật Thương mạiHà +: 


Nội 
° - CĐN cơ điện Hà Nội 
° _ CĐN Phú Châu 
» _ CĐN Công nghệ cao Hà Nội 
° - ĐH Bách khoa Hà Nội 
» - ĐH Công nghiệp 
° - ĐH Điện lực 


`) ^ x.. 


lực phân 
tích - 
logic 


» _ CÐ An Nhất Vinh - Thanh Hóa 


lực thể 
chất-cơ 
khí 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


- - ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa 


ĐH Đà Nẵng - ĐH bách khoa 


1: 


Lựa chọn 1: 
1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Điện công 
nghiệp và dân 
dụng, Hệ thống 
điện, Nhiệt điện, 


và dân dụng 

Hệ thống điện 
Nhiệt điện 

Thủy điện 

Công nghệ kĩ 
thuật điện, điện tử 


Thuỷ điện 

Có thể học tiếp | Ví dụ về nơi làm 
lên CĐ, ĐH, sau| việc: 

ĐH »_ Điện công nghiệp 
và dân dụng 

Hệ thống điện 
Nhiệt điện 

Thủy điện 

Công nghệ kĩ 
thuật điện, điện tử 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Điện công 
nghiệp và dân 
dụng, Công 
nghệ kĩ thuật 
điện, điện tử 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật điện, điện 
tử, Kĩ thuật điện, 
điện tử 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


» TC Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 
» TC Kíthuật Nông nghiệp TpHCM 

- CĐ Điện lực Tp. Hồ Chí Minh 

- _ CÐ Kĩthuật Cao Thắng 

„ _ CÐ Kinh tế - Kĩ thuật VINATEX 

° - ĐH Công nghiệp TpHCM 

» _ ĐH Công nghệ Sài Gòn 

- -_ ĐHQG TpHCM - ĐH Bách Khoa 


53. Tên nghề: 


Các kĩ sư điện tử nghiên cứu, 
thiết kế và chỉ đạo xây dựng, 
bảo dưỡng và sửa chữa các hệ 
thống điện tử; tìm hiểu và tư 
vấn về các vấn đề kỹ thuật của 
vật liệu, sản phẩm hay quá 
trình chế tạo điện tử. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
Thiết kế mạch điện tử cho 


các thiết bị điện tử; 
Chuẩn bị thiết kế các chỉ tiết; 


Phát triển các thiết bị thử 


nghiệm; 


Kiểm tra việc cài đặt vì mục 


tiêu an toàn và chất lượng; 


Tiến hành nghiên cứu cải 
tiến thiết kế của thiết bị điện 


tử cụ thể. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


CĐ Công nghệ Viettronics 

CĐ Công nghiệp Cẩm Phả 

CĐ công nghệ và kĩ thuật ô tô. 
ĐH Bách Khoa Hà Nội 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Kĩ sư điện tử (2152) - Electronics Engineer 


Con đường 


học tập 


Năng 1.T 
lực thể 
chất-cơ 


khí 


heo học TC chuyên 
ngành công nghệ 
kĩ thuật cơ điện tử/ 
công nghệ kĩ thuật 
điện, điện tử/ công 
nghệ kĩ thuật điện 
tử, truyền thông. 
Có thể học tiếp lên 
CĐ, ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: 


1.T 


heo học TC chuyên 
ngành công nghệ 
kĩ thuật cơ điện tử/ 
công nghệ kĩ thuật 
điện, điện tử/ công 
nghệ kĩ thuật điện 
tử, truyền thông. 


2. Có thể học tiếp lên 


CĐ, ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1, 


Theo CĐ 
chuyên ngành 
công nghệ kĩ thuật 
cơ điện tử/ công 
nghệ kĩ thuật điện, 
điện tử/ công nghệ 
kĩ thuật điện tử, 
truyền thông. 

Có thể học tiếp lên 
ĐH, sau ĐH 


học 


Lựa chọn 3: 


1, 


TC Kinh tế Kĩ thuật Hồng Lam 
TC Kĩ thuật Công nghệ 

CĐ Công kĩ nghệ Đông Á 

CĐ Phương Đông 

ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách Khoa 


Theo 
chuyên 
Điện tử 
Có thể học tiếp lên 
CĐ, ĐH, sau ĐH 


ĐH 
ngành. 


học 


Sách tra cứu nghề Em 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


»°_ Kĩthuật điện, điện 
tử 

Kĩ thuật cơ điện 
tử 

Công nghệ kĩ 
thuật cơ điện tử 
Công nghệ kĩ 
thuật điện, điện 
tử 

Công nghệ kĩ 
thuật điện tử, 
truyền thông 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

°„ Các cơ quan 
truyền thông, kĩ 
thuật vũ trụ và 
giao thông của 
Nhà nước 
Các ngành công 
nghiệp sản xuất 
các dụng cụ điện 
tử 
Các ngành công 
nghiệp liên quan 
tới truyền thông 
Công nghiệp sản 
xuất máy tính 
Các đơn vị nghiên 
cứu 


»- _ CĐN Nguyễn Trường Tộ 


- _ CĐ Bách Việt 


„ĐH Sư phạm kĩ thuật Vĩnh long 

» ... CÐ công nghệ thông tin TpHCM. 
- _ ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 

„ _ ĐH Công nghiệp TpHCM 

»„ _ CÐ Kinh tế Kĩ thuật Phú Lâm 


63 @&£@& 


 ... Sách tra cứu nghề 


54. Tên nghề: Kĩ sư viễn thông (2153) - Engineer: Telecommunications 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Các kĩ sư viễn thông tiến hành 
nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ 
đạo việc xây dựng, vận hành, bảo 
dưỡng và sửa chữa các hệ thống 
và thiết bị viễn thông. Họ nghiên 
cứu và tư vấn về các vấn đề kĩ 
thuật của vật liệu, sản phẩm hay 
quá trình kĩ thuật viễn thông. 


lực phân 
tích - chất - cơ 
logic khí 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. Tư vấn và thiết kế phần điện 1. 


tử của các máy móc thiết bị, 
bộ phận, hệ thống và các tổ 
hợp viễn thông; 


Con đường 


Lựa chọn 1 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật điện tử - 
viễn thông 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Công nghệ điện 
tử - viễn thông 
Công nghệ phát 
sóng 

Kĩ thuật điện tử 
truyền thông 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

-_ Các công ty viễn 
thông 

« _ Các viện thiết kế 

°„ Các cơ quan 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật điện tử - 


Xác định các phương pháp 
sản xuất và lắp đặt, tiêu 
chuẩn vật liệu, chất lượng và 


truyền thông 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


quản lý viễn 
thông của nhà 
nước 


an toàn, chỉ đạo và giám sát 
việc sản xuất, lắp đặt các máy 


móc thiết bị và hệ thống viễn 1. 


thông; 

Tổ chức và chỉ đạo việc bảo 
dưỡng và sửa chữa các thiết 
bị, hệ thống viễn thông; 
Nghiên cứu và tư vấn về các 
trang bị viễn thông; 

Thiết kế, qui hoạch các mạng 
lưới viễn thông ứng dụng 
công nghệ vô tuyến, hữu 
tuyến hay cáp quang; 

Thiết kế các mạng phân phối 
truyền thanh và truyền hình 
không dây và có dây; 

Giám sát thợ kĩ thuật và công 
nhân có liên quan. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ CÐ Điện tử, Điện lạnh Hà Nội - _ ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa 
- _HV Công nghệ bưu chính viễn thông 

Hà Nội 
- ĐHFPT 


» _ ĐH Công nghiệp Hà Nội 
° - ĐH Điện lực Hà Nội 
» - ĐH Bách khoa Hà Nội 


»?®?®64 


Lựa chọn 2 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật điện tử - 
viễn thông, Kĩ 
thuật điện tử 
truyền thông 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


»__ HV Công nghệ bưu chính viễn thông 
cơ sở TpHCM 

- _ ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 

» _ ĐH công nghiệp TpHCM 

- - ĐH Cần Thơ 


Sách tra cứu nghề Em 


55. Tên nghề: Kĩ sư vũ trụ, hàng không - Aerospace/Aeronautical Engineer 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Kĩ sư vũ trụ, hàng không là | Năng | Năng . Theo học ĐH | ° KẾ thuật hàng 
chuyên gia trong việc thiết kế và | lực phân | lực thể chuyên ngành không 
sản xuất các loại thiết bị bay. Họ | tích - | chất-cơ Kĩ thuật hàng | * Kĩsư vũ trụ 
cũng thực hiện các công việc duy | logic khí không, Kĩ sư vũ 
tu, bảo dưỡng máy bay. Kĩ thuật trụ Ví dụ về nơi làm 
hàng không vũ trụ cũng có thể ._ Có thể học tiếp | việc: 
mở rộng đến tàu vũ trụ, vệ tinh lên sau ĐH Các nhà máy tham 
cũng như các hệ thống kiểm soát gia sản xuất máy 
và hướng dẫn các máy bay từ xa. bay. 
Các sân bay 

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Công ty hàng 
1. Thiết kế các loại máy bay, bao không 

gồm cả thiết kế tổng thể và Không quân 

thiết kế chỉ tiết; Điều này đòi Các đơn vị nghiên 

hỏi phải áp dụng các công cứu và phát triển 

thức toán học và vật lí; 

Thiết kế hệ thống chi tiết 

trong máy bay như hệ thống 

phun nhiên liệu, điều hòa, 

thiết bị hạ cánh... 

Thử nghiệm và tiến hành thí 

nghiệm nguyên mẫu; 

Giám sát việc lắp ráp và sản 

xuất máy bay / chỉ tiết máy 

bay; 

Sửa chữa máy bay hiện có để 

thêm các bộ phận mới (ví dụ 

như thùng nhiên liệu phụ); 

Chuẩn bị các chuyến bay; 

Tiến hành sửa chữa và bảo trì 

thường xuyên. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

» _ ĐH Khoa học & Công nghệ Hà Nội ° _ ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 
° - ĐH Bách khoa Hà Nội 

- _ ĐHQG Hà Nội - ĐH Công nghệ 


65 &@& 


_=—_—__--] Sách tra cứu nghề 


56. Tên nghề: Bác sĩ Thú y (2250) - Veterinarian 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chuyên gia thú y áp dụng các 
nguyên tắc y học để điều trị và 
kiểm soát dịch bệnh trong gia súc 
gia cầm và vật nuôi. Họ tiến hành 
nghiên cứu, cải tiến, phát triển 
các khái niệm, học thuyết và 
phương pháp hoạt động, và áp 
dụng các kiến thức y khoa vào 
lĩnh vực thú y. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Nghiên cứu, cải tiến và phát 
triển các khái niệm, học 
thuyết và phương pháp hoạt 
động thú y; 

Tiến hành kiểm tra và chẩn 
đoán bệnh và tổn thương 
trên động vật; 

Quản lí và thực hiện việc điều 
trị thú y bằng phẫu thuật 
hoặc dùng thuốc; 

Thử nghiệm trên bò sữa và 
đàn vật nuôi khác, tiêm 
chủng phòng bệnh trên động 
vật; 

Tư vấn về chăm sóc và chăn 
nuôi gia súc; 

Kiểm tra chất lượng, độ tinh 
khiết và an toàn thực phẩm 
được làm toàn bộ hoặc một 
phần từ nguyên liệu có 
nguồn gốc động vật dùng 
cho người; 

Hỗ trợ về dịch tễ học, X-quang 
và giám sát khác về thú y; 
Chuẩn bị tài liệu và báo cáo 
khoa học 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° -_ ĐH Tây Nguyên 
» TC kỹ thuật nông nghiệp 


lực phân 
tích - chất-cơ 
logic khí 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương. 


° - ĐH Trà Vinh 
» _ ĐH Nông lâm TpHCM 
- - ĐH Tiền Giang 


1: 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thú y, Sản xuất 
thuốc thú y, Sản 
xuất thuốc thủy 
y, Dược thú y 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 


Ì: 


Theo 
chuyên 


học CĐ 
ngành 
Thú y, Sản xuất 
thuốc thú y, Sản 
xuất thuốc thủy y, 
Dịch vụ Thú y 


._ Có thể học tiếp lên 


ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo 
chuyên 
Thú y 


học ĐH 
ngành 


2.. Có thể học tiếp lên 


sau ĐH 


° Thúy 


Dược thú y 

Sản xuất thuốc 
thú y 

Sản xuất thuốc 
thú y 

Dịch vụ thú y 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Làm việc trong 


bệnh viện thú y 
Làm việc trong các 
viện nghiên cứu 
chuyên ngành 
khác nhau của 
khoa học thú y 
Làm việc trong 
nhà máy sữa, các 
công ty dược 
phẩm, trang trại 
gia cầm và trang 
trại nuôi heo 

Làm việc trong 
phòng khám thú y 
tư nhân 


» _ HV Nông nghiệp Hà Nội 


ÖÒ ĐH Thái nguyên - ĐH Nông 


Lâm 


- _ CĐ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Bắc Bộ 


`) »x. 


57. Tên nghề: Kỹ thuật viên Thú y (3240) - Veterinarian technician 


Kỹ thuật viên thú y thực hiện 
nhiệm vụ tư vấn, chẩn đoán, 
phòng ngừa và chữa bệnh thú y 
theo chỉ dẫn của bác sĩ thú y. Họ 
chăm sóc động vật được điều trị, 
thực hiện các thủ tục thường quy 
và hỗ trợ bác sĩ thú y trong các 
hoạt động 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tư vấn cho cộng đồng và cá 
nhân về việc bệnh và điều trị 
vật nuôi; 

Khám bệnh vật nuôi để chẩn 
đoán bệnh vật nuôi; 

điều trị vật nuôi bị bệnh hoặc 
bị thương, đặc biệt là các 
bệnh thông thường; 

Làm sạch và khử trùng dụng 
cụ và chuẩn bị vật liệu được 
sử dụng trong việc khám và 
điều trị động vật; 

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ 
thuật liên cần thiết cho việc 
thụ tỉnh nhân tạo của vật 
nuôi; 

Hỗ trợ bác sĩ thú y trong quá 
trình điều trị; 

Tiến hành chụp x quang, lấy 
mẫu, và tiến hành các xét 
nghiệm trong phòng thí 
nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán 
sức khỏe vật nuôi; 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


lực phân 
tích - 
logic 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất-cơ 
khí 


Con đường 
học tập 


. Theo học TC 


chuyên ngành 
Thú y, Sản xuất 
thuốc thú y, Sản 
xuất thuốc thủy 
y, Dược thú y 


. Có thể học tiếp 


lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


. Theo học CĐ 


chuyên ngành 
Thú y, Sản xuất 
thuốc thú y, Sản 
xuất thuốc thủy 
y, Dịch vụ Thú y 


. Có thể học tiếp 


lên ĐH, sau ĐH 


Sách tra cứu nghề E== 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° Thúy 


Dược thú y 

Sản xuất thuốc 
thú y 

Sản xuất thuốc 
thú y 

Dịch vụ thú y 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Làm việc tại các 


nông trường, 
trang trại lớn 

Làm việc trong các 
cơ quan quản lý 
thú y các cấp 

Làm việc trong 
phòng khám thú y 
tư nhân, bệnh 
viện dành cho vật 
nuôi/thú cưng 
Làm việc trong các 
viện nghiên cứu, 
các phòng thí 
nghiệm thú y 


Các trường trung cấp. cao đẳng có đào tạo nghề thú y, hoặc chăn nuôi thú y trong cả nước như: TC Thú y Hà Nội; Cao đẳng 


NN&PTNT Bắc Bộ; CÐ Nông lâm Đông Bắc; CÐ Nông Lâm Nam Bộ... 


6s: @&£@& 


-- Sách tra cứu nghề 


58. Tên nghề: Dược sĩ (2262) - Pharmacist 


Mô tả nghề 


Dược sĩ nghiên cứu, cải tiến, phát 
triển các khái niệm, học thuyết và 
phương pháp hoạt động dược 
phẩm bằng cách chuẩn bị, phân 
phối và bán dược phẩm và thuốc. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Chuẩn bị và chỉ đạo chuẩn bị 
dược phẩm theo đơn đã kê 
của bác sĩ y khoa, nha khoa, 
bác sĩ thú y và theo liều lượng 
cho trước; 

Kiểm tra đơn để bảo đảm 
rằng lượng thuốc kê không 
vượt quá mức cho phép và 
hướng dẫn sử dụng cho bệnh 
nhân hoặc những người mua 
thuốc và tư vấn về các loại 
thuốc tương khắc nhau; 

Phân phối thuốc và dược 
phẩm tại bệnh viện và bán 
thuốc trong các nhà thuốc; 
Giữ các hóa đơn, đặc biệt đối 
với các chất gây mê, chất độc 
và các thuốc gây nghiện; 

Thử nghiệm thuốc để xác 
định tính chất, độ tinh chất và 
tác dụng; 

Tham gia phát triển các biện 
pháp kiểm soát và qui định; 
Chuẩn bị tài liệu và báo cáo 
khoa học. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - 
logic 


lực thể 
chất-cơ 
khí 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 


đương. 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 


HÌ 


Theo học TC 
chuyên ngành Kĩ 
thuật dược, Kĩ 
thuật kiểm 
nghiệm thuốc 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 


1: 


Theo học TC 
chuyên ngành Kĩ 
thuật dược, Kĩ 
thuật kiểm 
nghiệm thuốc 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành Kĩ 
thuật dược, Kĩ 
thuật kiểm 
nghiệm thuốc 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Dược học, Hóa 
Dược 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Dược sĩ 

Kĩ thuật dược 

KĨ thuật kiểm 
nghiệm thuốc 
Dược học 

Hóa dược 


Ví dụ về nơi làm 


# mở hiệu 
thuốc 
Bộ phận dược 
phẩm trong một 
tổ chức chăm sóc 
sức khoẻ (ví dụ: 
bệnh viện) 
Công ty dược 
phẩm sản xuất 
thuốc. 


» __ TC Kĩthuật y dược Hà Nội - _ ĐH Huế- ĐH Y Dược ›_ CĐN Kĩ thuật Công nghệ TpHCM 
- __ CĐN Kĩthuật Công nghệ Hà Nội °ồ  CĐY Huế - - ĐH Y dược Cần Thơ 

- _ CÐ Dược Phú Thọ - - CĐY Phú Yên - _ ĐH Y dược TpHCM 

» ĐH Dược Hà Nội ° - CĐY Khánh Hòa °ồ = CĐYCần Thơ 


» - CĐÐY Đông Tháp 


`) 1¬... 


59. Tên nghề: Kế toán (2411, 3313, 3411)- Accountant 


(Nhà chuyên môn cấp cao về kế toán -2411, Kế toán viên -3313, Nhân viên kế toán-4131) 


Kế toán theo dõi các hoạt động tài 
chính của một tổ chức. Họ lập kế 
hoạch, tổ chức, điều hành và thực 
hiện hệ thống kế toán cho tổ chức. 
Việc cấp chứng nhận cho kế toán và 
thực hành nghiệp vụ chuyên môn 
của họ được giám sát chặt chẽ. Có 
nhiều phần hành kế toán khác 
nhau và có nhiều vị trí trong hệ 
thống kế toán của một tổ chức. 
Nhiệm vụ cụ thể của một kế toán 
phụ thuộc vào công việc cụ thể mà 
người đó đảm nhận. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Nhà chuyên môn cấp cao về kế toán 

1... Tư vấn, lập kế hoạch và thiết lập 
ngân sách, kiểm soát tài khoản 
và các chính sách và hệ thống 
kiểm soát khác; 
Chuẩn bị và xác thực báo cáo tài 
chính để trình bầy, để phục vụ 
quản lí, cổ đông và các cơ quan 
theo luật định và các cơ quan khác; 
Chuẩn bị kế hoạch kinh phí, báo 
cáo thực hiện thực tế; 
Chuẩn bị hoàn thuế, tư vấn và 
nêu ý kiến về các vấn đề thuế 
trước cơ quản quản lí thuế; 
Lập kế hoạch lợi nhuận và ngân 
sách, làm báo cáo kết quả thực 
hiện thực tế; 
Thực hiện điều tra tài chính 
trong những vấn đề như nghi 
ngờ gian lận, tình trạng không 
trả được nợ và phá sản; 
Kiểm tra các tài khoản và sổ 
sách lưu giữ; 
Thực hiện điều tra và tư vấn về 
quản lí các vấn đề quản lí như 
hiệu quả, cổ phiếu, doanh thu, 
sản phẩm mới, v.v. 
Thiết lập và kiểm soát hệ thống 
xác định chi phí đơn vị của các 
sản phẩm và dịch vụ. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


tối thiểu 


Theo học TC 
chuyên ngành 
kế toán. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 


lÍ 


Theo học TC 
chuyên ngành 
kế toán. 


2. Có thể học tiếp 


lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
kế toán. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
kế toán. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Sách tra cứu nghề m†- 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kế toán doanh 
nghiệp 

Kế toán hành 
chính - sự 
nghiệp 

Kế toán lao 
động, tiền lương 
và bảo hiểm xã 
hội 

Kế toán ngân 
hàng 

Kế toán xây 
dựng 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các doanh 
nghiệp trong 
nước, có vốn đầu 
tư nước ngoài 
Các cơ quan Nhà 
nước 
Hành nghề độc 
lập 


6s ấ&£@& 


mm: Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề 


Kế toán viên 


1. 


Lưu giữ các hồ sơ về các giao 
dịch tài chính theo những 
nguyên tắc kế toán; 

Xác nhận tính chính xác của 
tài liệu và hồ sơ liên quan đến 
thu chỉ và các giao dịch tài 
chính khác; 

Chuẩn bị báo cáo tài chính cho 
từng giai đoạn cụ thể; 

Áp dụng kiến thức về qui tắc 
chung và thực hành để xác 
định và giải quyết các vấn đề 
nảy sinh trong công việc; 
Thực hiện những nhiệm vụ có 
liên quan. 


Nhân viên kế toán 


1; 


Kiểm tra số, vào sổ, tài liệu có 
nhập đúng, tính toán chính 
xác và mã số phù hợp; 

Hoạt động máy tính đã lên 
chương trình với phần mầm 
tính toán để ghi chép, lưu giữ 
và phân tích thông tin; 

Phân loại, ghi chép và tóm tắt 
số liệu và dữ liệu tài chính để 
soạn thảo lưu giữ sổ sách tài 
chính, sử dụng các biên bản, 
sổ cái hay máy tính; 

Tính toán, chuẩn bị và phát 
hành hối phiếu, hóa đơn, và 
bản kê tài khoản và các bản kê 
tài chính khác theo qui trình 
có sẵn; 

Soạn thảo báo cáo và các 
bảng biểu thống kê, tài chính 
và kiểm toán gắn liền với các 
vấn đề như nhận tiền mặt, chỉ 
tiêu, tài khoản trả và nhận, lợi 
nhuận và thua lỗ. 


` Ð Ð 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TCN công nghệ ô tô 

TCN Số 18; TC số 1 Hà Nội 

TC công nghệ chế tạo máy 

TC nghiệp vụ quản lí lương thực - 
thực phẩm 

TC giao thông vận tải miền Bắc. 
CĐN Cơ điện Phú Thọ 

CĐN Bắc Giang 

CĐN Công nghiệp Hà Nội 

CĐ Công nghiệp dệt may thời trang 
Hà Nội 

CĐ Công nghệ Viettronics 

CĐ Công nghệ và Kinh tế Công 
nghiệp 

ĐH Kinh tế quốc dân, 

HV Tài Chính 


TCN Kinh tế - kĩ thuật miền tây 
Nghệ An 

TCN Kinh tế - công nghiệp - thủ 
công nghiệp Nghệ An 

TCN Huế, TC Thương mại Trung 
ương 5 

TC kĩ thuật và nghiệp vụ Vinh 
TC kĩ thuật nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 

CĐN kĩ thuật Việt - Đức Nghệ An 
CĐN kĩ thuật công nghiệp Việt 
Nam - Hàn quốc 

CĐN Du lịch - Thương mại Nghệ 
An 

CĐ GTVT miền Trung 

CĐ Tài nguyên Môi trường miền 
Trung 

CĐ công nghệ kinh tế và thủy lợi 
miền Trung 

CĐN du lịch Huế 

ĐH Vinh 

ĐH Huế 

ĐH Hà Tĩnh 


Sách tra cứu nghề E==-— 


CĐ Thủ Đức 

TCN Quang Trung 

TCN Nhân đạo 

TC Công nghệ lương thực - thực 
phẩm 

TC Thủy sản 

TC Bách khoa Sài Gòn 

CĐN Kinh tế công nghệ 

CĐN Sài gòn 

CĐN Công nghệ thông tin ISPACE 
CĐ Kinh tế TpHCM 

CĐ Kinh tế đối ngoại, CÐ Bến Tre 
ĐH Lao động Xã hội 

ĐH Kinh tế - Luật TpHCM 

ĐH Kinh tế TpHCM 


71 &@& 


=———--1 Sách tra cứu nghề 


60. Tên nghề: Chuyên gia phân tích tài chính (2413) - Financial Analyst 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn |_ Con đường Lĩnh vực 


Chuyên gia phân tích tài chính 
điều tra, nghiên cứu các quá trình 
tác động tới các hoạt động tài 
chính của khu vực công hoặc các 
tổ chức tư nhân. Các hoạt động 
này bao gồm các chương trình 
nghiên cứu hay các kế hoạch 
ngân sách và tài chính. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Phân tích thông tin tài chính 
để dự đoán các điều kiện kinh 
doanh, công nghiệp và kinh 
tế nhằm đưa ra các quyết 
định đầu tư; 

Cập nhật kiến thức trong các 
lĩnh vực kĩ thuật công nghiệp, 
kinh doanh, tài chính và học 
thuyết kinh tế 

Nắm bắt được các nhân tố 
ảnh hưởng tới đầu tư như giá 
cả, sản lượng, tính ổn định, xu 
hướng tương lai trong quản lí 
rủi ro và các tác động kinh tế 
Giám sát các hoạt động kinh 
tế, công nghiệp và hợp tác 
thông qua phân tích thông tin 
thu thập được từ các báo cáo 
tài chính và dịch vụ của các 
hãng đầu tư vào lĩnh vực 
ngân hàng, các tổ chức chính 
phủ, các ấn phẩm thương 
mại, nguồn lực của công ty, 
và từ phỏng vấn cá nhân; 

Đề xuất đầu tư và thời điểm 
đầu tư với các công ti, cán bộ 
phụ trách đầu tư của công ty 
hoặc đầu tư công; 

Xác định mức giá an toàn để 
có thể cung ứng các dịch vụ 
tư vấn chứng khoán công; 
Chuẩn bị kế hoạch hành động 
cho hoạt động đầu tư dựa 
trên các phân tích tài chính. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


lực phân 
tích - 
logic 


Các trường cao đẳng kinh tế, kĩ thuật 
Các trường đại học kinh tế, tài chính trên toàn quốc 


` Ð Ð 


lực làm 
việc với 
con 
người 


học tập 


Lựa chọn 1: 


1; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
tài chính - ngân 
hàng. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
tài chính - ngân 
hàng. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


chuyên sâu 


Tài chính - ngân 
hàng 
Đầu tư 
hàng 
Mua bán và sáp 
nhập 
Quản - lí 
mục đầu tư 
Chuyên gia phân 
tích, đánh giá 
Chứng khoán và 
trái phiếu 

Tài chính doanh 
nghiệp. 

Tín dụng tài 
chính. 


ngân 


danh 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Ngân hàng 

Các công ty bảo 
hiểm 

Các qưĩ chung. 
Các công ty 
chứng khoán 
Người môi giới 
chứng khoán. 

Tư vấn tài chính 
Quản lí tài chính. 


Sách tra cứu nghề B== 


61. Tên nghề: Chuyên gia quản trị dầu khí - Administration Specialist: Oil and Gas 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
tối thiểu | học tập chuyên sâu 


Chuyên gia quản trị dầu khí là 
chuyên gia lập kế hoạch và quản lí 
hoạt động khai thác dầu và khí 
đốt. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Xác định hạn ngạch sản xuất; 
Lập kế hoạch các vị trí khai 
thác; 
Lập kế hoạch vận chuyển 
nguyên liệu thô; 
Xác định tính phù hợp của 
nhân viên, thiết bị và công 
nghệ; 
Lập kế hoạch và quản lí lịch 
làm việc và trang thiết bị; 
Giám sát hoạt động của nhà 
máy; 
Giám sát việc mua sắm, lắp 
đặt và bảo trì thiết bị; 
Điều phối và triển khai các 
chính sách về y tế và an toàn 
lao động; 
Thực hiện các qui định và luật 
liên quan đến hoạt động khai 
thác khoáng sản và môi 
trường; 

. Lựa chọn, đào tạo và giám sát 
nhân viên. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


lực phân 
tích - 
logic 


°  CĐN Thương mại và Công nghiệp Hải 


Dương 


lực thể 
chất - 
cơ khí 


ĐH Dầu khí 


Tốt 
nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh xăng dầu 
và khí đốt 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh xăng dầu 
và khí đốt 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh, Kinh 
doanh thương 
mại 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


- Quản trị kinh 
doanh xăng dầu 
và khí đốt 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

» Các công ty thăm 
dò khai thác dầu 
khí 
Các doanh 
nghiệp, đơn vị 
thuộc ngành dầu 
khí 
Các vụ, phòng phụ 
trách lĩnh vực dầu 
khí thuộc cơ quan 
quản lí Nhà nước 
Bộ Công thương, 
Văn phòng Chính 
phủ... 


» _ CÐ Kinh tế đối ngoại TpHCM 


5 Nằm trong mã chung 242 - Nhà chuyên môn về quản trị, chưa có mã nghề cấp 4 


7 €@@& 


_———_--] Sách tra cứu nghề 


62. Tên nghề: Chuyên gia quản trị giao thông? (quản lí và điều hành giao thông vận tải) 
- Administration Specialist: Transport 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chuyên gia quản trị giao thông 
lưu giữ hồ sơ và quản lí vận 
hành các dịch vụ vận tải hành 
khách và hàng hóa trong các 
hệ thống giao thông đường 
bộ, đường không, đường sắt, 
đường thủy... 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


HỆ 


Lưu giữ hồ sơ vận hành và 
điều phối thời gian vận tải 
hành khách và hàng hóa; 
Chỉ đạo tuyến đường xe 
lửa, xe buýt, máy bay và 
tàu thủy; 

Tạo ra và duy trì hệ thống 
vận chuyển hành khách, 
hàng hóa; 

Chỉ đạo và giám sát các 
hoạt động như phân công 
phương tiện, lái xe, cung 
ứng nhiên liệu và các yêu 
cầu khác; 

Giám sát sự di chuyển của 
phương tiện qua các tuyến 
đường qui định; 

Quản lí sự cố phương tiện 
và điều xe thay thế. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


CĐN Đường sắt, Hà Nội 
ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Năng 
lực thể 
chất - 
cơ khí 


CĐ Giao thông Vận tải HI + 


TpHCM 


1. Theo học TC 
chuyên ngành 
Quản lí giao 
thông đô thị 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học CĐ liên 
thông chuyên 
ngành Quản lí 
giao thông đô thị. 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
liên quan (cột 
bên). 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Nẵng 


ĐH Giao thông Vận tải TpHCM 


7 Nằm trong mã chung 242 - Nhà chuyên môn về quản trị, chưa có mã nghề cấp 4 


` Ð Ð xs 


Vận tải đường sắt 
Vận tải đường bộ và 
thành phố 

Vận tải đa phương 
thức 

Vận tải & Kinh tế 
đường sắt 

Vận tải - Kinh tế 
đường bộ và thành 
phố 

Qui hoạch & Quản lí 
giao thông vận tải đô 
thị 

Điều khiển các quá 
trình vận tải 

Khai thác vận tải 

Kinh tế vận tải 


Ví dụ về nơi làm việc: 
»-_ Có thể làm tại các bộ 


phận nghiệp vụ và 
quản lí trong cơ quan 
quản lí Nhà nước về 
giao thông vận tải nói 
chung, đặc biệt là 
giao thông vận tải đô 
thị, quản lí sử dụng 
đất và môi trường đô 
thị 

Các Viện, trường đào 
tạo về giao thông vận 
tải, qui hoạch giao 
thông vận tải đô thị 
Các ban quản lí dự án 
về xây dựng giao 
thông vận tải đô thị 
Các doanh nghiệp 
kinh doanh vận tải đô 
thị doanh nghiệp 
quản lí và khai thác 
cơ sở hạng tầng giao 
thông đô thị 


CĐ Giao thông vận tải V - Đà 


Sách tra cứu nghề j==~=-—- 


63. Tên nghề: Chuyên gia quản trị năng lượng? - Administration Specialist: Energy 


Management 


Năng lực| Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Chuyên gia quản trị năng 
lượng là những chuyên gia 
trong việc mua bán, trao đổi, 
phân phối và sử dụng năng 
lượng để đáp ứng các yêu cầu 
cụ thể, có tính đến các mục 
tiêu môi trường và kinh tế. 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
Tìm hiểu về các loại năng 
lượng cần thiết khác nhau; 
Tính toán lượng năng 
lượng cần thiết; 
Phát triển mô hình tiêu 
thụ năng lượng và tạo ra 
các hệ thống cung cấp 
năng lượng dựa trên các 
mô hình đó; 
Xác định các nguồn cung 
cấp năng lượng, đàm 
phán hợp đồng với các 
nhà cung cấp và tiến hành 
mua năng lượng; 
Xác định các phương tiện 
truyền tải năng lượng đến 
nơi cần thiết; 
Quản lí việc phân phối 
năng lượng; 
Tính toán chi phí mua, 
truyền tải và phân phối 
năng lượng; 
Phát triển và triển khai kế 
hoạch cắt giảm hoặc tối 
ưu hoá việc tiêu thụ năng 
lượng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ CĐN Thương mại và Công nghiệp Hải 
Dương 

° _ ĐH Điện lực Hà Nội 

»- _ CÐ Kinh tế đối ngoại TpHCM 


Năng 
lực thể 
chất - 
cơ khí 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


CĐ Điện lực miền Trung 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
liên quan (cột 
bên) 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học CĐ 
liên thông 
chuyên ngành 
liên quan (cột 
bên) 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh, Kinh 
doanh thương 
mại 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Quản trị và kinh doanh 
điện 

Quản trị và kinh doanh 
xăng dầu và khí đốt 
Quản trị kinh doanh 
năng lượng 


Ví dụ về nơi làm việc: 

- Các doanh nghiệp, tổ 
chức sản xuất năng 
lượng 

»_ Các doanh nghiệp tiêu 
thụ nhiều điện và năng 
lượng các dạng khác 


» _ CÐ Điện lực TpHCM 


8 Nằm trong mã chung 242 - Nhà chuyên môn về quản trị, chưa có mã nghề cấp 4 


7» £@& 


_———_--] Sách tra cứu nghề 


64. Tên nghề: Chuyên gia phát triển phần mềm (2512) - Computer Scientist: Software 
Developer 


Năng lực | Năng lực | Học vấn Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Mô tả nghề 


Con đường 
học tập 


. Theo học ĐH 
chuyên ngành kĩ 
thuật phần mềm. 

. Có thể học tiếp 


° Kĩ thuật 
mềm 


Chuyên gia phát triển phần mềm phần 
nghiên cứu, phân tích và đánh giá 
các yêu cầu đối với các phần mềm 
ứng dụng sẵn có hoặc phần mềm 


lực phân 
tích - 


logic Ví dụ về nơi làm 


và hệ điều hành mới. Họ thiết kế, 
phát triển, thử nghiệm và duy trì 
các giải pháp phần mềm nhằm 
đáp ứng tất cả các yêu cầu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Nghiên cứu, phân tích và 
đánh giá các yêu cầu đối với 
các phần mềm ứng dụng và 
hệ điều hành của máy tính; 
Nghiên cứu, thiết kế và phát 
triển hệ thống phần mềm; 
Cố vấn cho các cán bộ kĩ thuật 
trong việc đánh giá sự khác 
biệt giữa phần cứng và phần 
mềm máy tính; 

Phát triển và hướng dẫn thử 
nghiệm phần mầm và các thủ 
tục pháp lí; 

Khắc phục lỗi của các mô hình 
hiện tại và áp dụng kiến thức 
đó vào phát triển các phần 
mềm mới hoặc nâng cấp các 
chức năng cũ và cải tiến hiệu 
suất hoạt động trên máy; 
Hướng dẫn lên chương trình 
phần mềm và phát triển các 
tài liệu phần mềm; 

Tiếp cận, phát triển, nâng cấp 
và ghi chép lại các qui trình 
thủ tục duy trì phần mềm; 

Tư vấn cho khách hàng các 
vấn đề liên quan tới việc duy 
trì hệ thống phần mềm. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Bách Khoa Hà Nội 


ĐH Thái Nguyên - ĐH Công nghệ 


HV Bưu chính Viễn thông 
ĐH FPT 


»3?® 


ĐH Duy Tân 
ĐH Đà Nẵng - CĐ CNTT 


lên sau ĐH 


việc: 
Lập trình viên 
cho các công ty 
phần mềm 
Tư vấn phát triển 
phần mềm 
chuyên dụng cho 
các ngành nghà, 
công tỉ 
Kiểm tra, bảo trì, 
quản trị hệ thống 
phần mềm cho 
các tổ chức, công 
tỉ 
Làm việc trong 
các tổ chức giáo 
dục giảng dạy và 
nghiên cứu các 
vấn đề liên quan 
đến lĩnh vực này 
Chuyên gia phát 
triển phần mềm 
độc lập 


ĐH An Giang 
ĐH Hoa Sen 
ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 


65. Tên nghề: Nhà kinh tế học (2631) - Economist 


Nhà kinh tế học hiểu cách làm cho 
một quốc gia trở nên thịnh vượng 
bằng cách sử dụng nguồn lực của 
quốc gia đó một cách năng suất 
và hiệu quả. Họ tiến hành nghiên 
cứu, theo dõi và phân tích thông 
tin số liệu, làm các báo cáo và kế 
hoạch để giải quyết các vấn đề về 
kinh tế và kinh doanh, phát triển 
các mô hình phân tích, lí giải và 
dự báo hành vi và xu hướng kinh 
tế. Họ tư vấn cho doanh nghiệp, 
các nhóm lợi ích và chính phủ để 
xây dựng các giải pháp cho các 
vấn đề kinh tế và kinh doanh hiện 
tại và tương lai. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Theo dõi, thu thập, phân tích 
và lí giải các số liệu kinh tế 
bằng cách sử dụng các học 
thuyết kinh tế, kĩ thuật thống 
kê và kĩ thuật khác; 

Áp dụng các công thức toán 
học và kĩ thuật thống kê để 
kiểm định các học thuyết kinh 
tế và đề ra giải pháp cho các 
vấn đề kinh tế; 

Dự báo những thay đổi trong 
môi trường kinh tế và các chỉ 
số chính của nền kinh tế như 
thu nhập và chỉ tiêu, lãi suất 
và tỈ giá, việc làm và thất 
nghiệp, để xây dựng ngân 
sách ngắn hạn, lập kế hoạch 
dài hạn và đánh giá đầu tư; 
Đánh giá tính phù hợp, kết 
quả và hiệu quả của các chính 
sách kinh tế - xã hội, các quyết 
định chính trị đối với nền kinh 
tế, tài chính và xã hội; 

Tư vấn, khuyến nghị về chính 
sách và kế hoạch cho nền 
kinh tế, chiến lược và đầu tư 
cho công tỉ, tiến hành nghiên 
cứu khả thi cho dự án, dựa 
trên những nhân tố và xu 
hướng quá khứ, hiện tại và dự 
báo tương lai; 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Con đường 
học tập 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
kinh tế, kinh tế 
quốc tế. 

2. Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Sách tra cứu nghề E6 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kinh tế học 

Kinh tế quốc tế 
Kinh tế dân số và 
lao động. 

Kinh tế tổ chức 
công nghiệp. 

Kinh tế hoạch 
định. 

Kinh tế tài chính 
công. 

Hệ thống thông 
tin kinh tế. 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các cơ quan Nhà 
nước 
Làm cho các ngân 
hàng lớn 
Các tổ chức phát 
triển và đa quốc 
gia như Ngân 
hàng Thế giới, Tổ 
chức Lao động 
quốc tế 
Các doanh nghiệp 
và công ty lớn 


7; #£@& 


ISP===—=-` Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


6... Tư vấn ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu vào xây dựng 
chính sách kinh tế - xã hội cho 
các bộ phận trong dân số, các 
vùng và cho phát triển các thị 
trường; 

Chuẩn bị các nghiên cứu và 
báo cáo khoa học. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- - ĐH Kinh tế quốc dân - - ĐH Hà Tĩnh - - ĐHMở TpHCM 
- _ ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế - - ĐH Hồng Đức - - ĐH Lạc Hồng 
- _ ĐHQG Hà Nội - ĐH Kinh tế - - ĐH Huế. - ĐH kinh tế - _ ĐH Kinh tế TpHCM 


-._ ĐHQG TpHCM - ĐH Kinh tế Luật 


` Ð ».. 


Sách tra cứu nghề n= 


66. Tên nghề: Chuyên viên thương mại quốc tế (2631) - International Trade (Exporter - 


Importer) 


Đây là lĩnh vực liên quan tới nhiều 
khía cạnh của thương mại. Các 
hoạt động bao gồm: đàm phán 
hợp đồng thương mại, tạo điều 
kiện cho việc vận chuyển hàng 
hoá, phân phối sản phẩm và dịch 
vụ, các hiệp định thương mại, lưu 
kho hàng hoá... Phạm vi công việc 
của họ bao gồm từ việc thiết lập 
các thoả thuận giữa nhà sản xuất 
và đại lí bán lẻ trong một quốc gia 
cho tới các hoạt động kinh doanh 
quốc tế. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thông thạo luật và tập quán 
thương mại quốc tế; 
Phát triển lĩnh vực chuyên 
môn để được cấp chứng 
nhận cần thiết cho việc trao 
đổi buôn bán các mặt hàng 
khác nhau 
Phát triển danh bạ doanh 
nghiệp; 
Xác định sản phẩm thương 
mại; 
Hiểu rõ các phương thức vận 
tải và quản lí hàng hóa (ví dụ 
như một số sản phẩm có thể 
dễ bị hư hỏng và cần được 
chuyển tới người mua trong 
một vài giờ); 
Hiểu rõ cách thức lưu trữ ở 
kho của sản phẩm; 
Thông thạo về tiền tệ quốc tế. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực phân 
tích - 
logic 


việc với 
con 
người 


Con đường 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Kinh tế quốc tế, 
Kinh doanh 
quốc tế, thương 
mại quốc tế 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


-_ Kinh tế quốc tế 
°_ Kinh doanh quốc 


tế 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Công ty đa quốc 


gia xuất khẩu và 
nhập khẩu hàng 
hoá và dịch vụ 
Dịch vụ tư vấn 
xuất nhập khẩu 
cá nhân 


- _ ĐH Kinh tế quốc dân -  ĐHMởTpHCM 
° - ĐH Ngoại thương - _ ĐHQG TpHCM - ĐH Kinh tế - Luật 


-__ ĐH Ngoại thương cơ sở TpHCM 


72 @£@& 


Ie==— Sách tra cứu nghề 


67. Tên nghề: Chuyên viên ngân hàng, quỹ đầu tư (3312) - Investment Banker 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


~ 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


+ Tài chính 


hàng 


Chuyên viên ngân hàng, quỹ đầu 
tư là các chuyên gia tạo ra các sản 
phẩm và dịch vụ tài chính (chẳng 
hạn như đề án quỹ tương hỗ). Họ 
xử lí lượng lớn các giao dịch và 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Năng 
lực làm 1. 
việc với 

con 

người 


Lựa chọn 1: 

Theo học TC 
chuyên ngành 
Tài chính tín 
dụng, Tài chính 


ngân 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


chuyên về các quỹ đầu tư và cho 
vay liên kết với mục tiêu làm thế 
nào để có lợi nhất cho những 
người sở hữu quỹ. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
Nghiên cứu thị trường và xác 
định các hoạt động đầu tư 
tiêm năng; 


Tạo ra các sản phẩm tài chính; 


Tương tác với khách hàng để 
nắm bắt được kế hoạch đầu 
tư của họ, đặc biệt chú ý tới 
việc hiểu rõ được các mức độ 
rủi ro mà khách hàng sẵn 
sàng chấp nhận; 

Tìm hiểu tình hình tài chính 
của khách hàng; 

Phát triển kế hoạch đầu tư 
cho khách hàng và thực hiện 
đúng kế hoạch đó; 

Thông báo cho khách hàng về 
tình trạng các khoản đầu tư; 
Điều hành kinh tế và tư vấn 
khách hàng; 

Tư vấn cho các ngân hàng và 
các cơ quan khác về qui trình 
đầu tư. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

° - TC Bách nghệ Hà Nội 

» - CĐ Bách Khoa Hà Nội 

».. CÐ Công nghệ và kinh tế Hà Nội 
- _ CĐN Cơ điện Hà Nội 

» __ HV Ngân hàng Hà Nội 

- _ ĐH Kinh tế quốc dân 


` Ð Ð X. 


ngân hàng 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Tài chính tín 
dụng, chuyên 
ngành Tài chính 
ngân hàng 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 


1; 


- ĐH Đà Nẵng - ĐH Kinh tế 
° HV Ngân hàng - Cơ sở Phú 
Yên 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Tài chính ngân 
hàng 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


- _ TC Ánh Sáng 


° TC Âu Việt 


Ngân hàng. 

Các công ty 
chuyên về đầu tư. 
Các hãng môi giới 
chứng khoán. 

Các công ty đa 
quốc gia. 


» _ CÐ Bách Khoa Nam Sài Gòn 

- _ CÐ Kinh tế công nghệ TpHCM 
« _ CÐ Kinh tế kĩ thuật miền Nam 
» _ CÐ Nguyễn Tất Thành 

- _ ĐH Kinh tế Tài chính TpHCM 
° - ĐH Ngân hàng TpHCM 

- _ ĐH Tôn Đức Thắng TpHCM 


68. Tên nghề: Kĩ sư và kĩ thuật viên âm thanh (3521) - Sound Engineer 


Kĩ sư và kĩ thuật viên kĩ thuật âm 
thanh vận hành máy móc, thiết bị 
để ghi lại, đồng bộ hoá, phối âm 
hoặc sao chép các hiệu ứng về âm 
thanh, giọng nói và âm nhạc 
trong các phòng thu, đấu trường 
thể thao, nhà hát, rạp chiếu phim, 
trường quay phim truyện và 
video. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Làm việc với các loại phương 
tiện truyền thông ghỉ âm 
khác nhau; 

Thiết kế, cài đặt và vận hành 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 


lực phân 


tích - 


logic 


Con đường 


học tập 


Năng 
lực hình 
học - 
thiết kế 


Lựa chọn 1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Thiết kế âm 
thanh, ánh 
sáng, Công 
nghệ điện ảnh, 
truyền hình 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành 
Thiết kế âm 
thanh, ánh 
sáng, Công 
nghệ điện ảnh, 


Sách tra cứu nghề 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế âm thanh, 


ánh sáng 


Công nghệ điện 
ảnh, truyền hình 


Ví dụ về nơi làm 


việc: 


Phòng thu thanh 
Công nghiệp làm 


phim 


Hãng phim lồng 


tiếng 

Buổi hoà 
trực tiếp 
Đài phát thanh 


nhạc 


các thiết bị và công cụ ghi âm; 
Ghi âm, biên tập và phối âm 
bằng các phương tiện kĩ thuật 
khác nhau để cho ra sản 
phẩm hoàn chỉnh. 


truyền hình 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Thiết kế âm 
thanh, ánh 
sáng, Công 
nghệ điện ảnh, 
truyền hình 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
» _ CÐ phát thanh truyền hình Hà Nội . 
- ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội 


CĐ phát thanh truyền hình Đà . 
Nẵng . 


CĐ phát thanh truyền hình TpHCM 
ĐH Sân khấu điện ảnh TpHCM 


l ` Ó‹ 


_—=———_-_-] Sách tra cứu nghề 


69. Tên nghề: Nhân viên giao dịch ngân hàng (4211) - Bank Teller and Related Clerks 


Mô tả nghề 


Nhân viên giao dịch ngân hàng và 
các nghề liên quan làm việc trực 
tiếp với khách hàng đến ngân 
hàng hoặc các bưu điện giao dịch, 
thực hiện các giao dịch liên quan 
tới nhận, gửi, chuyển, qui đổi và 
rút tiền. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Xử lí tiền gửi và tiền rút séc, 
chuyển khoản, hối phiếu, thẻ 
tín dụng, thư chuyển tiền, chỉ 
phiếu ngân hàng của khách 
hàng và những giao dịch 
ngân hàng có liên quan khác; 
Ghi nợ vào tài khoản khách 
hàng; 

Trả hối phiếu và chuyển 
nhượng tiền thay mặt khách 
hàng; 

Nhận thư, bán tem thư và 
thực hiện các công việc tại 
quầy bưu điện như trả hối 
phiếu, chuyển tiền và các 
công việc liên quan; 

Đổi tiền từ ngoại tệ này sang 
ngoại tệ khác, theo yêu cầu 
của khách hàng; 

Ghi lại các giao dịch và giải 
quyết bằng quyết toán tiền 
mặt. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Tốt 


nghiệp 


THCS 


hoặc 


tương 


đương 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
tà chính tín 
dụng hoặc 
chuyên ngành 
Tài chính - Ngân 
hàng. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
tà chính tín 
dụng hoặc CĐ 
chuyên ngành 
tài chính -ngân 
hàng. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
tài chính - ngân 
hàng. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° Tài chính - ngân 
hàng 

° Tài 
dụng 


chính tín 


Thông thường, đây 
là vị trí khởi đầu 
trong ngân hàng. 
Nếu có thêm bằng 
cấp, chứng nhận, 
bạn có thể chuyển 
đổi giữa các bộ 
phận khác nhau. 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Xử lí giao dịch 
trong các ngân 
hàng quốc 
doanh, cổ phần, 
nước ngoài... 
Công việc liên 
quan tới chuyển 
hàng và chuyển 
tiền trong bưu 
điện. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- “TC nghiệp vụ công đoàn giao ° CĐN Nguyễn Văn Trỗi-ĐàNẵng + TC Ánh Sáng 


thông vận tải » CĐ kinh tế kĩ thuật Nghệ An -  TCÂu Việt 
° _ TC công nghệ và quản trị kinh + CĐ Công nghiệp Huế » _ CÐ tài chính hải quan 
doanh Hà Nội » _ CĐN Kĩ thuật công nghiệp TpHCM 
» _ CÐ công thương Hà Nội » _ CÐ Công thương TpHCM 
„ _ CÐ Giao thông vận tải « _ CĐ Kinh tế kĩ thuật Miền nam 
» _ CÐ kinh tế kĩ thuật Hà Nội ° - CĐ Bách Việt 


- _ CÐ Cộng đồng Hà Nội 


` Ð ` X.. 


Sách tra cứu nghề nS 


70. Tên nghề: Giáo viên công nghệ thông tin (2356) - Information Technology Teacher 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Giáo viên CNTT xây dựng chương Lựa chọn 1: *° Môn liên quan: 


trình, bố trí lịch học và thực hiện 
đào tạo về máy tính và CNTT cho 
người dùng không chuyên. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Xác định nhu cầu đào tạo về 
CNTT và yêu cầu cụ thể của 
các cá nhân và tổ chức 

Chuẩn bị và phát triển tài liệu 


học tập và các tài liệu phụ trợ 


như sổ tay, phương tiện nghe 
nhìn, mô hình và các tư liệu 
tham khảo khác 

Thiết kế, điều phối. xếp lịch và 
thực hiện đào tạo các chương 
trình cho cá nhân và nhóm, 
hỗ trợ các hội thảo, trình diễn 
và hội nghị 

Thực hiện đánh gia thường 
xuyên và tổng kết chất lượng 
và hiệu quả đào tạo, điều 
chỉnh chương trình đào tạo 
Tìm hiểu, nghiên cứu và đánh 
giá các tư liệu bổ sung để có 
được hiểu biết rộng hơn về 
nội dung chuyên môn 

Cập nhật các phiên bản phần 
mềm mới, các tiến bộ về 
CNTT, biên soạn tài liệu 


hướng dẫn người dùng và các 


hướng dẫn khác 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Bách khoa Hà Nội 
ĐH SPKT Hưng Yen 
ĐH FPT 


lực logic ực là lệ 1; 


việc với 
con 
người 


Theo học ĐH Sư 
phạm chuyên 
ngành sư phạm 
kĩ thuật. 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
ĐH Sư phạm kỹ 
thuật. 


Lựa chọn 2: 


1. 


ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 
ĐH SPKT TpHCM 


Theo học cao 
đẳng hoặc ĐH 
chuyên ngành 
CNTT 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
cao đẳng hoặc 
ĐH chuyên 
ngành CNTT 
Học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 
phạm hoặc 
nghiệp vụ sư 
phạm GDNN. 


lĩnh vực chuyên 
sâu chủ yếu là 
liên quan đến 
CNTT. Ví dụ: lập 
trình, phần 
cứng... 

Quản lí: Giáo viên 
cũng có thể 
chuyển sang 
công việc quản lí 
và trở thành 
người đứng đầu 
bộ môn, khoa, 
trường (Ví dụ: 
trưởng khoa, 
hiệu trưởng). 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
»_ Các trường trung 


cấp 

Các trường trung 
học 

Các trung tâm 
đào tạo tin học 
Các bộ phận đào 
tạo của doanh 
nghiệp 


- _ ĐH Huế - ĐH Khoa học 


83 


_=———_-_-] Sách tra cứu nghề 


71. Tên nghê: Nhà thiết kế đồ họa và truyền thông đa phương tiện (2513) - Graphic and 


Multi Media Designer 


Mô tả nghề 


Nhà Thiết kế đồ họa và truyền 
thông đa phương tiện kết hợp 
thiết kế và những kiến thức kỹ 
thuật để nghiên cứu, phân tích, 
đánh giá, thiết kế, lập trình và sửa 
đổi các trang web và các ứng 
dụng cùng sử dụng các ký tự văn 
bản, đồ hoạ, sự chuyển động, 
hình ảnh, âm thanh và hiển thị 
hình ảnh và các phương tiện 
truyền thông tương tác khác. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1, 


Phân tích, thiết kế và phát 
triển các trang internet có áp 
dụng một hỗn hợp của nghệ 
thuật và sáng tạo với việc lập 
trình phần mềm và các ngôn 
ngữ chữ viết và giao diện với 
môi trường hoạt động; 

Thiết kế và phát triển chuyển 
động, các hình ảnh, sự trình 
diễn, trò chơi, âm thanh và 
đoạn phim video kỹ thuật số 
và các ứng dụng Internet sử 
dụng phần mầm đa phương 
tiện, các công cụ và tiện ích, 
đồ họa có tính tương tác và 
ngôn ngữ lập trình; 

Cùng với các nhà chuyên gia 
về mạng thực hiện các vấn đề 
liên quan tới trang web, như 
là an ninh và việc kết nối tới 
máy chủ của các trang web, 
để kiểm soát được an ninh 
mạng internet và các máy 
chủ, phân bổ không gian, 
quyền truy cập của người sử 
dụng, tính liên tục, sao lưu 
trang web và lập kế hoạch 
khôi phục sự cố; 


` Ð Ð X.. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 


tích 
logic 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Con đường 

tối thiểu | học tập 
Theo học TC 
chuyên ngành: 
Công nghệ 
truyền thông, 
Truyền thông 
đa phương tiện, 
Truyền thông 
và mạng máy 
tính, Thiết kế đồ 
họa. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 
chuyên ngành: 
Công nghệ 
truyền _ thông, 
Truyền thông 
đa phương tiện, 
Truyền thông 
và mạng máy 
tính, Thiết kế đồ 
họa. 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 
Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật điện tử, 
truyền thông, 
Truyền thông 
và mạng máy 
tính, Kĩ thuật 
điện tử truyền 
thông, Truyền 
thông đa 
phương tiện, 
Thiết kế đồ họa. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Truyền thông kĩ 
thuật số 

Thiết kế 

Hiệu ứng hình 
ảnh 

Đồ họa chuyển 
động 

Hoạt họa 

Phát triển sản 
xuất 

Hỗ trợ thiết kế 
bằng vi tính 
Thiết kế đồ họa 
Thiết kế trang 
web 

Công nghệ xuất 
bản điện tử 
(sách, báo, video, 
nhạc) 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các hãng phim 
Các đài truyền 
hình 

Các cơ 
quảng cáo 
Nhà sản 
video 
Nhà hát và các 
buổi hòa nhạc 
trực tiếp 

Các công ty tổ 
chức sự kiện 


quan 


xuất 


4. Thiết kế, phát triển và kết hợp 


mã máy tính với các dữ liệu 
đầu vào chuyên dụng, như 
các file hình ảnh, âm thanh và 
ngôn ngữ lập trình, để sản 
xuất, duy tu và hỗ trợ các 
trang web; 

Hỗ trợ trong việc phân tích, 
xác định và phát triển các 
chiến lược internet, các 
phương pháp sử dụng web 
và các kế hoạch phát triển. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


2. Có thể học tiếp 
lên ĐH chuyên 
ngành: Công 
nghệ truyền 
thông, Truyền 
thông đa 
phương tiện, 
Truyền thông 
và mạng máy 
tính, Thiết kế đồ 
họa. 


Lựa chọn 3: 
Theo học ĐH các 
ngành: Công nghệ 


Sách tra cứu nghề E 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật khai thác 
thủy sản 

Nuôi trồng thủy 
sản 

Bệnh học thủy sản 
Quản lí nguồn lợi 
thủy sản. 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

Các công ty đánh bắt 
thuỷ sản 

-_ Các tổ chức 
nghiên cứu và 
phát triển 


kĩ thuật điện tử- | + Các tổ chức BVMT 
truyền thông, 

Truyền thông và 

mạng máy tính, Kĩ 

thuật điện tử truyền 

thông, Truyền 

thông đa phương 

tiện, Thiết kế đồ 

họa. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
- _ ĐHQG Hà Nội - ĐH Công nghệ »„ _. CÐ Công nghệ Đồng Nai - _ ĐH Phú Xuân Huế 
° _ ĐH Mỹ thuật công nghiệp °Ò ĐHQG TpHCM - ĐH Công 
„ _ ĐH Sư phạm Hà Nội nghệ thông tin 
- _ ĐH Thái Nguyên - ĐH Công nghệ thông »__ ĐH Nguyễn Tất Thành 
tin và truyền thông 
- _ HV Bưu chính viễn thông 


85 @&@& 


_=——_--] Sách tra cứu nghề 


72. Tên nghề: Nhà Quản trị cơ sở dữ liệu và mạng máy tính (2521) - Computer database 
and network administrators 


Mô tả nghề 


Quản trị cơ sở dữ liệu và mạng 
máy tính thiết kế, xây dựng, kiểm 
soát, hỗ trợ các hệ thống công 
nghệ thông tin để đảm bảo vận 
hành và an toàn, bao gồm cả dữ 
liệu, phần cứng, phần mềm, 
mạng và hệ điêu hành 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Í: 


Thiết kế và phát triển kiến 
trúc CSDL, cấu trúc dữ liệu, từ 
điển và quy ước về dữ liệu cho 
các dự án hệ thống thông tin 
Thiết kê, xây dựng, điều 
chỉnh, tích hợp và thử nghiệm 
các hệ CSDL; 

Xây dựng và triển khai chính 
sách quản lý, tài liệu, chuẩn 
và mô hình về dữ liệu; 

Duy trì và quản lý mạng máy 
tính và các môi trường máy 
tính khác 

Phân tích phát triển, diễn giải 
và đánh giá kiến trúc, mô 
hình dữ liệu và sơ đồ của các 
hệ phức tạp trong thiết kế, 
triển khai, cấu hình và tích 
hợp các hệ thống máy tính. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
- _ ĐH Bách khoa Hà Nội 

» _ ĐH Thái nguyên - ĐH CNTT 
°ồ ĐHFPT 

°„ CĐFPT 


` Ð 2X. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Hình học 
- màu 
sắc - 
thiết kế 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ 
thông tin, mạng 
máy tính, cơ sở 
dữ liệu 

Theo học ĐH 
liên thông 
chuyên ngành: 
Công nghệ 
thông tin, mạng 
máy tính, cơ sở 
dữ liệu 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
ĐH chuyên 
ngành đào tạo. 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học ĐH 
liên thông 
chuyên ngành: 
Công nghệ 
thông tin, mạng 
máy tính, cơ sở 
dữ liệu 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
ĐH chuyên 
ngành đào tạo. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Mạng máy tính 
An ninh mạng 
CSDL 

Quản trị dữ liệu 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các công ty dữ 
liệu 

Các bộ phận 
quản trị mạng 
và dữ liệu của 
các công ty 

Các ngân hàng 
Các công ty viễn 
thông lớn 


ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 
TpHCM, ĐH CNTT 

ĐH SPKT TpHCM 

CĐN TpHCM 

CĐN Cần Thơ 


ĐH Huế - ĐH Khoa học 

ĐH Đà Nẵng - CÐ CNTT 

CÐ Kỹ thuật Công nông 
nghiệp Quảng Bình 


Sách tra cứu nghề RE 


73. Tên nghề: Kỹ thuật viên công nghệ thông tin (3511) - ICT technician 


Kỹ thuật viên vận hành công nghệ 
thông tin (CNTT) và truyền thông 
hỗ trợ việc xử lý, vận hành và quản 
lý thông tin và hệ thống kỹ thuật 
truyền thông hàng ngày, bao gồm 
các mạng LAN và WAN, và các 
phần cứng, phần mềm và các thiết 
bị máy tính liên quan nhằm đảm 
bảo việc vận hành tốt nhất và xác 
định các vấn đề phát sinh. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Vận hành và giám sát các thiết 
bị ngoại vi và các thiết bị máy 
tính liên quan; Nhập lệnh, sử 
dụng thiết bị đầu cuối máy 
tính, và kích hoạt bảng điều 
khiển máy tính và các thiết bị 
ngoại vi để tích hợp và vận 
hành thiết bị; 

Giám sát hệ thống tìm lỗi của 
thiết bị hoặc lỗi vận hành; 
Thông báo cho giám sát viên 
hoặc kỹ thuật viên bảo dưỡng 
các trục trặc của thiết bị; 

Giải quyết các thông báo lỗi 
chương trình bằng cách tìm và 
sửa các vấn đề, thông báo lỗi 
cho các kỹ thuật viên khác 
hoặc kết thúc chương trình; 
Đọc các hướng dẫn thiết lập 
để xác định những thiết bị 
được sử dụng, yêu cầu sử 
dụng, các tài liệu như các đĩa 
và sách hướng dẫn và thiết lập 
các quản lý; 

Sửa chữa, khôi phục, tách biệt 
và sắp xếp các chương trình 
đầu ra theo yêu cầu, và gửi dữ 
liệu đến những người sử dụng 
cụ thể; 

Cài đặt các thiết bị ngoại vi, như 
máy in, với các vật liệu được 
chọn để chạy vận hành, hoặc 
giám sát việc cài đặt các thiết bị 
ngoại vi do người vận hành 
thiết bị ngoại vi thực hiện. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng | Năng Tốt 
lực phân [| lực nghiệp 
tích - | Không THCS 
logic gian - hoặc 
màu sắc | tương 
đương 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Sử dụng phàn 
mềm 
Lắp đặt và sửa 
chữa phần cứng 
Kỹ thuật lập 
trình 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
Các doanh 
nghiệp 
Các nhà trường 
Các cơ quan nhà 
nước 


Ví dụ các trường có đào tạo: Các trường ĐH, CĐ, TC có đào tạo về CNTT, mạng máy tính trên cả nước 


8s @@& 


74. Tên nghề: Thủ quỹ (5230) - Treasurer 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Thủ quỹ là người kiểm soát toàn ă ố 1 Theo học TC 
bộ hoạt động thu chi phát sinh | lực phân ực là lệ chuyên ngành tài 
trong doanh nghiệp như kiểm tra | tích - việc với chính hoặc kế | Ví dụ về nơi làm 
phiếu Thu, phiếu Chi, ký xác nhận, | logic con ặ toán. việc: 
giao các liên, tạm ứng, ... Thủ quỹ người . Tốt nghiệp, được | + Các doanh 
quản lý, lưu trữ toàn bộ giấy tờ cấp bằng TC nghiệp trong 
liên quan khác trong quá trình chuyên ngành nước, có vốn đầu 
này. đào tạo. tư nước ngoài 
Các cơ quan Nhà 

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: nước 
1. Thực hiện việc kiểm tra lần Hành nghề độc 

cuối về tính hợp pháp và hợp lập 

lý của chứng từ trước khi 

xuất, nhập tiền khỏi quỹ. 

Kiểm tra, phân loại, sắp xếp 

tiền mặt để nhận biết, xuất 

nhập tiền dễ dàng 

Thực hiện việc thanh toán 

tiền mặt hàng ngày theo quy 

trình thanh toán của đơn vị 

Thực hiện kiểm kê đối chiếu 

quỹ thường kỳ với kế toán 

tổng hợp. 

Quản lý toàn bộ tiền mặt 

trong két sắt. 

Lưu trữ chứng từ thu chỉ tiền. 

Thực hiện các công việc khác 

được phân công 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ Các trường TC có đào tạo tài chính hoặc kế toán 
» - Các trung tâm GDNN 


»3»?s: 


Nhóm nghề 
Hình học - màu sắc - thiết kế 


8s ấ@& 


_=——_--] Sách tra cứu nghề 


75. Tên nghề: Kĩ thuật viên bao bì (2149, 3139) - Packaging Technologists 
(Trình độ kĩ sư thuộc về nghề 2149-Kĩ sư kĩ thuật; trình độ nhân viên kĩ thuật thuộc về 3139-Kĩ thuật viên 


kiểm soát qui trình) 


Mô tả nghề 


Kĩ thuật viên bao bì lập kế hoạch, 
triển khai và hướng dẫn kĩ thuật 
trong các hoạt động liên quan 
đến việc thiết kế, phát triển và sản 
xuất các loại bao bì bảo vệ, bảo 
quản, vận chuyển, trang trí và 
công nghệ đóng gói. 


Sản phẩm cần được bao gói, 
đóng hộp, đóng chai, đóng 
thùng, dán nhãn trước khi đưa ra 
thị trường tiêu thụ. Ngành bao bì 
sử dụng giấy, bìa, thủy tinh, nhựa, 
nhôm và nhiều vật liệu khác để 
sản xuất hộp, gói, túi, bình, ống, 
thùng... làm bao bì nhăn mác cho 
sản phẩm hàng hóa khác. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Phân tích các bản vẽ và thông 
số kĩ thuật của sản phẩm để 
xác định các đặc tính vật lí và 
hóa học, các yêu cầu đặc thù 
về vận chuyển, bảo quản, 
thẩm mĩ, an toàn, dán nhãn 
và loại vật liệu cần thiết cho 
việc đóng gói; 

Thiết kế bao bì và qui trình 
đóng gói phù hợp; 

Lập kế hoạch, triển khai và 
giám sát hoạt động sản xuất 
bao bì, kiểm soát chất lượng 
sản phẩm bao bì; 

Giám sát việc xử lí phụ phẩm 
và rác thải; 

Tư vấn cho doanh nghiệp và 
khách hàng về qui trình, vật 
liệu và thiết bị bao gói, dán 
nhãn, niêm phong và chằng 
buộc. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


? Chưa có riêng mã nghề cấp 4 


` Ð XS. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


~ 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 


Năng lực 
thể chất 
- cơ khí 


- thiết kế 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thiết kế trang 
trí sản phẩm, 
bao bì. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
Thiết kế trang 
trí sản phẩm, 
bao bì. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


TCN Tư thục Kinh tế - Kĩ thuật Sài Gòn 3 


TC An Đức 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế bao bì sản 
phẩm 

Thiết kế đồ họa 
bao bì 

Kĩ thuật sản xuất 
bao bì 

Vật liệu bao bì 

Kĩ thuật in 

Đóng gói và ổn 
định sản phẩm 
Quản lí chất lượng 
sản phẩm bao bì 
Bao bì đóng gói 
trong các ngành 
đặc thù (như hàng 
tiêu dùng, hàng xa 
xỉ, thực phẩm, mĩ 
phẩm và chăm sóc 
sức khỏe, quà 
tặng) 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Doanh nghiệp 
trong các ngành 
đòi hỏi sản phẩm 
phải có bao bì như 
dược phẩm, thực 
phẩm, mĩ phẩm, 
hóa chất vệ sinh, 
công nghiệp chế 
tạo... 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất 
bao bì 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp phân phối, 
bán lẻ 

Các phòng thí 
nghiệm kiểm định 
chất lượng bao bì 


Sách tra cứu nghề ===———- 


76. Tên nghề: 
Technologists 
(Trình độ kĩ sư thuộc về nghề 2149- Kĩ sư kĩ thuật; trình độ nhân viên kĩ thuật thuộc về 3139-Kĩ thuật viên kiểm 
soát qui trình; trình độ thợ kĩ thuật thuộc về nghề 7321-Thợ sắp chữ 7322- Thợ in và 7323-Thợ hoàn tất việc in 
ấn và thợ đóng sách) 


Kĩ thuật viên in ấn (2149, 3139, 7321, 7322, 7323)!° - Printing 


Mô tả nghề 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | _ Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viên in ấn tiến hành 
nghiên cứu, phát triển, thực hiện 
và giám sát qui trình in ấn đảm 
bảo chất lượng và hiệu quả. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1, 


Thực hiện các qui trình in ấn 
khác nhau như in ốp-xét'1, in 
cán, in lưới...; 

Nghiên cứu sử dụng các thiết 
bị điện tử và từ tính trong qui 
trình in ấn, ví dụ như in từ 
tính, in bằng âm thanh nổi, bố 
cục ảnh, khắc laze, in dầu, in 
3D.¿7 

Phát triển qui trình in chính 
xác, nhanh chóng và tiết kiệm 
để phục vụ mục đích in ấn 
khác nhau; 


Năng 
lực hình 
học 
màu sắc 
thiết kế 


Năng lực 
thể chất 
cơ khí 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Công nghệ in, 
Công nghệ chế 
tạo khuôn in 
hoặc TC chuyên 
ngành Công 
nghệ chế tạo 
khuôn in, Công 
nghệ in, Công 
nghệ hoàn 
thiện xuất bản 
phẩm, Công 
nghệ chế bản 
điện tử. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Công nghệ vật 
liệu in như giấy, 
mực in, bản kẽm 
và hóa chất 

Công nghệ bao bì 
đóng gói: các kĩ 
thuật in bao bì 
đóng gói 

Kĩ thuật sau in: 
cắt, gấp, đóng 
quyển, ép và dập 
nổi 

Kĩ thuật trước in: 
chuyển hình ảnh, 
tách màu 

Qui trình in: in 
typo, in thạch 
bản, in ốp-xét, in 
flexo12, in lưới... 


Kĩ thuật sản xuất 
bản kẽm 
Kĩ thuật 
chung 


Thử nghiệm các loại mực giấy 
và máy móc khác nhau để cải 
thiện các ấn phẩm cuối cùng; 
Giám sát qui trình in ấn và 
chất lượng sản phẩm; Lựa chọn 2: 
Giám sát việc xử lí phụ phẩm 1. Trúng tuyền và 
và rác thải. theo học CĐ 
chuyên ngành | + Các xưởng in 
Công nghệ in| ° Các báo và tạp chí 
hoặc CÐ chuyên | + Các nhà xuất bản 
ngành Công 
nghệ chế tạo 
khuôn in, Công 
nghệ in. 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 


hoặc tương đương. in ấn 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


»__ HV Báo chí và Tuyên truyền ° TCN Tư thục Kinh tế Kĩ thuật 
°„ CĐln Sài gòn 3 
°  TCN An Đức 


19 Chưa có riêng mã nghề cấp 4 cho trình độ kĩ sư và nhân viên kĩ thuật 
1 Là một kĩ thuật in ấn trong đó các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm bản kẽm, còn gọi là các tấm offset (ốp-xét) 
?. Là một kĩ thuật in ấn trong đó sử dụng khuôn in là các chất dẻo tạo thành từ quá trình phơi quang hóa, thường được sử dụng 
để in nhãn mác đề can, thùng các tông và các loại màng như ni-lông 
la Ñ ©( 


RE Sách tra cứu nghề 


77. Tên nghề: Kĩ thuật viên ngành giấy (2149, 3139, 8143, 8172) - Paper Technologists 
(Trình độ kĩ sư thuộc về nghề 2149- Kĩ sư kĩ thuật; trình độ nhân viên kĩ thuật thuộc về 3139-Kĩ thuật viên kiểm soát 
qui trình; trình độ thợ kĩ thuật thuộc về nghề 8143- Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm giấy hoặc 8172- Thợ vận 
hành thiết bị chế tạo bột giấy và giấy) 


Mô tả nghề 


Kĩ thuật viên giấy phụ trách công 
nghệ kĩ thuật trong quá trình sản 
xuất giấy và sản phẩm từ giấy. 
Quá trình này bao gồm các công 
việc tập kết nguyên liệu, làm bột 
giấy, nghiền, xeo, ép, sấy, cán và 
cuộn để cuối cùng ra sản phẩm 
giấy, cũng như tái chế giấy và sản 
phẩm từ giấy. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Trình độ kĩ sư và nhân viên kĩ thuật 
1; 


Xác định và kiểm tra nguyên 
liệu sản xuất giấy (như bã mía, 
tre, nứa, bạch đàn, keo, giấy 
bìa cũ...); 

Tham gia lắp đặt dây chuyển 
máy móc thiết bị sản xuất giấy 
hoặc sản phẩm từ giấy; 

kiểm tra mẫu để đảm bảo 
định lượng chính xác của sản 
phẩm giấy; 

Giám sát và điều chỉnh quá 
trình sản xuất nếu cần; 

Kiểm soát chất lượng sản phẩm; 
Giám sát việc xử lí phụ phẩm 
và rác thải; 

Nghiên cứu cải tiến công nghệ 
sản xuất giấy không ảnh 
hưởng tới môi trường. 


Trình độ công nhân 


8. 


9. 


Đưa nguyên liệu vào dây 
chuyên sản xuất bột giấy, giấy 
hoặc sản phẩm từ giấy đúng 
chủng loại và định lượng; 

Vận hành máy móc thiết bị sản 
xuất bột giấy, giấy hoặc sản 
phẩm từ giấy theo qui trình đã 
đề ra. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực hình 
học - 

màu sắc 
- thiết kế 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật sản xuất 
bột giấy và giấy 
hoặc TC chuyên 
ngành công 
nghệ sản xuất 
bột giấy và giấy, 
kiểm nghiệm 
bột giấy và giấy. 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
Công nghệ sản 
xuất bột giấy và 
Giấy, Kiểm 
nghiệm bột 
giấy và giấy 
hoặc CĐ chuyên 
ngành Công 
nghệ giấy và 
bột giấy. 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các công đoạn 
sản xuất giấy và 
bìa 

Nghiên cứu và 
phát triển giấy từ 
nguyên liệu mới, 
sản phẩm mới từ 
giấy 

Tái chế giấy 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất 
giấy 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp tái chế 
giấy 

Các cơ sở sản xuất 
giấy thủ công 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất 
bao bì 

Các doanh nghiệp 
in 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


».. CĐN Công nghệ Giấy và Cơ điện Phú Thọ 


13 Chưa có riêng mã nghê cấp 4 cho trình độ kĩ sư và nhân viên kĩ thuật 


` Ð 2 


Sách tra cứu nghề Kn= 


78. Tên nghề: Kĩthuật viên may mặc và công nghệ có liên quan (2141, 3149)1- Garment and 
Related Trades Technicians 

(Trình độ kĩ sư thuộc về nghề 2141-Kĩ sư về công nghiệp chế biến, chế tạo; trình độ nhân viên kĩ thuật thuộc về 

3139-Kĩ thuật viên kiểm soát qui trình) 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyền sâu 


Kĩ thuật viên may mặc và công 
nghệ có liên quan (sợi, dệt, 
nhuộm...) phụ trách công nghệ kĩ 
thuật trong quá trình sản xuất 
hàng vải sợi, dệt và may mặc đại 
trà. Họ cũng có thể chuyên về hóa 
chất (thuốc nhuộm, chất tẩy, phụ 
gia...) hay máy móc thiết bị sản 
xuất hàng dệt may. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
Kĩ thuật viên may mặc 


Làm rập, sơ đồ theo tài liệu kĩ 
thuật từ khách hàng; 

Viết qui trình công đoạn sản 
xuất sản phẩm; 

Làm tài liệu kĩ thuật, thiết kế 
và cân bằng chuyền; 

Lập kế hoạch sản uất và theo 
dõi tiến độ; 

Đề xuất và kiểm tra định mức 
nguyên phụ liệu, định mức 
công đoạn; 

Kiểm soát chất lượng sản 
phẩm; 

Giám sát việc xử lí phụ phẩm 
và rác thải; 

Cải tiến thao tác, qui trình, 
máy móc thiết bị sản xuất. 


Kĩ thuật viên sợi, dệt nhuộm 


9. 


Xây dựng, ban hành qui trình, 
tài liệu tiêu chuẩn cho các bộ 
phận sợi, dệt - nhuộm, phụ 
liệu và sản phẩm dệt - nhuộm; 


. Kiểm tra, đánh giá chất lượng 


các dòng nguyên phụ liệu mới; 


. Kiểm tra, so mẫu sợi, vải dệt - 


nhuộm; 


. Khắc phục lỗi, cho ra thành 


phẩm đúng với mẫu gốc; 


. Kiểm soát chất lượng và an 


toàn sản phẩm từ khâu thiết 
kế đến khi sản phẩm lên kệ. 


14 Chưa có riêng mã nghề cấp 4 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Theo học TC 
chuyên ngành 
May thời trang, 
Thiết kế thời 
trang hoặc TC 
chuyên ngành 
Công nghệ may 
và thời trang 


2. Có thể học tiếp 


lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: Như 


tốt 


nghiệp THCS 


hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


HỆ 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
May thời trang, 
Thiết kế thời 
trang hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ may. 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ 
may. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Công nghệ sợi 
Công nghệ 
thoi 

Công nghệ 
kim 

Công nghệ may 
Công nghệ sản 
xuất tất và hàng 
dệt kim 

Công nghệ giặt là 
Máy móc thiết bị 
dệt may 


dệt 


dệt 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các doanh 
nghiệp sản xuất 
sợi, sản phẩm dệt 
và may mặc 

Các doanh 
nghiệp cung cấp 
nguyên phụ liệu, 
hóa chất và máy 
móc thiết bị cho 
ngành dệt may 
Các phòng thí 
nghiệm, đơn vị 
chứng nhận sản 
phẩm dệt may 


93 


IS Sách tra cứu nghề 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TCN An Dương 

CĐN Bắc Nam 

CĐN Long Biên 

CĐ CN Dệt may thời trang Hà Nội 
CĐN Vinatex Nam Định 

CĐ Nghệ thuật Hà Nội 


` Ð 2 XS. 


TCN Cam Ranh 

TCN Sơn Tây 

CĐ Công thương TP Hồ Chí Mình 
CÐ Kinh tế -Kĩ thuật Vinatex 
TpHCM 

CĐ Kĩ nghệ II 


TCN Miền núi Thanh Hóa 
CĐN Bình Thuận 


Sách tra cứu nghề E==————-- 


79. Tên nghề: Kĩ thuật viên da giày (2141, 3149) - Leather and Footwear Technologists 
(Trình độ kĩ sư thuộc về nghề 2141-Kĩ sư về công nghiệp chế biến, chế tạo; trình độ nhân viên kĩ thuật thuộc về 
3139-Kĩ thuật viên kiểm soát qui trình) 


Kĩ thuật viên da giày phụ trách công 
nghệ kĩ thuật trong quá trình sản 
xuất các sản phẩm da giày, từ thuộc 
da và da lông thú, đến sản xuất 
thành phẩm cuối cùng như giày da, 
giày thể thao, túi xách và phụ kiện 
bằng nguyên liệu da thật và giả da. 
Họ cũng có thể chuyên về hóa chất 
(dầu, thuốc nhuộm, phụ gia...) hay 
máy móc thiết bị sản xuất nguyên 
liệu và thành phẩm da giày. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Kĩ thuật viên thuộc da: 

1. Kiểm tra và phân loại nguyên 
liệu da theo chủng loại, màu 
sắc, kết cấu, kích thước, mức 
độ khiếm khuyết trước khi đưa 
vào thuộc; 

Triển khai thuộc và chế biến da 
bằng cách hồi ẩm, làm sạch, 
làm mềm, tẩy lông, thuộc và xử 
lí với muối, hóa chất và các 
chiết xuất từ thiên nhiên; 
Nhuộm, làm khô và hoàn thiện 
bề mặt để che khuyết điểm và 
phủ chống ẩm; 

Kiểm soát chất lượng sản phẩm; 
Giám sát việc xử lí phụ phẩm và 
rác thải; 

Nghiên cứu, thử nghiệm, cải 
tiến, áp dụng các hóa chất, máy 
móc và qui trình công nghệ 
trong sản xuất da. 

Kĩ thuật viên công nghệ giày da: 

1. Đọc, hiểu kĩ tài liệu kĩ thuật, 
nghiên cứu mẫu giày, túi xách, 
phụ kiện và yêu cầu của khách 
hàng; 

2. Tham gia thiết kế và sản xuất 
mẫu sản phẩm; 

So sánh thông số, qui cách giữa 
tài liệu kĩ thuật và mẫu để thiết 
kế ra một bộ rập chính xác 
ngay từ đầu; 

Kiểm tra, thiết kế rập và nhảy 
size theo đúng yêu cầu; 


15 Chưa có riêng mã nghề cấp 4 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng lực 
thể chất 
- cơ khí 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
thuộc da hoặc 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật thuộc da. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, 
sau ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Thuộc da hoặc 
CĐ chuyên 
ngành Công 
nghệ da giầy 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ da 
giầy 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế và sản 
xuất giày dép da 
Thiết kế và sản 
xuất đồ vật bằng 
da 

Thiết kế và sản 
xuất đồ may mặc 
và phụ kiện bằng 
da 

Thiết kế và sản 
xuất va li, túi xách 
bằng da 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các cơ sở, doanh 
nghiệp chế biến 
và thuộc da 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất 
giày dép và sản 
phẩm da 

Các doanh 
nghiệp cung cấp 
nguyên phụ liệu, 
hóa chất và máy 
móc thiết bị cho 
ngành da giày 
Các phòng thí 
nghiệm, đơn vị 
chứng nhận sản 
phẩm da giày 


95 @&@& 


J&SSSSS2S.. Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | _ Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Phụ trách kĩ thuật tại xưởng; 
Điều hành sản xuất, đảm bảo 
tiến độ và kĩ thuật; 

Đánh giá kĩ năng công đoạn; 
Giám sát sản xuất để đề ra 
các giải pháp nhằm giải quyết 
những vấn đề chất lượng và 
hiệu quả sản xuất trên 
chuyền; 

Kiểm soát chất lượng sản 
phẩm từ khâu cắt đến khâu 
hoàn thiện sản phẩm. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ ĐH Bách khoa Hà Nội »._ ĐH Công nghiệp thực phẩm TpHCM 
- - ĐH Sao Đỏ - Hải Dương - _ CÐ Công nghệ và quản trị SONADEZI - 
Đồng Nai 


» _ CÐ Công thương TpHCM 


»3»»%s 


Sách tra cứu nghề E====== 


80. Tên nghề: Thợ thẩm mĩ (Làm đẹp) (5141, 5142) - Cosmetologists (Beauticians) 
(5141- Thợ làm đầu, 5142- Nhân viên làm đẹp và những nhân viên có liên quan) 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Chăm sóc da 
Massage mặt và 
toàn thân 

Chăm sóc và trang 
điểm tóc 

Làm móng 

Các liệu pháp đặc 


Thợ thẩm mĩ, còn gọi là thợ làm 

đẹp, cắt và tạo dáng tóc, râu, | lựchình | lực thể 

chăm sóc sắc đẹp, sử dụng mĩ | học - chất- cơ 
phẩm và trang điểm, và thực hiện | màu sắc | khí 

các dịch vụ và liệu pháp chăm sóc | - thiết kế sóc sắc đẹp; Kĩ 
khác cho khách hàng để cải thiện thuật vật lí trị 
ngoại hình của họ. liệu, Dịch vụ 


Theo học TC 
chuyên ngành 
kĩ thuật chăm 
sóc tóc; Chăm 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Cắt, gội, nhuộm, uốn, duỗi và 
tạo kiểu tóc; 

Chăm sóc và điều trị tóc và da 
đầu; 


thẩm mĩ; Tạo 
mẫu và chăm 
sóc sắc đẹp. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ 


biệt trong chăm 
sóc sắc đẹp (vật lí 
trị liệu, cổ truyền, 
Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung 
Quốc...) 


Trang điểm 

Trang điểm và 
hóa trang cho các 
đối tượng/ dịp đặc 
Lựa chọn 2: thù (đám cưới, 
Theo học CĐ chụp ảnh, đám 


Làm tóc giả theo yêu cầu của 
khách hàng; 

Làm sạch và chăm sóc da 
bằng cách sử dụng các loại 
kem, sữa và các sản phẩm 
liên quan đến khuôn mặt và 1. 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


các bộ phận của cơ thể; 
Massage mặt và cơ thể; 

Hỗ trợ bác sĩ để làm sạch, 
chuẩn bị, làm dịu da và cơ thể 
trong các trị liệu thẩm mĩ 
chuyên sâu như laser, lăn 
kim, trị liệu ánh sáng...; 

Trang điểm cho các khách hàng; 
Trang điểm và hóa trang cho 
các diễn viên, nghệ sĩ biểu 
diễn, người tham gia chương 
trình truyền hình; 

Làm sạch, định hình, chăm 
sóc, đánh bóng và trang điểm 
móng tay, móng chân; điều 
trị các bệnh đơn giản của bàn 
chân con người như nứt nẻ, 
bị chai hay biến dạng ngón 
chân, móng tay; 

. Theo dõi sức khỏe và hỗ trợ 
khách hàng tắm hơi, jacuzzi; 
.Tấy lông cho khách hàng 
bằng sáp, đường và các kĩ 
thuật tẩy lông phù hợp; 

. Tư vấn khách hàng về chế độ 
chăm sóc, dinh dưỡng và thể 


dục để hỗ trợ giảm và giữ cân. 


chuyên ngành 
Chăm sóc sắc 
đẹp; Kĩ thuật vật 
lí trị liệu. 


M 


tiệc, điện ảnh, sân 
khấu, truyền hình...) 


í dụ về nơi làm 


việc: 


Hành nghề tự do 
hoặc tự mở cơ sở 
làm đẹp da, tóc, 
móng, trang điểm 
Mở kênh dạy 
chăm sóc sắc đẹp 
và trang điểm 
riêng trên mạng 
Các thẩm mĩ viện, 
bộ phận thẩm mĩ 
trong khách sạn và 
khu nghỉ dưỡng 
Các hãng mĩ phẩm 
Ngành công 
nghiệp giải trí 
(truyền hình, 
phim, sân khấu) 
Các trung tâm 
chăm sóc sức 
khỏe và vật lí trị 
liệu 


9» @&@& 


RS==== Sách tra cứu nghề 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ Các trung tâm thẩm mĩ, trungtâm +  TCN nhân đạo TpHCM °  CĐY Hà Nội 
GDNN trong cả nước có đào tạo ° TC Kĩ thuật nghiệp vụ Nam Sài * TC Y Hà nội 
các nghề trên Gòn 


ˆ»›3»?s 


Sách tra cứu nghề AE 


81. Tên nghề: Kiến trúc sư xây dựng (2161) - Architects (Building) 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế kiến trúc 
Thiết kế nội ngoại 
thất công trình 
xây dựng 

Thiết kế qui 
hoạch đô thị 
Thiết kế 
quan 


Theo học TC ngành 
Thiết kế kiến trúc 

2. Có thể học tiếp lên 
CĐ, ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành 
công nghệ kĩ thuật 
kiến trúc. 


Kiến trúc sư xây dựng thiết kế 
nhà ở, nhà thương mại, các 
công trình xây dựng dân dụng 
và công nghiệp; lập kế hoạch 
và giám sát thi công, bảo trì, 
mở rộng và cải tạo về mặt thẩm 
mĩ và công năng của các công 
trình đó. Họ cũng có thể tham 
gia qui hoạch đô thị, cảnh quan Tốt 

và các hệ thống giao thông. nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Năng 1. 
lực phân 
tích - 
logic 


cảnh 
Lựa chọn 1: Như tốt 


nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

°_ Hành nghề tự do 
hoặc tự mở 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. Khảo sát mặt bằng, thảo Lựa chọn 2: 


luận với khách hàng, lãnh 
đạo và những người liên 
quan để xác định loại công 
trình, phong cách, kích 
thước, nhu cầu sử dụng và 
các khía cạnh của công trình 
hiện tại hoặc tương lai; 
Chuẩn bị và trình bày các 
phương án đề xuất thiết kế, 
vật liệu và thời gian thi công; 
thảo luận và tư vấn khách 
hàng chọn phương án; 

Thiết kế công trình, chuẩn bị 
bản phác thảo, bản vẽ chỉ 
tiết, sơ đồ mặt bằng, cân 
nhắc các yếu tố kết cấu, công 
năng, thẩm mĩ, nội ngoại 
thất và trang thiết bị để hoàn 
thiện thiết kế cuối cùng; 
Chuẩn bị các thông số, kế 
hoạch xây dựng và văn bản 
hợp đồng để huy động thợ 
hoặc mời thầu giúp khách 
hàng; 

Xử lí các giấy tờ thủ tục cần 
thiết để đảm bảo dự án khả 
thi về mặt phong cách, cấu 
trúc, chỉ phí, thời gian, 
pháp lí; 

Giám sát thi công phù hợp 
với bản vẽ, thông số kĩ 
thuật và chất lượng, các 
tiêu chuẩn, hướng dẫn và 
qui định; 


đương 


1. 


Theo học CÐ ngành 
thiết kế kiến trúc 
Có thể học tiếp lên 
ĐH, sau ĐH thiết 
kế, kiến trúc 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
ngành thiết kế kiến 
trúc 

Có thể học tiếp lên 
sau ĐH 


studio, công ty 
riêng 

Các doanh 
nghiệp thiết kế 
kiến trúc, thiết kế 
nội thất 

Các doanh 
nghiệp tư vấn 
thiết kế, giám sát, 
thi công xây dựng 
Cơ quan nhà 
nước về quản lí 
đô thị, qui hoạch 
đô thị 

Các viện nghiên 
cứu kiến trúc, 
thiết kế, qui 
hoạch kiến trúc 
và qui hoạch đô 
thị 

Các trường dạy về 
thiết kế kiến trúc 
xây dựng, qui 
hoạch đô thị 


9s» @&@& 


_—_—___-]1 Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | _ Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


7... Phối hợp với kĩ sư xây dựng, 
nhà thầu, đội trưởng, thợ 
chính và thợ phụ để phát 
hiện và giải quyết các vấn đề 
phát sinh; 

Điều phối công việc giữa 
nhiều nhà thầu khác nhau; 
Qui hoạch phát triển các khu 
đô thị như bố trí mặt bằng, 
đường giao thông, công viên 
và các tiện ích chung; 

. Cải tiến và phát triển các 
phương pháp thiết kế kiến 
trúc. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

° _ TC Xây dựng Hà Nội ° - ĐH Kiến trúc TP. Hồ ChíMinh : ĐH Xây dựng Miền Trung 

° _ CÐ Xây dựng số 1 - _ ĐH Thủ Dầu Một »_ ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách Khoa 
- _ ĐH Kiến trúc Hà Nội 


»®3 0o 


Sách tra cứu nghề In 


82. Tên nghề: Kiến trúc sư cảnh quan/ nhà thiết kế cảnh quan (2162) - Landscape 
Designers / Architects 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kiến trúc sư cảnh quan, còn gọi là | Năng Theo học TC | Thiết kế cảnh quan, 


nhà thiết kế cảnh quan, qui 
hoạch, thiết kế, tổ chức thi công, 
quản lí, bảo dưỡng và phục hồi 
cảnh quan, đường nội bộ và 
không gian ngoài trời của các 
công trình nhà ở, văn phòng, nhà 
thương mại và công nghiệp, vườn 
hoa, công viên, khu du lịch, nghỉ 
dưỡng và giải trí. Họ đảm bảo 
rằng khu đất có công trình trông 
đẹp mắt và thân thiện với môi 
trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Khảo sát tổng thể, tìm hiểu 
nhu cầu của khách hàng và 
đưa ra đề xuất về phong cách 
và các khía cạnh khác của 
thiết kế tổng quan; 

Làm việc với các kiến trúc sư, 
kĩ sư xây dựng, người làm 
vườn, chuyên gia quản lí nước 
và môi trường để thu thập 
thông tin về công trình, môi 
trường, đất, nước, đường di 
chuyển của mặt trời và bóng 
râm; 

Quyết định cần trồng hoặc 
giữ loại thực vật nào; 

Chuẩn bị bản vẽ tổng quan và 
chỉ tiết để bố trí địa điểm xây 
dựng, vườn hoa, mặt nước, 
đường đi bộ và chạy xe; 
Chuẩn bị thông số kĩ thuật, 
dự toán và danh sách các tài 
liệu yêu cầu; 

Giám sát thi công cảnh quan; 
Quản lí thường xuyên cảnh 
quan khu vực. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° TC xây dựng Hà Nội 


»- TC Kinh tế - Kĩ thuật Quang Trung 


° _ CÐ Xây dựng số 1 

°  CÐ Bách Nghệ 

- _ ĐH Kiến trúc Hà Nội 
° - ĐH Xây dựng 

° - ĐH Lâm nghiệp 


lực hình 
học - 

màu sắc 
- thiết kế 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


ĐH Kiến trúc TpHCM 


chuyên ngành 
Thiết kế kiến 
trúc, Thiết kế 
cảnh quan, hoa 
viên. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Kiến trúc hoặc 
Kiến trúc cảnh 
quan 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


vườn hoa, công viên 
Kiến trúc cảnh quan 
Thiết kế khu du lịch, 
nghỉ dưỡng, khu 
vực nghỉ ngơi giải trí 


Ví dụ về nơi làm việc: 
° Hành nghề tự do 


hoặc tự mở studio, 
công ty riêng 

Các doanh nghiệp 
thiết kế kiến trúc, tư 
vấn thiết kế, giám sát, 
thi công xây dựng 
Các doanh nghiệp 
thiết kế cảnh quan 
Các công ty công 
viên cây xanh, các 
khu danh thắng, di 
tích, khu du lịch, 
khu đô thị 

Các doanh nghiệp, 
đơn vị tư vấn qui 
hoạch, thiết kế, thi 
công xây dựng và 
phát triển đô thị, thi 
công xây dựng 
cảnh quan 

Các cơ quan quản lí 
nhà nước về qui 
hoạch, xây dựng và 
quản lí đô thị, về 
cảnh quan và môi 
trường 

Các cơ quan nghiên 
cứu, đào tạo và 
chuyển giao công 
nghệ về kiến trúc 
cảnh quan trong và 
ngoài nước 


- ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 


Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp tại 


Đồng Nai 


101 @£@g 


_————_--] Sách tra cứu nghề 


83. Tên nghề: Nhà thiết kế sản phẩm/ Mỹ thuật công nghiệp (2163) - Product/ Industrial 


Designers 


Mô tả nghề 


Nhà thiết kế sản phẩm, còn gọi là 
nhà thiết kế Mỹ thuật công 
nghiệp, thiết kế hình thức của các 
sản phẩm, chuẩn bị bản vẽ và các 
thông số của sản phẩm để đưa 
vào sản xuất. Trong khi các kĩ sư 
công nghiệp thiết kế kết cấu, 
chức năng hoạt động của máy 
móc, sản phẩm thì nhà thiết kế 
Mỹ thuật công nghiệp thiết kế 
kiểu dáng hình thức của máy 
móc, sản phẩm sao cho không chỉ 
đẹp mà còn hiệu quả và kinh tế. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thảo luận với khách hàng và 
những người liên quan để xác 
định yêu cầu và mục đích của 
sản phẩm; 

Hình thành ý tưởng thiết kế 
sản phẩm; 

Cân đối yếu tố thẩm mĩ với 
các yêu cầu kĩ thuật, tính 
năng, sinh thái và sản xuất; 
Chuẩn bị bản phác thảo, sơ 
đồ, minh họa, kế hoạch, mẫu 
và mô hình để thể hiện ý 
tưởng thiết kế; 

Thảo luận và thống nhất 
phương án thiết kế với khách 
hàng, lãnh đạo, nhân viên 
bán hàng và nhân viên sản 
xuất; 

Xác định, lựa chọn và đề xuất 
chất liệu đảm bảo tính năng 
và thẩm mĩ, phương pháp 
sản xuất và hoàn thiện để 
đưa sản phẩm vào sản xuất; 
Thiết kế chỉ tiết và viết hướng 
dẫn cho thiết kế được chọn 
để sản xuất; 

Làm mô hình và sản phẩm 
mẫu; 

Giám sát quá trình chuẩn bị 
vật liệu công cụ và sản xuất 
sản phẩm. 


»®%310 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Nẵng 
lực phân 
tích - 
logic 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thiết kế công 
nghiệp, Thiết kế 
nội thất, Thiết kế 
thời trang, Thiết 
kế đồ họa hoặc 
TC chuyên ngành 
Trang trí nội thất, 
Thiết kế trang trí 
sản phẩm, bao bì, 
Thiết kế tạo 
dáng, Tạo mẫu 
sản phẩm vật liệu 
xây dựng, Gia 
công và thiết kế 
sản phẩm mộc. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH ngành Thiết 
kế công nghiệp, 
Thiết kế nội thất, 
Thiết kế thời 
trang, Thiết kế đồ 
họa hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Trang trí nội thất, 
Thiết kế trang trí 
sản phẩm, bao bì, 
Thiết kế tạo 
dáng, tạo mẫu 
sản phẩm vật liệu 
xây dựng 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Thiết kế công 
nghiệp, Thiết kế 
nội thất, thiết kế 
thời trang, Thiết 
kế đồ họa hoặc 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế trên máy 
tính 

Thiết kế máy móc 
thiết bị công 
nghiệp 

Thiết kế chuyên 
ngành cụ thể (như 
ô tô, nội thất, sản 
phẩm dệt may, 
thiết bị gia dụng) 
Thiết kế bao bì 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Hầu như tất cả các 
doanh nghiệp sản 
xuất, chế tạo máy 
móc, sản phẩm 
đều cần nhà thiết 
kế Mỹ thuật công 
nghiệp 

Các công ty thời 
trang 

Các doanh nghiệp 
sản xuất hàng 
tiêu dùng 

Các đơn vị tổ chức 
trình diễn thời 
trang, sản phẩm 


Sách tra cứu nghề Km 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


CĐ chuyên 
ngành Trang trí 
nội thất, Thiết kế 
trang trí sản 
phẩm, bao bì, 
Thiết kế tạo 
dáng, tạo mẫu 
sản phẩm vật liệu 
xây dựng, Gia 
công và thiết kế 
sản phẩm mộc. 
Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành 
Thiết kế công 
nghiệp, Thiết kế 
nội thất, thiết kế 
thời trang, thiết 
kế đồ họa. 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH liên 
thông chuyên 
ngành Thiết kế 
công nghiệp, 
Thiết kế nội thất, 
Thiết kế thời 
trang, Thiết kế đồ 
họa. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» _ CĐN Công nghiệp Hà Nội »  CĐN Công nghệ cao Hà Nội ° - ĐH Mỹ thuật Công nghiệp 
° - CĐN Trần Hưng Đạo - - ĐH Mỹ thuật Việt Nam ° - ĐH Kiến trúc 
» - CĐN Bách Khoa - - ĐH Mở Hà Nội 


103 @@&@ 


RE Sách tra cứu nghề 


84. Tên nghề: Nhà thiết kế thời trang (2163) - Fashion Designers 


Mô tả nghề 


Nhà thiết kế thời trang thiết kế áo 
quần, giày dép, phụ kiện và tạo ra 
những bộ sưu tập và dòng sản 
phẩm thời trang. Họ vẽ phác 
thảo, lựa chọn chất liệu, hoa văn, 
và chỉ dẫn cách sản xuất sản 
phẩm vừa thiết kế. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


HỆ 


Thiết kế hàng may mặc theo 
xu hướng thời trang; 

Phát triển dòng sản phẩm 
thời trang với màu sắc và chất 
liệu đặc trưng; 

Dự các buổi trình diễn thời 
trang và xem đánh giá của 
các tạp chí nhằm thu thập 
thông tin về các xu hướng 
thời trang và sở thích của 
người tiêu dùng; 

Thiết kế trang phục và phụ 
kiện cho các cá nhân, các nhà 
bán lẻ hoặc sân khấu, truyền 
hình, nhà sản xuất phim; 

Vẽ mẫu cho các thiết kế và cắt 
theo mẫu; 

Thử sản phẩm trên người 
mẫu và ma-nơ-canh, sau đó 
chỉnh sửa thiết kế để đạt 
được hiệu quả mong muốn; 
Điều chỉnh ý tưởng thiết kế 
cho phù hợp với thị trường 
đại chúng; 

Thảo luận ý tưởng thiết kế với 
nhân viên và người quản trị 
bán hàng hoặc khách hàng; 
Định giá sản phẩm thiết kế. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TCN An Dương 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


TCN Kinh tế - Kĩ thuật Công đoàn Ninh Bình 


CĐN Long Biên 


ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội 


ĐH Mỹ thuật Công nghiệp 


»3® 39 104 


Con đường 


học tập 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 


khí 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thiết kế thời 
trang. 

Có thể học 
tiếp lên CĐ, 
ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 


hoặc 


tương 


đương. 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Thiết kế thời 
trang. 

Có thể học 
tiếp lên CĐ, 
ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 


HIỆ 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Thiết kế thời 
trang. 

Có thể học 
tiếp lên CĐ, 
ĐH, sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế chuyên sâu 
theo nhóm sản phẩm 
cụ thể (như thời trang 
nữ/ nam/ trẻ em, đồ 
công sở, dạ hội, áo 
dài trang phục 
truyền thống, đồ thể 
thao, phụ kiện...) 
Thiết kế giày dép 
Thiết kế trang sức và 
kim hoàn 

Thiết kế trang phục 
da và đồ da 

Tiếp thị và bán hàng 
thời trang 

Truyền thông về thời 
trang 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Hành nghề tự do 
hoặc mở studio, cửa 
hàng riêng 

Các doanh nghiệp 
thiết kế, sản xuất hàng 
dệt may, thời trang 
Các doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu, phân 
phối hàng dệt may, 
thời trang 

Các đơn vị tổ chức 
trình diễn thời trang 
và xuất bản tạp chí 
thời trang 

Các nhà sản xuất 
phim và chương trình 
truyền hình 

Các nhà hát, đoàn 
nghệ thuật biểu diễn 
Các cơ quan quản lí nhà 
nước ngành dệt may 
Các viện, trung tâm 
nghiên cứu phát triển 
dệt may 


ĐH Công nghệ TpHCM 
ĐH Hoa Sen 
ĐH Văn Lang 


„ __ CĐN Dung Quất 


'TCN Cam Ranh 

ĐH Mỹ thuật TpHCM 

TCN Miền núi Thanh Hóa 

ĐH VH, TT và Du lịch Thanh Hóa 


Sách tra cứu nghề m†-- 
85. Tên nghề: Nhà trắc địa bản đồ (2165) - Cartographers and Surveyors 


Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nhà trắc địa bản đồ sử dụng các 
phương pháp và kĩ thuật khảo sát 
để xác định vị trí chính xác của các 
phân vùng tự nhiên, phân vùng xây 
dựng, ranh giới đất, nước, trong 
lòng đất, xây dựng và chỉnh sửa 
bản đồ kĩ thuật số, đồ họa và ảnh. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Khảo sát, đo đạc và mô tả bề 
mặt đất cho các mục đích khác 
nhau, như vẽ bản đồ và xác 
định ranh giới các khu đất; 

Khảo sát thăm dò mỏ, phân 


màu sắc 
- thiết kế 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Theo học TC 
chuyên ngành 
đo đạc bản đồ, 
khảo sát địa 
chất hoặc TC 
chuyên ngành 
trắc địa - địa 
hình - địa chính, 
địa chất thăm 
dò khoáng sản, 
khoan thăm dò 
địa chất. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Trắc địa bản đồ 
Trắc địa công 
trình 

Trắc địa mỏ 
Trắc địa biển 
Viễn thám 

Trắc địa ảnh 
Hệ thống thông 
tin địa lí 

Khảo sát và vẽ 
bản đồ 

Kĩ thuật công 
nghệ trắc địa 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
„ Cơ quan khí 


tách các tầng trong lòng đất, 
đánh dấu vị trí chính xác của các 
phân tầng khác nhau và thiết 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 


lập biểu đồ, bản đồ để kiểm 
soát hướng và qui mô mỏ; 
Khảo sát đáy biển, đáy sông hồ, 
phân tách các tầng dưới nước, 
đánh dấu vị trí chính xác của các 
phân tầng khác nhau và thiết 
lập biểu đồ, bản đồ để xác định 
các luồng lạch và luồng thông 
thuyền; 

Tiến hành chụp ảnh trên 
không, viễn thám và khảo sát 
dữ liệu để xây dựng và sửa đổi 
bản đồ địa hình, các biểu đồ, 
bản đồ tiện ích và bản đồ 
chuyên biệt khác; 

Nghiên cứu và tư vấn về kĩ 
thuật, thẩm mĩ và kinh tế trong 
việc sản xuất bản đồ. 


hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


dạ 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
đo đạc bản đồ, 
khảo sát địa 
chất hoặc CĐ 
chuyên ngành 
công nghệ kĩ 
thuật trắc địa. 


2. Có thể học tiếp 


lên ĐH 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
kĩ thuật trắc địa 
bản đồ. 


tượng thủy văn 
Cơ quan trắc địa, 
bản đồ 

Các doanh 
nghiệp, đơn vị 
thăm dò khảo 
sát dầu khí, khảo 
sát biển và công 
trình biển 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - TC kinh tế kĩthuật Tài nguyên - Môitrường ° TC Kinh tế - Kĩ thuật Miền» CĐ tài nguyên và môi trường Miền 


°Ò CĐ Phúc Yên Nam Trung. 
° __ CÐ công nghệ Bắc Hà „ __ CÐ công thương miền Trung. ° CĐ Xây dựng công trình đô thị (Cơ sở 
° - ĐH Mỏ địa chất ° - ĐH Tài nguyên và môi trường  2- Huế) 


» _. ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội TpHCM 


- __ ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 


105 @@&@ 


_=———_-_-] Sách tra cứu nghề 


86. Tên nghề: Nhà thiết kế đồ họa và truyền thông đa phương tiện (2166) - Graphic 
and Multi Media Designers 


Mô tả nghề 


Nhà thiết kế đồ họa và truyền 
thông đa phương tiện thiết kế nội 
dung hình ảnh và âm thanh để 
truyền thông dưới dạng in ấn, 
phim, điện tử, kĩ thuật số và các 
phương tiện nghe nhìn khác. Họ 
tạo ra đồ họa, hiệu ứng đặc biệt, 
hình ảnh động và các hình ảnh khác 
để sử dụng trong trò chơi điện tử, 
phim ảnh, video, bản in và quảng 
cáo. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


IỆ 


Thảo luận với khách hàng và 
những người liên quan để xác 
định và phân tích yêu câu và 
mục tiêu truyền thông; 

Hình thành ý tưởng thiết kế cho 
đối tượng cần truyền thông; 
Chuẩn bị bản phác thảo, sơ đồ, 
minh họa và bản trình bày ý 
tưởng; 

Thảo luận và thống nhất 
phương án thiết kế với khách 
hàng, lãnh đạo, nhân viên bán 
hàng và nhân viên sản xuất; 
Thiết kế các đồ họa tĩnh và 
động để đáp ứng các yêu cầu về 
chức năng, thẩm mĩ và sáng tạo 
của khách hàng; 

Tạo ra hình ảnh 2D và 3D để 
minh hoạt vật thể chuyển động 
hoặc quá trình diễn ra bằng các 
phần mềm máy tính; 

Xác định, lựa chọn và đề xuất 
chất liệu đảm bảo tính năng và 
thẩm mĩ, phương tiện phát 
hành, chuyển giao và trình 
diễn; 

Thiết kế chỉ tiết và viết hướng 
dẫn cho sản xuất; 

Triển khai sản xuất hoặc giám 
sát sản xuất. 


»®»39 0® 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành: 
Công nghệ 
truyền thông, 
Truyền thông 
đa phương tiện, 
Truyền thông và 
mạng máy tính, 
Thiết kế đồ họa. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH chuyên 
ngành: Công 
nghệ truyền 
thông, Truyền 
thông đa 
phương tiện, 
Truyền thông và 
mạng máy tính, 
Thiết kế đồ họa. 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 
Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ Kĩ 
thuật điện tử, 
truyền thông, 
Truyền thông và 
mạng máy tính, 
Kĩ thuật điện tử 
truyền thông, 
Truyền thông 
đa phương tiện, 
Thiết kế đồ họa. 
2. Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành: 
Công nghệ 
truyền thông, 
Truyền thông 
đa phương tiện, 
Truyền thông và 
mạng máy tính, 
Thiết kế đồ họa. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế in ấn 
Thiết kế trang 
web 

Thiết kế quảng 
cáo 

Đồ họa video 
Hoạt họa 

Hiệu ứng đặc 
biệt 

Truyền thông kĩ 
thuật số 

Xuất bản điện tử 
(sách, báo, 
video, nhạc) 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Hành nghề tự do 
hoặc tự mở 
studio, công tỉ 
Các doanh 
nghiệp xuất bản, 
in, thiết kế ấn 
phẩm, quảng 
cáo 

Các doanh 
nghiệp truyền 
thông, tổ chức 
sự kiện 

Các doanh 
nghiệp sản xuất 
video, phim 

Các đài truyền 
hình 

Nhà hát và các 
buổi hòa nhạc 
trực tiếp 


Sách tra cứu nghề KE 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH 
các ngành: 
Công nghệ kĩ 
thuật điện tử- 
truyền - thông, 
Truyền thông và 
mạng máy tính, 
Kĩ thuật điện tử 
truyền thông, 
Truyền thông 
đa phương tiện, 
Thiết kế đồ họa. 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - ĐH Thăng long ° _ CÐ Công nghệ Đồng Nai ° - ĐH Phú Xuân 
° _ ĐH Mỹ thuật công nghiệp ° _ ĐH Công nghệ TpHCM 
° ĐH Thái Nguyên - ĐH Công nghệ ĐH Nguyễn Tất Thành 

thông tin và truyền thông 


-__ HV Bưu chính viễn thông 


107 @£@g 


E==-ˆ Sách tra cứu nghề 


87. Tên nghề: Kĩ thuật viên vẽ kĩ thuật (3118) - Draughts persons 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | _ Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viên vẽ kĩ thuật làm các ă ố . Theo học TC 
bản vẽ kĩ thuật, bản đồ và bản lực phân chuyên ngành dựng và kiến trúc 
minh họa dựa trên các phác thảo, : tích - thiết kế đồ họa. Vẽ kĩ thuật máy 
kích thước và các số liệu khác; sao | màu sắc | logic Có thể học tiếp móc 

chép bản vẽ và hình lên bản kẽm | - thiết kế lên CĐ, ĐH, sau Vẽ bản đồ 

để in ấn. ĐH Thiết kế và lập 
bản vẽ phác thảo 
kĩ thuật số 


Vẽ kí thuật xây 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Lựa chọn 1: Như tốt 
1. Làm và sửa bản vẽ dựa trên nghiệp THCS hoặc 
các phác thảo và thông số kĩ tương đương. Ví dụ về nơi làm 
thuật do kĩ sư, nhà thiết kế : việc: 
cung cấp để sản xuất, lắp ráp Lựa chọn 2: ° Các công ty xây 
và lắp đặt máy móc thiết bị 1. Theo học CĐ dựng, kiến trúc, 


hoặc để xây dựng, cải tạo, 
bảo dưỡng và sửa chữa các 
công trình xây dựng, các dự 
án kĩ thuật kiến trúc và kĩ 
thuật dân dụng khác; 

Sử dụng phần mềm máy tính 
và công cụ vẽ kĩ thuật để vẽ, 
sửa và tạo ra bản cứng và file 
mềm của bản vẽ; 

Sử dụng bảng số hóa và các 
thiết bị khác để chuyển bản 
cứng của bản vẽ, bản đồ và 
các tài liệu tương tự thành file 
mềm; 

Sử dụng các dụng cụ đo ba 
chiều để lấy số liệu đo vẽ địa 
hình bằng phương pháp 
tương tự hoặc phương pháp 
số hóa, sử dụng những số 
liệu đó để chuẩn bị và xem xét 
lại phép đo vẽ địa hình, thủy 
văn học, thực tiễn và các bản 
đồ khác; 

Vẽ và sửa hình minh họa cho 
tài liệu tham khảo, sách 
hướng dẫn sử dụng và hướng 
dẫn kĩ thuật liên quan tới lắp 
đặt, vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy móc thiết bị và 
hàng hóa khác; 

Sao chép bản vẽ trên bản 
kẽm hoặc bản đá để in; 

Vẽ sơ đồ mạch điện, cầu chì 
và bản vẽ mặt bằng để sản 
xuất, lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị và hệ thống điện trong nhà 
máy, nhà văn phòng và nhà ở; 


»® 3 i0 


chuyên ngành đồ 
họa. 


. Có thể học tiếp 


lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 


Ï; 


Theo học ĐH 
chuyên ngành đồ 
họa. 


. Có thể học tiếp 


lên sau ĐH 


khảo sát, bản đồ, 
chế tạo máy móc 
Các viện nghiên 
cứu, tư vấn thiết 
kế trong các lĩnh 
vực trên 


Sách tra cứu nghề S= 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


8. Vẽ sơ đồ làm việc chỉ tiết của 
máy móc và thiết bị cơ khí, 
bao gồm kích thước, phương 


pháp gắn cố định và các 
thông số kĩ thuật khác; 

Sắp xếp để in ra các bản vẽ 
hoàn chỉnh để sử dụng cho 
lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng 
về sau. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


»° _ CĐN Giao thông vận tải TW 1 ° _ CĐN Dung Quất 
- _ ĐH Kiến trúc Hà Nội. - - CĐN Đắc Lắk 
- _ ĐH Mỹ thuật Công nghiệp - _ ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. 


109 @@&@ 


RR--- Sách tra cứu nghề 


88. Tên nghề: Nhà nhiếp ảnh (3431) - Photographers 


Mô tả nghề 


Nhà nhiếp ảnh sử dụng khả 
năng tư duy, sáng tạo của bản 
thân và các kĩ thuật của máy 
ảnh để chụp ảnh. Họ có thể 
chụp hình ảnh tĩnh và động, sử 
dụng máy ảnh, máy quay video 
và các thiết bị khác để ghi lại và 
chỉnh sửa cả hình ảnh và âm 
thanh. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Chụp ảnh phục vụ mục 
đích quảng cáo, nghệ 
thuật, thương mại, công 
nghiệp, khoa học; 

Chụp ảnh minh họa cho tin 
tức và bài viết trên báo, tạp 
chí và các ấn phẩm khác; 
Chụp ảnh một hay một 
nhóm người; 

Bố trí và thực hiện ảnh 
động, video, chụp ảnh qua 
kính hiển vi và thiết bị 
chuyên dụng, kể cả chụp 
ảnh trên không. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội 


»» 3t 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Con đường 


Theo 
chuyên 
Nhiếp ảnh. 

Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


học TC 
ngành 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Trúng tuyền và 
theo học CÐ hoặc 
CĐ chuyên 
ngành Nhiếp 
ảnh. 
Có thể học lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

1. Trúng tuyền và 
theo học ĐH 
chuyên ngành 
Nhiếp ảnh. 


CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng 


Nai 

CÐ Văn hóa nghệ 
TpHCM 

CĐN Quốc tế Nam Việt 


thuật 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nhiếp ảnh thời trang 
Nhiếp ảnh công 
nghiệp 

Nhiếp ảnh y tế 

Nhiếp ảnh báo chí 
Nhiếp ảnh sản phẩm 
Nhiếp ảnh du: lịch, 
thiên nhiên hoang dã 


Ví dụ về nơi làm việc: 
- Hành nghề tự do 


hoặc mở studio, cửa 
hàng riêng 

Các doanh nghiệp 
quảng cáo, truyền 
thông, tổ chức sự 
kiện 

Báo và tạp chí 

Xưởng phim điện 
ảnh và truyền hình 
Các doanh nghiệp in 
ấn, xuất bản 
Các trung 
nghiên cứu 


tâm 


Sách tra cứu nghề Ke- 


89. Tên nghề: Nhà thiết kế và trang trí nội thất (3432) - Interior Designers and 
Decorators 


Năng lực| Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nhà thiết kế và trang trí nội 
thất khảo sát mặt bằng, thiết 
kế nội thất và ngoại thất, đồ 
dùng và đồ trang trí nhà ở, 
nhà thương mại, công trình 
công cộng và công nghiệp để 
làm cho công trình đẹp, tiện 
nghi và thoải mái cho cuộc 
sống và công việc. Họ cũng 
phối hợp và tham gia xây 
dựng và hoàn thiện công 
trình. Họ cũng có thể thiết kế 
các sản phẩm đồ gỗ nội thất, 
đồ gia dụng và trang trí để sản 
xuất phục vụ tiêu dùng nội địa 
và xuất khẩu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Khảo sát mặt bằng và tìm 
hiểu yêu cầu và sở thích 
của khách hàng; 

Làm bản vẽ trang trí nội 
thất và ngoại thất cho nhà 
ở, công trình xây dựng, xe 
hơi máy bay, tàu và 
những công trình khác; 
Thiết kế và vẽ cảnh trang 
trí sân khấu, điện ảnh, 
truyền hình; 

Phối hợp với nhà thầu để 
triển khai thi công và hoàn 
thiện phù hợp với bản vẽ, 
thông số kĩ thuật và chất 
lượng; 

Sáng tạo và thực hiện các 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Theo học TC 
Thiết kế nội 
thất, Trang trí 
nội thất Kĩ 
thuật điêu khắc; 
Kĩ thuật sơn mài 
và khảm: trai; 
Gia công và 
thiết kế sản 
phẩm mộc hoặc 
TCCN chuyên 
ngành Thiết kế 
công nghiệp; 
Thiết kế nội 
thất; Thiết kế đồ 
gỗ, Mộc mĩ 
nghệ. 

Có thế học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Thiết kế nội 
thất, Trang trí 
nội thất Kĩ 
thuật điêu khắc; 
Kĩ thuật sơn mài 
và khảm: trai; 
Gia công và 
thiết kế sản 
phẩm mộc hoặc 
CĐ chuyên 
ngành Thiết kế 
công nghiệp; 
Thiết kế nội 
thất/ thiết kế đồ 
gỗ, Mộc mĩ 
nghệ 


2. Có thể học tiếp 


lên ĐH 


» Thiết kế sản phẩm đồ 
gỗ nội thất, đồ gia 
dụng và phụ kiện 
Thiết kế nội ngoại thất 
gia dụng, văn phòng, 
tòa nhà thương mại, 
công trình công nghiệp 
Thiết kế sân khấu, điện 
ảnh 


Ví dụ về nơi làm việc: 

-_ Hành nghề tự do hoặc 
tự mở công tỉ 
Các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất đồ gỗ, đồ 
gia dụng và trang trí 
nội ngoại thất 
Các doanh nghiệp thiết 
kế kiến trúc, tư vấn 
thiết kế, giám sát, xây 
dựng 
Khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng, nhà khách 
Các doanh nghiệp sản 
xuất phim, chương 
trình truyền hình 
Nhà hát, đoàn kịch 
Đài truyền hình 


11 @£@g 


mm: Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- - ĐH Mỹ thuật Hà Nội 
° _ ĐH Kiến trúc Hà Nội 


»®%3%1%2 


Năng lực | Năng lực | Học vấn |_ Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH chuyên 
ngành Thiết kế nội 
thất, Điêu khắc gốm; 
Hội họa, Điêu khắc; 
Thiết kế đồ họa; 
Thiết kế đồ gỗ; Thiết 
kế công nghiệp 


- _ ĐH Hồng Bàng - TpHCM - _ ĐH Huế - ĐH Nghệ thuật 

°ồ “CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng + CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt 
Nai Tiến 

- _ ĐH Mỹ thuật TpHCM - CĐ Văn hóa, thể thao và du lịch 

- _ ĐH Kiến trúc TpHCM Nguyễn Du - Hà Tĩnh 

- CÐ Văn hóa nghệ thuật ° ĐH Văn hóa, thể thao và du lịch 
TpHCM Thanh Hóa 


90. Tên nghề: Nhà thiết kế thủ công mĩ nghệ (3432) - Crafts Designers 


Nhà thiết kế thủ công mĩ nghệ 
thiết kế các sản phẩm thủ công mĩ 
nghệ để đảm bảo hài hòa các giá 
trị thẩm mĩ, văn hóa, công năng 
và phù hợp với các đối tượng 
khách hàng. 


Thủ công mĩ nghệ là một nét văn 
hóa. Mỗi nhóm dân tộc, mỗi địa 
phương đều có các nghề thủ công 
của mình. Sản phẩm thủ công mĩ 
nghệ đã xuất hiện từ lâu đời để 
phục vụ các mục đích truyền 
thống. Ngày nay, các doanh 
nghiệp và nhà nước mong muốn 
phát triển các sản phẩm thủ công 
mĩ nghệ vừa có nét truyền thống 
vừa phù hợp với đối tượng và nhu 
cầu sử dụng rộng rãi hơn. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Xác định các sản phẩm tiêu 
dùng có thể thiết kế và sản 
xuất theo phương pháp thủ 
công mĩ nghệ; 

Thiết kế sản phẩm thủ công 
mĩ nghệ có các tính năng mà 
nhiều đối tượng khách hàng 
có thể sử dụng; 

Thiết kế lại hàng thủ công mĩ 
nghệ truyền thống để phù 
hợp hơn với các thị trường và 
khách hàng đa dạng hơn; 

Giới thiệu các giá trị truyền thống 
và tính năng hiện đại để quảng 
bá mở rộng thị trường cho các 
mặt hàng thủ công mĩ nghệ; 

Tổ chức các nghệ nhân thủ 
công mĩnghệ thành các nhóm 
sản xuất hoặc hợp tác xã, 
hướng dẫn họ qui trình sản 
xuất các sản phẩm mẫu mới. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

» _ TCN Tổng hợp Hà Nội 

» __ CĐN Kĩ thuật - Mĩ nghệ Việt Nam 
° - ĐH Kiến trúc Hà Nội 

- _ ĐH Mỹ thuật Việt Nam 

° _ ĐH Mỹ thuật công nghiệp 


Năng 

lực thể 

chất - cơ 
màu sắc | khí 
- thiết kế 


°ồ TCN Công 
(TP.HCM) 

» _ CĐN quận 2 - TpHCM 

» _ CÐ Văn hóa nghệ thuật TpHCM 

- _ ĐH Mỹ thuật TpHCM 


nghệ 


Bách khoa » 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành: 
Kĩ thuật sơn mài 
và khảm_ trai; 
điêu khắc; mộc 
mĩ nghệ, hội 
họa. 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ và ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
hoặc CĐ chuyên 
ngành như: 
Gốm; Hội họa; 
Điêu khắc; Mộc 
mĩ nghệ; thiết 
kế công nghiệp, 
thiết kế đồ họa 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH các 
ngành: Điêu khắc; 
Gốm; Hội họa; Thiết 
kế công nghiệp; 
Thiết kế đồ họa. 


Nguyễn Du 


Sách tra cứu nghề Em 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế chuyên 
sâu theo loại sản 
phẩm (như đồ dệt 
may, đồ gỗ, sơn 
mài, khảm trai, đồ 
đá, gốm sứ, thủy 
tỉnh) 

Kinh doanh tiếp 
thị sản phẩm thủ 
công mĩ nghệ 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

°_ Hành nghề tự do 
hoặc tự mở 
xưởng, cửa hàng, 
công tỉ 
Các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất 
và mua bán hàng 
thủ công mĩ nghệ 
Các tổ chức trong 
nước và quốc tế 
về bảo tồn, phát 
triển nghề truyền 
thống 
Các cửa hàng bán 
sản phẩm thủ 
công mĩ nghệ, đồ 
lưu niệm 


CĐ văn hóa, thể thao và du lịch 


- _ ĐH văn hóa, thể thao và du lịch Thanh 


Hóa 


- _ ĐH Huế - ĐH Nghệ Thuật 


113 £@£@ấ 


K-—-- Sách tra cứu nghề 


91. Tên nghề: Nghệ sĩ Mỹ thuật (2651) - Fine Artists 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
bổ sung: | tối thiểu 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Mô tả nghề Con đường 


học tập 


Năng Tốt 
lựchình | lực thể 
học - chất - cơ 
màu sắc | khí 

- thiết kế 


» Chuyên sâu theo 
loạ hình Mỹ 
thuật (như hội 
họa, điêu khắc, 
nhiếp ảnh) hoặc 
kĩ thuật (như bột 
màu, màu nước, 
sơn dầu) 


Nghệ sĩ Mỹ thuật là người tạo ra 
các tác phẩm nghệ thuật thông 
qua các phương tiện khác nhau 
như màu vẽ, điêu khắc, nhiếp 
ảnh, sắp đặt vật thể... Nghệ sĩ Mỹ 
thuật có khả năng biến ý tưởng, 
suy nghĩ, thông điệp thành hình 
dạng cụ thể cho người khác 
thưởng thức. 


Năng Lựa chọn 1: 
nghiệp |1. Theo học TC 
THCS chuyên ngành 
hoặc nhiếp ảnh hoặc 
tương chuyên ngành 
đương Hội họa, điêu 
khắc, nhiếp ảnh. 
2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 
Ví dụ về nơi làm 
việc: 
Hành nghề tự do 
Mở studio riêng 
Giảng dạy tại các 
trường Mỹ thuật, 
trung tâm văn 
hóa nghệ thuật 
Giảng dạy môn 
Mỹ thuật tại các 
trường phổ 
thông 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Sáng tác tác phẩm theo một 
loại hình Mỹ thuật cụ thể (như 
điêu khắc, hội họa, nhiếp 
ảnh), bằng các công cụ, vật 
liệu và phương tiện của loại 1. 
hình Mỹ thuật đó; 

Quan hệ với các đại lí và nhà nhiếp ảnh hoặc 
kinh doanh tác phẩm nghệ CĐ chuyên 
thuật; ngành Hội họa, 

3. Tổ chức triển lãm tác phẩm. Điêu khắc, 


Lựa chọn 2: 
Theo học CĐ 
chuyên ngành 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Mỹ thuật Việt Nam 


ĐH Mỹ thuật Công nghiệp 


»®39 1 


- _ CÐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. . 
- _ ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 


Nhiếp ảnh, Đổ 
họa, Gốm 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành: Hội 
họa, Điêu khắc, Đồ 
họa, Gốm, Lí luận 
lịch sử và phê bình 
Mỹ thuật 


Dạy và hỗ trợ trẻ 
có nhu cầu đặc 
biệt tại trường 
khuyết tật 


ĐH Huế - ĐH Nghệ thuật 


92. Tên nghề: Nhà thiết kế quảng cáo (3435) - Commercial Artists 


Nhà thiết kế quảng cáo đưa ra ý 
tưởng, vẽ và thiết kế nên các hình 
ảnh mang tính biểu tượng để 
truyền tải thông điệp trong 
quảng cáo truyền thông. Mục tiêu 
là quảng bá sản phẩm, dịch vụ và 
ý tưởng đến cho người xem. Các 
hình ảnh và cách trình bày trong 
các quảng cáo, các lô-gô, biểu 
tượng của doanh nghiệp và tổ 
chức là sản phẩm trí tuệ của nhà 
thiết kế quảng cáo. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Thảo luận với khách hàng để 
xác định và phân tích mục 
tiêu, yêu cầu, sản phẩm và ý 
tưởng quảng cáo; 

Hình thành ý tưởng thiết kế; 
Chuẩn bị các bản phác thảo, 
minh họa để thể hiện ý tưởng 
bằng cách vẽ tay hoặc sử 
dụng phần mềm trên máy 
tính; 

Trình bày và thống nhất mẫu 
phác thảo với khách hàng; 
Thiết kế chỉ tiết, chỉnh sửa và 
hoàn thiện theo yêu cầu của 
khách hàng; 

Triển khai sản xuất hoặc giám 
sát sản xuất sản phẩm quảng 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Z, 


lực hình 


học - 


màu sắc 
- thiết kế 


~ 1 ~. .x~ 


thiết yếu |bổ sung | tối thiểu 


lực ngôn 
ngữ 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thiết kế đồ họa, 
Hội họa hoặc 
điêu khắc. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Hội họa; Đồ họa, 
điêu khắc. 


. Có thể học tiếp 


lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH chuyên 
ngành Hội họa; Đồ 
họa; điêu khắc. 


Sách tra cứu nghề E==——=—- 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Quảng cáo và 
minh hoạ 

Thiết kế thương 
hiệu 

Thiết kế đồ họa 
Thiết kế đồ họa 
hoạt hình 

Thiết kế sách và 
tạp chí 

Biếm họa 

Thiết lập và thiết 
kế triển lãm 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Hành nghề tự do 
hoặc tự mở cơ sở, 
studio 
Các doanh 
nghiệp quảng 
cáo, truyền 
thông, tổ chức sự 
kiện 

Các doanh 
nghiệp thiết kế 
đồ họa 

Các doanh 
nghiệp sản xuất 
video, phim 

Các nhà xuất 
bản, tờ báo, tạp 


cáo nếu cần. chí, đài truyền 
hình 
Các nhà sản xuất 


và tập đoàn lớn 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


-__TCN Tổng hợp Hà Nội ° TCN Công nghệ Bách khoa :° CĐ văn hóa, thể thao và du lịch 
- _ CĐN Kĩthuật - Mĩ nghệ Việt Nam (TP.HCM) Nguyễn Du 

° - ĐH Kiến trúc Hà Nội » _ CĐN quận 2 - TpHCM - _ ĐH văn hóa, thể thao và du lịch Thanh 
- _ ĐH Mỹ thuật Việt Nam » CÐ Văn hóa nghệ thuật TpHCM Hóa 

- _ ĐH Mỹ thuật công nghiệp - - ĐH Mỹ thuật TpHCM 


1155 ££@ấ 


Ie==——' Sách tra cứu nghề 


93. Tên nghề: Nhà quay phim (3521) - Cinematographers 


Mô tả nghề 


Nhà quay phim là người ghi hình bộ 
phim, video, tác phẩm sân khấu, 
chương trình truyền hình và các sự 
kiện xã hội hay gia đình. Họ cũng cần 
đảm bảo rằng có sự phối hợp giữa các 
diễn viên và đội ngũ ghi hình. Các nhà 
quay phim là đạo diễn hình ảnh và 
đảm bảo rằng hành động được ghi lại 
chính xác. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Bố trí, vận hành và giám sát hoạt 
động của máy quay, máy ảnh, 
phụ kiện và ánh sáng để ghi hình; 
Chuẩn bị tình huống bấm máy để 
bắt đầu ghi hình; 

Lựa chọn phim tư liệu (từ các 
phim dự trữ có sẵn với khả năng 
thay đổi độ sáng và màu sắc), và 
kiểm soát việc lựa chọn ống kính 
với độ dài tiêu cự, khẩu độ tiếp 
xúc và lấy nét cho phù hợp; 

Tính toán các chủng loại, số lượng 
các thiết bị chiếu sáng và phụ kiện 
một cách cụ thể; 

Chiếu sáng vị trí quay phim hoặc 
thiết lập vị trí quay phim với ánh 
sáng có sẵn, hoặc ánh sáng ban 
ngày; 

Xây dựng kế hoạch sử dụng ánh 
sáng, gel, bộ lọc, tiếp xúc, độ dài 
tiêu cự, lấy nét, tỈ lệ khung hình...; 
Đặt máy quay ở vị trí thích hợp 
liên quan đến các diễn viên/ đối 
tượng ghi hình, hành động và địa 
điểm; 

Làm việc, trao đổi cụ thể với giám 
đốc sản xuất để đảm bảo đạt 
được các yếu tố về nghệ thuật; 
Hướng dẫn cụ thể quá trình xử lí, 
in bộ phim và chuyển sang video 
(nếu cần). 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

»_ TCN Tổng hợp Hà Nội. 

° - CĐ Truyền hình 

- _ HV Báo chí - tuyên truyền. 

- ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội 


»®35 1% 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Năng lực | Học vấn |Con đường 
bổ sung | tối thiểu 


Tốt 
nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


CĐ Văn hóa nghệ thuật và du 
lịch Sài Gòn 
ĐH Sân khấu điện ảnh TpHCM 


1. 


Theo học TC 
hoặc chuyên 
ngành quay 
phim. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học CĐ 
hoặc CĐ 
chuyên ngành 
quay phim 

Có thể học tiếp 
lên ĐH. 


Lựa chọn 3: 


Theo 
chuyên 


ĐH 
ngành 


học 


quay phim. 


Quay phim trên 
không 

Quay phim dưới 
nước 

Quay phim kĩ 
thuật số 

Quay phim tài 
liệu, điện ảnh, 
tác phẩm sân 
khấu, ca nhạc 
Quay phim báo 
chí truyền hình 
Quay phim sự 
kiện xã hội, gia 
đình 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Hành nghề tự do 
hoặc tự mở cơ 
Sở, studio 
Các doanh 
nghiệp quảng 
cáo, truyền 
thông, tổ chức 
sự kiện, tổ chức 
biểu diễn 

Các doanh 
nghiệp sản xuất 
video, phim 

Các đài truyền 
hình 

Bộ phận truyền 
thông của cơ 
quan, tổ chức, 
doanh nghiệp 
lớn 


Sách tra cứu nghề 


94. Tên nghề: Người làm vườn, vườn ươm và trồng hoa, cây cảnh (6113) - Gardeners, 
Horticultural and Nursery Growers 


Người làm vườn, vườn ươm và 
trồng hoa, cây cảnh lập kế hoạch 
và thực hiện các hoạt động cần 
thiết để trồng và chăm sóc hoa và 
cây trồng tạo cảnh quan. Họ cũng 
có thể sản xuất cây, củ và hạt 
giống để cung cấp cho thương lái, 
doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ 
hoặc trực tiếp bán ra thị trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Xác định chủng loại, số lượng 
cây giống và các sản phẩm để 
ươm, trồng; 

Mua hạt, củ, phân bón, vật tư 
khác; 

Đầu tư cải tạo đất đai, nhà 
vườn, kho xưởng, máy móc 
thiết bị, nuôi động vật để 
phục vụ trồng trọt; 

Thực hiện các hoạt động 
nông nghiệp như làm đất, 
gieo hạt, trồng, làm cỏ, bón 
phân, cắt tỉa cho hoa và các 
cây trồng khác; 

Sản xuất cây giống, củ và hạt; 
Trồng hoa, cây, cây bụi và cây 
trồng khác trong công viên, 
vườn công cộng hoặc tư 
nhân; 

Trồng cây cho triển lãm hoặc 
cho mục đích y tế; 

Cung cấp và tiếp thị sản phẩm 
cây, hoa và giống cây, hoa; 
Thu hoạch, lưu trữ và xử lí cơ 
bản sản phẩm nếu cần; 

. Chăm sóc động vật phục vụ 
trồng trọt và bảo trì nhà 
vườn, kho xưởng và máy móc 
thiết bị. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ CĐN Nông lâm Đông Bắc 


- CĐ Nông nghiệp & Phát triển nông 


thôn Bắc Bộ 
» _ CÐ Nông nghiệp Hà Nội 
° _ HV Nông nghiệp Hà Nội 
° _ ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông lâm 
° - ĐH Lâm nghiệp 


lực hình 
học - 

màu sắc 
- thiết kế 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
nông nghiệp, 
khoa học cây 
trồng 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học hệ CĐ 
chuyên ngành 
Nông nghiệp, 
Khoa học cây 
trồng 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Nông 
nghiệp, Khoa học 
cây trồng 


Các khóa đào tạo 
ngắn, dài hạn về cây 
trồng 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


-_ Sản xuất giống 
Trồng hoa 
Trồng cây cảnh 
Chăm sóc vườn 
hoa cây cảnh 
Quản lí cây xanh 
đô thị 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 
Vườn bách thảo 
và công viên 
Các khu đô thị 
Các vườn ươm, cơ 
sở, doanh nghiệp 
sản xuất giống, 
hoa và cây cảnh 
Doanh nghiệp 
công viên cây 
xanh 
Viện nghiên cứu 
về cây trồng 
Nhận chăm sóc 
vườn tại hộ gia 
đình, tổ chức 
Tự làm vườn hoa, 
cây cảnh, sản xuất 
giống 


» - CĐN Công nghệ và Nông lâm „  CĐN Cơ điện - Xây dựng và Nông 
Lâm Trung Bộ 
»- _ CÐ Kinh tế kĩ thuật Nghệ An 


Nam Bộ 
» _ ĐH Nông Lâm TpHCM 


- - ĐH Cần Thơ 


- - ĐH Huế - ĐH Nông Lâm 


117@£@& 


RE Sách tra cứu nghề 


95. Tên nghề: Nhà thiết kế trang sức (7313) - Jewelry Designers 


Mô tả nghề 


Nhà thiết kế trang sức áp dụng 
các nguyên tắc nghệ thuật và 
khoa học để thiết kế các sản 
phẩm kim hoàn, đồ trang sức 
phục vụ cho trang điểm, nghi lễ, 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


~ 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Tốt 
nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
Thiết kế công 
nghiệp. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Định hình đá quý 
Mạ điện 
Khắc và 
men 
Đánh bóng và 


tráng 


tôn giáo hoặc công nghiệp. đương 


hoàn thiện 

Phân loại đá quý 
Thiết kế trang sức 
Tiếp thị và trưng 
bày đồ trang sức 
Gia công đá quý 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thiết kế các sản phẩm trang 
sức hoàn chỉnh như nhẫn, 
dây chuyền, vòng đeo tay, 
trâm cài đầu từ các vật liệu 
như vàng, bạc, bạch kim, đá 
quý, đá nhân tạo; 

Đúc, đánh đồ trang sức và các 
sản phẩm kim loại màu khác 
bằng kĩ thuật thủ công; 

Thiết kế đồ trang sức mới và 
sửa đổi thiết kế hiện tại, có 
thể sử dụng máy tính khi cần 
thiết; 

Thiết kế khuôn đúc để sử 
dụng trong chế tác đồ trang 
sức; 

Tái chế, điều chỉnh, sửa chữa 
đồ trang sức cũ hoặc đồ kim 
hoàn theo thiết kế hoặc 
hướng dẫn; 

Kiểm tra bề mặt đá quý và kết 
cấu bên trong bằng các 
phương pháp như đo khúc 
xạ, soi kính hiển vi và các công 
cụ khác để phân biệt các loại 
đá, xác định các mẫu đá quý 
hiếm và phát hiện vết ảnh 
hưởng tới giá trị đá quý; 

Mài, khoan và hoàn thiện đá 
để sử dụng trong các thiết bị 
đo như la bàn và máy đo thời 
gian. 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 
tương đương. 


Tốt Lựa chọn 2: 
nghiệp |1. Theo học CĐ 
THPT Thiết kế 
hoặc nghiệp. 
THỜNG . Có thể học tiếp 
đương lên ĐH 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các xưởng, công 
ty sản xuất, chế 
tác kim hoàn, đồ 
trang sức 
Các doanh 
nghiệp vàng bạc, 
đá quý 
Các doanh 
nghiệp thiết kế 
thời trang 
Hành nghề tự do 
hoặc mở studio, 
cửa hàng riêng 


công 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Thiết 
kế Công nghiệp 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° TC công nghệ và quản trị kinh ° 
doanh Hà Nội . 

° - ĐH Mỹ thuật Việt Nam ° 

» - ĐH Mỹ thuật Công nghiệp 

- _ ĐH Kiến trúc Hà Nội 


CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai . 
CĐ Văn hóa nghệ thuật TpHCM 
ĐH Mỹ thuật TpHCM 


ĐH Huế - ĐH nghệ thuật 


»®3 1% 


Sách tra cứu nghề = 


96. Tên nghề: Thợ gốm sứ và thợ có liên quan (7314, 8181) - Potters and Related 
Workers 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thợ gốm và các thợ có liên quan 
chuẩn bị đồ gốm, sứ, đất nung, 
thiết bị vệ sinh, gạch, ngói và mài 
bằng tay hoặc bằng máy. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Chế tạo đồ gốm, sứ, đất 


lực hình 
học - 

màu sắc 
- thiết kế 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Đồ gốm Mỹ 
thuật. 


2. Có thể học tiếp 


lên CĐ, ĐH 


Gốm sứ gia dụng 
Gốm sứ xây dựng 
Gốm sứ Mỹ thuật 
Sứ kĩ thuật 

Kinh doanh hóa 
chất, máy móc 
thiết bị sản xuất 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


nung; Tốt gốm sứ 
Chế tạo khuôn thạch cao, nghiệp 
polymer, kim loại, silicone, THPT 
cao su, polyurethane và các hoặc 


vật liệu phù hợp khác; tương 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Lựa chọn 2: -_ Hành nghề tự do 


Đọc các bản vẽ kĩ thuật để 
biết được yêu cầu của khách 
hàng; 

Tạo dáng sản phẩm trên các 
máy làm đồ gốm bằng việc ấn 
ngón tay cái vào chính giữa 
của máy mài đất sét để tạo 
thành chỗ lõm, và ấn vào bên 
trong và bên ngoài của đất 
sét nổi hình trụ bằng tay và 
các ngón tay kéo lên một cách 
từ từ và tạo hình đất sét để 
tạo thành các hình dáng và 
kích thước theo yêu cầu; 

Điều chỉnh tốc độ của bánh 
quay theo cảm giác khi sờ vào 
đất khi các mẩu đất sét đó to 
ra và các thành trở nên mỏng 
hơn; 

Vận hành thiết bị làm các đồ 
gốm sứ như bát, chén, đĩa, 
gạch ngói, sứ đỡ dây; 

Điều chỉnh và kiểm soát pha 
trộn, ép, cắt và đặt đồ bằng 
đất sét trong hoặc trên các 
hình dáng theo lí thuyết; 

Làm phẳng bề mặt của các 
mẫu đã hoàn thiện bằng việc 
sử dụng cái nạo bằng cao su 
và các miếng bọt biển ướt; 
Tạo các bánh xe mài mòn 
bằng các đúc và ép một hỗn 
dược mài mòn bằng tay hoặc 
bằng máy; 


đương 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Đồ gốm Mỹ 
thuật, hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Điêu khắc, Gốm. 
Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Điêu 
khắc, Gốm. 


1; 


Theo học sơ cấp 
3-6 tháng. 
Tham gia các 
khóa bồi dưỡng 
tập huấn. 


hoặc tự mở hiệu, 
xưởng sản xuất 
và phục chế đồ 
gốm sứ 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất 
đồ gốm sứ 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất 
gạch, ngói, thiết 
bị vệ sinh, đồ 
gốm sứ xây dựng 
và sứ kĩ thuật 
khác 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp thủ công 
mĩ nghệ 


119 @&@& 


_———_- -] Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


10. Kiểm tra sản phẩm về mặt 
khiếm khuyết, hình dáng, 
kích thước bằng cách sử dụng 
dụng cụ đo và các khuôn 
mẫu; 


. Chuẩn bị cho trưng bày và 
bán hàng, duy trì mối quan 
hệ với người bán lẻ, xưởng 
gốm, hệ thống phòng trưng 
bày triển lãm, giới thiệu sản 
phẩm để thuận lợi cho việc 
trưng bày và bán hàng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- - ĐH Mỹ thuật Việt Nam °ồ CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng - _ ĐH Huế - ĐH nghệ thuật 
- _ ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Nai - - ĐH Quảng Bình 
° _ ĐH Kiến trúc Hà Nội °ồ CÐ Văn hóa nghệ thuật 

TpHCM 


: - ĐH Mỹ thuật TpHCM 


»®%Ề312o 


Sách tra cứu nghề E==—-- 


97. Tên nghề: Thợ vẽ biển quảng cáo, thợ trang trí và thợ có liên quan (7316) - Sign 
Wwriters, Decorative Painters and Related Workers 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Thợ vẽ biển quảng cáo, thợ trang 1. Theo học sơ cấp | ° Kẻ vẽ biển quảng 


trí và các thợ có liên quan trang trí 
các sản phẩm được làm từ gỗ, 
kim loại, vải dệt, thủy tinh, gốm và 
các nguyên vật liệu khác. Họ vẽ, 
bố trí và sơn các mẫu tự, mẫu 
trang trí, chữ viết lồng nhau và 
các kiểu mẫu trang trí để tạo ra 
các biển hiệu và chạm trổ và khắc 
axit các mẫu có tính chất trang trí 
trên thủy tỉnh và các đồ khác. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Viết, sơn và in các biển để 
quảng cáo, chỉ dẫn, trưng bày 
hoặc cho các mục đích khác; 
Sơn trang trí bằng tay các 
mẫu vẽ lên sản phẩm như đồ 
gốm, thủy tinh, hộp đựng 
thuốc lá điếu, chụp đèn, chao 
đèn; 

Chép mẫu vẽ và mẫu trang trí 
từ giấy kính lên sản phẩm; 
Kết hợp các đường kẻ, 
khoảng trống, hình khối, mầu 
sắc và phối cảnh để tạo ra 
hiệu quả mong muốn như 
minh họa các ý tưởng, xúc 
cảm hoặc tâm trạng; 

Bố trí và sơn một hoặc nhiều 
mẫu kí tự ngôn ngữ, mẫu 
trang trí, chữ lồng và họa tiết 
để tạo ra các biển hiệu; 

Phác họa hoặc can lại họa tiết 
và chữ lên sản phẩm hoặc vật 
liệu để chuẩn bị các họa tiết 
hoặc khuôn tô; 

Thiết kế họa tiết và chữ để 
trang trí trên biển quảng cáo, 
đồ thủy tinh, gốm sứ và sản 
phẩm tương tự; 

Sử dụng phần mềm và thiết 
bị để tạo ra họa tiết 3D để 
ứng dụng vào các sản phẩm 
lớn, các tấm biển được khắc 
và khảm dát; 


lựchình | lực thể 
học chất cơ 
màu sắc | khí 
thiết kế 


nghề 3 tháng 
hoặc 6 tháng. 
Tham gia các 
khóa bồi dưỡng 
tập huấn. 


Ví 


cáo, biển báo 
Sơn vẽ trang trí 
nội ngoại thất nhà 
ở, cửa hàng và 
công trình xây 
dựng 

Sơn vẽ trang trí 
trên sản phẩm 


dụ về nơi làm 


việc: 


Hành nghề tự do 
hoặc tự mở cửa 
hàng, xưởng, 
công tỉ 

Các công ty quảng 
cáo, truyền thông, 
tổ chức sự kiện 
Các công ty thiết 
kế, tư vấn, thi 
công trang trí nội 
thất 

Các cơ sở, công ty 
sản xuất, phân 
phối, xuất nhập 
khẩu đồ gỗ nội 
ngoại thất, đồ gia 
dụng và trang trí 
Các cơ sở, công ty 
sản xuất, phân 
phối, xuất nhập 
khẩu hàng thủ 
công mĩ nghệ 


121 @£@& 


ẠS=: Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết kế và sản xuất các kí tự 
phẳng hoặc có bóng bằng 
nhựa vinyl, hoặc ghép kí tự 
cắt sẵn; 

. Cắt chữ và dấu hiệu từ ván 
hoặc bìa bằng tay hoặc bằng 
máy; 

. Kiểm tra các bản phác thảo, 
biểu đồ, mẫu trang trí, họa 
tiết, ảnh chụp để quyết định 
cách khắc, cắt, chạm trổ, sơn, 
in lên sản phẩm; 

. Đo và tính toán kích thước 
của các kí tự, họa tiết để trang 
trí; 

. Khắc, chạm trổ, in, sơn, vẽ các 
kí tự, họa tiết, mẫu trang trí, 
thương hiệu lên bâ mặt 
phẳng hoặc cong của sản 
phẩm kim loại, thủy tỉnh hoặc 
gốm sứ; 

. Khắc axit các họa tiết, mức đo 
và các chỉ tiết khác lên sản 
phẩm đồ thủy tỉnh. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Các trung tâm, trường GDNN, các công ty quảng cáo 


»9%3 12 


Sách tra cứu nghề j==—-—- 


98. Tên nghề: Thợ thủ công trong ngành đồ gỗ và trang trí nội thất (7213, 7313, 7314, 
7315, 7316, 7317, 7521, 7522, 7523, 7319) - Handicraft Workers in Furniture and 
Home Furnishings Industries 

(gồm nhiều mã nghề cấp 4: 7213-Thợ dát kim loại, 7313-Thợ kim hoàn, 7315-Thợ sản xuất, thợ cắt, thợ mài và 

thợ hoàn thiện đồ thủy tinh, 7317-Thợ thủ công sản xuất đồ gỗ, rổ rá và các nguyên liệu có liên quan, 7521-Thợ 

xử lí gỗ, 7522-Thợ sản xuất làm đồ gỗ và các thợ có liên quan, 7523-Thợ lắp đặt và vận hành dụng cụ cơ khí gia 
công gỗ, 8171-Thợ vận hành thiết bị chế biến gỗ, 8181-Thợ vận hành thiết bị sản xuất thủy tỉnh và gốm) 


Thợ thủ công trong ngành đồ gỗ 
và trang trí nội thất áp dụng các kĩ 
thuật thủ công truyền thống để 
xử lí vật liệu gỗ, tre, nứa, song, 
mây, cói, đá, vỏ/ mai/ lông động 
vật, đất sét, cát thạch anh và các 
nguyên phụ liệu khác; sản xuất, 
trang trí, xử lí và hoàn thiện các 
sản phẩm đồ gỗ nội ngoại thất, đồ 
gia dụng và trang trí khác nhau. 
Họ cũng có thể tham gia lắp đặt, 
vận hành và bảo dưỡng các máy 
móc thiết bị dùng trong ngành đồ 
gỗ và trang trí nội thất. 


Ngày nay, máy móc thiết bị đã 
được áp dụng nhiều để hỗ trợ cho 
thợ thủ công làm ra sản phẩm 
đẹp, chính xác và hiệu quả hơn và 
không phải công đoạn nào cũng 
làm thủ công nữa. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Chuẩn bị và xử lí gỗ, tre, nứa, 
song, mây, cói, đá, vỏ/ mai/ 
lông động vật, đất sét, cát 
thạch anh và các nguyên phụ 
liệu khác; 

Sản xuất các sản phẩm đồ gỗ 
nội ngoại thất, đồ gia dụng và 
trang trí bằng cách cưa, bào, 
đục, đẽo, gắn, đóng đỉnh, sơn 
gỗ, tre, nứa, đá và các vật liệu 
tương tự; 

Sản xuất các sản phẩm đồ gỗ 
nội ngoại thất, đồ gia dụng và 
trang trí bằng cách đan, bện, 
kết, buộc vật liệu vỏ, sợi tự 
nhiên và nhân tạo (lạt, song, 
mây, cói, bèo, sợi nhựa, sợi nỉ 
lông, vải, dây...) có khung hoặc 
không có khung; 


lực hình 
học 
màu sắc 
thiết kế 


lực thể 
chất cơ 
khí 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Thiết kế nội 
thất, Thiết kế đồ 
gỗ, Sơn mài, 
Thủ công mĩ 
nghệ hoặc TC 
chuyên ngành 
Đúc, dát đồng 
mĩ nghệ, Chạm 
khắc đá, Gia 
công đá quý, 
Kim hoàn, Kĩ 
thuật sơn mài 
và khảm_ trai, 
Sản xuất hàng 
mây tre đan, 
Sản xuất tranh, 
Trang trí nội 
thất, Gia công 
và thiết kế sản 
phẩm mộc. 


2. Có thể học lên 


CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như 


tốt 


nghiệp THCS 


hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Đúc, dát đồng 
mĩ nghệ, Chạm 
khắc đá, Gia 
công đá quý, 
Kim hoàn, Kĩ 
thuật sơn mài 
và khảm trai, Đồ 
gốm Mỹ thuật, 
Gia công và 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


-_ Sơ chế, xử lí gỗ 

và vật liệu tự 
nhiên (tre, nứa, 
song, mây, cói, 
lác, bèo...) 
Chuyên sâu theo 
loại vật liệu (gỗ, 
đá, kim loại, đất 
sét, thủy tỉnh, 
vật liệu đan, sơn 
mài, khảm trai) 
Chuyên sâu theo 
kí thuật (mộc, 
đúc, dát, chạm 
khắc, thủy tỉnh, 
đan) 
Chuyên sâu theo 
loại sản phẩm 
(bàn ghế, 
giường tủ, bình, 
giỏ, đĩa, túi, hộp, 
tranh tượng, đồ 
trang trí) 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

- Hành nghề tự 
do hoặc tự mở 
hiệu, xưởng sản 
xuất và sửa 
chữa sản phẩm 
đồ gỗ nội ngoại 
thất, đồ gia 
dụng và trang trí 
Các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất 
đồ gỗ, trang trí 
nội ngoại thất 
Các cơ sở, doanh 
nghiệp thủ công 
mĩ nghệ 


1235 £&£@ấ 


Mô tả nghề 


Sản xuất các sản phẩm đồ gia 
dụng và trang trí bằng cách 
đúc, dát, chạm khắc đồng, bạc 
và các vật liệu tương tự; 

Sản xuất các sản phẩm đồ gia 
dụng và trang trí bằng thủy 
tỉnh bằng cách thổi và chạm 
khắc thủy tinh và các vật liệu 
tương tự; 

Khắc, chạm, trổ, khảm, vẽ, sơn, 
gắn hoa văn họa tiết trang trí 
trên bề mặt sản phẩm; 

Xử lí và hoàn thiện sản phẩm 
bằng cách sơn, phủ men, làm 
bóng, xử lí mối, mọt, mốc, rỉ. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


Con đường 
học tập 


thiết kế sản 
phẩm mộc hoặc 
CĐ chuyên 
ngành Điêu 
khắc, Gốm. 

Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 


1: 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Điêu khắc, Gốm. 


Theo học sơ cấp 
nghề 3 tháng. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các doanh 
nghiệp sản xuất 
đồ gỗ và nội thất 
công nghiệp 


Tham gia các 
khóa bồi dưỡng 
tập huấn. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - ĐH Mỹ thuật Việt Nam »„ _ CÐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai - _ ĐH Huế - ĐH nghệ thuật 
- _ ĐH Mỹ thuật Công nghiệp » . CÐ Văn hóa nghệ thuật TpHCM 
- - ĐH Kiến trúc Hà Nội - - ĐH Mỹ thuật TpHCM 


»®3 12 


Sách tra cứu nghề E==-——-—- 


99. Tên nghề: Thợ thủ công trong ngành dệt may và da giày (7318, 7531, 7532, 7533, 
7535, 7536) - Handicraft Workers ¡in Textile-Garment and Leather-Footwear 
Industries 

(gồm nhiều mã nghề cấp 4: 7318 Thợ thủ công dệt vải, da và các nguyên liệu có liên quan, 7531-Thợ may, thợ 

cắt quần áo, thợ thuộc da lông thú và thợ làm mũ, 7532-Thợ làm và cắt mẫu áo quần và các mẫu có liên quan, 

7533-Thợ may, thợ thêu và các thợ có liên quan, 7535-Thợ thuộc da sống, thợ thuộc da và thợ chuyên lột da 
lông thú, 7536-Thợ đóng giầy và các thợ có liên quan) 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thợ thủ công trong ngành dệt ) 1. Theo học TC | ° °Các công đoạn 


may và da giày áp dụng các kĩ 
thuật và hoa văn truyền thống để 
sản xuất vải dệt, chỉ tiết đan, thêu, 
đắp nổi và kĩ thuật thủ công khác 
trong sản phẩm may mặc và da 
giày thủ công như quần áo, giày 
dép, túi xách, thắt lưng, phụ kiện, 
đồ gia dụng và trang trí. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Thợ kéo sợi và dệt thủ công: 

1. Kéo sợi, dệt, nhuộm. len, 
bông, vải, lụa và các loại vật 
liệu khác bằng thuốc nhuộm 
tự nhiên và công nghiệp; 

Thợ may, thêu thủ công: 

2.. Làm ren, đan, móc, thêu, may 
các sản phẩm may mặc, gia 
dụng và phụ kiện từ vải sợi; 

Thợ sản xuất da thủ công: 

3. Xử lí, nhuộm và hoàn thiện 
vật liệu da bằng thuốc nhuộm 
tự nhiên và công nghiệp; 

Thợ giày và sản xuất đồ da thủ 

công: 

4.. Đóng giày dép, sản xuất túi 
xách, thắt lưng, phụ kiện và 
đồ gia dụng từ da và vật liệu 
tương đương. 


lựchình | lực thể 
học chất cơ 
màu sắc | khí 
-thiết kế 


chuyên ngành 
Công nghệ da 
giày và sản xuất 
các sản phẩm từ 
da, Công nghệ 
kĩ thuật thuộc 
da, Công nghệ 
dệt, Công nghệ 
sợi, Công nghệ 
may và thời 
trang hoặc TC 
chuyên ngành 
Thuộc da, Sản 
xuất hàng da, 
giầy, Công nghệ 
sợi, Công nghệ 
dệt, May thời 
trang, Thiết kế 
thời trang, Công 
nghệ giặt - là, 
Công nghệ may 
Veston 


2. Có thể học tiếp 


lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ da 
giày, Công nghệ 
sợi, dệt, Công 
nghệ may hoặc 
CĐ chuyên 
ngành Thuộc 
da, Sản xuất 
hàng da, giầy, 


sản xuất da và sản 
phẩm da giày thủ 
công (thuộc da, 
đóng giày, sản 
xuất đồ da) 

Các công đoạn 
sản xuất sợi, vải và 
sản phẩm may 
thủ công (xe sợi, 
dệt-nhuộm, thêu, 
đan, móc, bô-đê, 
cắt may) 

Các loại sản phẩm 
dệt may, da giày 
thủ công (đồ đan, 
đồ thâu, thảm, 
tranh, đồ gia 
dụng, sản phẩm 
may mặc và phụ 
kiện) 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Hành nghề tự do 


hoặc tự mở hiệu, 
xưởng sản xuất và 
sửa chữa sản 
phẩm may, da 
giày và phụ kiện 
Các cơ sở, doanh 
nghiệp may đo, 
sản xuất hàng 
may mặc thủ 
công, bán thủ 
công 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp thuộc da, 
đóng giày, sản 
xuất hàng da giầy 
thủ công, bán thủ 
công 


125 @@£@@ 


—=———---] Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Con đường 
học tập 


Công nghệ sợi, 
Công nghệ dệt, 
May thời trang, 
Thiết kế thời 
trang, Công 
nghệ may 
Veston 

. Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật dệt, Công 
nghệ da giày, Công 
nghệ sợi, dệt, Công 
nghệ may. 


._ Theo học Sơ cấp 
nghề 3 tháng 
May thời trang, 
May công 
nghiệp, thêu 
ren Mỹ thuật... 

. Tham gia các 
khóa đào tạo 
của Viện nghiên 
cứu da giầy, Các 
chương trình 
đào tạo tại các 
doanh nghiệp. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


°_ Các doanh nghiệp 
sản xuất sợi, sản 
phẩm dệt và may 
mặc công nghiệp 
Các doanh nghiệp 
da giày công 
nghiệp 
Làm công việc 
chăm sóc trang 
phục trong xưởng 
phim, truyền hình, 
đoàn kịch 


° - TCN Miền núi Thanh Hóa 


TCN An Dương ° - TCN Cam Ranh 

TCN Kinh tế kĩ thuật Công đoàn Ninh ° - TCN Sơn Tây 

Bình » CĐ Công thương TpHCM 
CĐN Bắc Nam - __ CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Vinatex 


CĐN Long Biên 

CĐ CN Dệt may thời trang Hà Nội 
CĐN Vinatex Nam Định, CÐ Nghệ 
thuật Hà Nội 


TpHCM 


»®%3 12 


Sách tra cứu nghề E===———-- 


100. Tên nghề: Thợ vận hành máy sản xuất hàng dệt may và da giày (7533) - Machine 
Operators in Textile-Garment and Leather-Footwear Industries 

(gồm nhiều mã nghề cấp 4: 8151-Thợ vận hành máy xe chỉ, cuộn chỉ và chuẩn bị thành sợi, 8152-Thợ vận hành 

máy dệt kim, máy đan, 8153-Thợ vận hành máy may, 8154-Thợ vận hành máy tẩy trắng, máy nhuộm và làm 

sạch sợi, 8155-Thợ vận hành máy chuẩn bị da, lông thú, 8156-Thợ vận hành máy đóng giầy, dép và các thợ có 

liên quan, 8157-Thợ vận hành máy giặt là, 8159-Thợ vận hành máy sản xuất nguyên liệu dệt, da lông thú và da 

thuộc chưa được phân vào đâu) 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Thợ vận hành máy sản xuất hàng 
dệt may và da giày làm công việc 
vận hành và giám sát hoạt động 
của các máy móc thiết bị chế biến 
và xử lí sợi, vải, da và lông thú; sản 
xuất và hoàn thiện sản phẩm may 
mặc, giày dép và phụ kiện; sửa 
chữa, giặt là và làm sạch hàng dệt 
may, lông và đồ da. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1, 


Vận hành và giám sát hoạt 
động của máy móc thiết bị 
trong dây chuyền của mình; 
Dọn dẹp, làm vệ sinh, thay thế 
các bộ phận cần thiết sau ca 
làm việc hoặc theo lịch định kì; 
Sử dụng các loại hóa chất và 
phụ gia tẩy, nhuộm, làm sạch 
phù hợp; 

Tuân thủ đúng qui trình kĩ 
thuật để sản xuất mã hàng 
tương ứng; 

Tham gia đào tạo và áp dụng 
qui trình mới khi cải tiến qui 
trình hay chuyển mã hàng; 
Liên tục học hỏi nâng cao kĩ 
năng tay nghề để sẵn sàng 
làm đa công đoạn trong dây 
chuyền nếu cần. 


lực hình 
học 
màu sắc 
thiết kế 


lực thể 
chất cơ 
khí 


Theo học TC 
chuyên ngành 
May thời trang, 
Thiết kế thời 
trang hoặc TC 
chuyên ngành 
Công nghệ may 
và thời trang 
Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như 


tốt 


nghiệp THCS 


hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
May thời trang, 
Thiết kế thời 
trang hoặc CĐ 
chuyên ngành 
đào tạo. 

Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Công nghệ may. 


° Các công đoạn 


sản xuất da và 
sản phẩm da 
giày (thuộc da, 
đóng giày, sản 
xuất đồ da) 

Các công đoạn 
sản xuất sợi, vải 
và sản phẩm 
may mặc (xe sợi, 
dệt-nhuộm, 
thêu, móc, 
bô-đê, cắt, may) 
Các loại sản 
phẩm dệt may 
công nghiệp 
(Jacket, sơ mi, 
veston, đồ_ lót, 
đồ thể thao, 
quần áo trẻ em, 
tất) 

Các loại sản 
phẩm da giày 
(giày da, giày thể 
thao) 

Các loại sản 
phẩm va li, túi 
xách và phụ kiện 
thời trang 


Các loại máy móc thiết bị thông 
thường do thợ vận hành trong 
ngành dệt may: 


Ví dụ về nơi làm 
Các khóa đào tạo | việc: 
nghề may ngắn hạn | :° Các doanh 


Máy móc sử dụng để sản xuất 
sợi từ xơ, bông, tơ và vật liệu 
tự nhiên; 

Máy dệt thoi hay dệt kim để 
dệt các loại vải và sản phẩm 
dệt kim từ sợi tự nhiên và sợi 
tổng hợp; 

Máy tẩy, nhuộm và xử lí sợi, 
vải; 


nghiệp sản xuất 
sợi, dệt, nguyên 
phụ liệu dệt may 
Các doanh 
nghiệp sản xuất 
hàng may mặc 
công nghiệp 

Các cơ sở, doanh 
nghiệp thuộc 


127 @&@& 


jƒ==.:. Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề 


4. Máy may, cắt, thêu, thùa 
khuyết, đính khuy, khóa và các 
loại máy và công cụ sử dụng 
trong sản xuất hàng may mặc; 
Máy giặt và là ủi hàng dệt 
may, lông và thảm. 

Các loại máy móc thiết bị thông 
thường do thợ vận hành trong 
ngành da giày: 

Máy móc và công cụ để chuẩn 
bị, chế biến, nhuộm và hoàn 
thiện sản phẩm da và lông 
thú; 

Máy móc và công cụ đo, cắt, 
tạo hoa văn hình khối, định 
hình thân, đế giày, khâu/ dán/ 
ráp các bộ phận, hoàn thiện 
giày dép; 

Máy móc sản xuất va li, túi 
xách và phụ kiện da khác. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - TCN An Dương 


° =TCN Kinh tế kĩ thuật Công đoàn Ninh + 


Bình 
° _ CĐN Bắc Nam 
» _ CĐN Long Biên 
» _ CĐCN Dệt may thời trang Hà Nội 
» - CĐN Vinatex Nam Định 
» _ CÐ Nghệ thuật Hà Nội 
° - CĐ SP Trung ương 
- _TCN Tổng hợp Hà Nội 


» - CĐN Kĩthuật Mĩ nghệ Việt Nam, HàNội ° 


° _ ĐH Kiến trúc Hà Nội 
» _ ĐH Mỹ thuật Việt Nam 
» - ĐH Mỹ thuật công nghiệp 


»9%Ề3 12 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


» - TCN Cam Ranh 
TCN Sơn Tây 
» - CĐ Công thương TpHCM 


Con đường 


°ồ “CĐ Kinh tế -Kĩ thuật Vinatex  ° 


TpHCM 


° “TCN Công nghệ Bách khoa 


TpHCM 
›_ CĐN Quận 2 TpHCM 
+ CĐ Văn hóa 
TpHCM 

ĐH Mỹ thuật TpHCM 


nghệ thuật 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


da, sản xuất da 
lông thú và vải 
giả da 

Các doanh 
nghiệp sản xuất 
giày, sản phẩm 
da và phụ kiện 
Các cơ sở, doanh 
nghiệp gia công 
sản phẩm hoặc 
bán thành phẩm 
may mặc, da 
giày và phụ kiện 


TCN Miền núi Thanh Hóa 

CĐ Văn hóa, thể thao và du lịch 
Nguyễn Du, Hà Tĩnh 

ĐH Văn hóa, thể thao và du lịch 
Thanh Hóa 


Nhóm nghề 
Làm việc với con người 


122 @6&@& 


==m.ˆ Sách tra cứu nghề 


101.Tên nghề: Bác sĩ y khoa (2211, 2212) - Allopathic Medical Doctor 
(Bác sĩ đa khoa-2211, Bác sĩ chuyên khoa-2212) 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Bác sĩ y khoa khám và chữa bệnh | Năng Năng Tốt Lựa chọn 1: Chủ yếu liên quan đến 


cho những người bị ốm, bệnh tật 
hoặc tai nạn thương tật khác. Họ 
cũng tiến hành nghiên cứu, cải tiến 
và phát triển các khái niệm, lí thuyết 
và phương pháp phòng và khám 
chữa bệnh, làm công tác giảng dạy 
chuyên môn và tuyên truyền giáo 
dục sức khỏe. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thăm khám lâm sàng, chỉ định 
xét nghiệm, hội chẩn với bác sĩ 
khác và trao đổi với bệnh nhân 
và gia đình để đưa ra chẩn 
đoán; 

Kê đơn và chỉ định các biện 
pháp điều trị và phòng ngừa; 
Tiến hành phẫu thuật và các 
thủ thuật khác; 

Giám sát hoạt động của nhân 
viên y tế liên quan; 

Theo dõi tiến triển và đáp ứng 
điều trị của bệnh nhân; 

Tư vấn về sức khỏe, dinh 
dưỡng và sinh hoạt để hỗ trợ 
điều trị, phòng ngừa bệnh tật 
và rối loạn; 

Lập kế hoạch, quản lí và thực 
hiện việc chuyển tuyến, chuyển 
viện cho bệnh nhân cần điều trị 
đặc biệt, lâu dài hoặc các dạng 
dịch vụ cần thiết khác; 

Nghiên cứu bệnh học và các 
phương pháp phòng ngừa và 
điều trị; 

Tham gia vào việc xây dựng và 
thực hiện các chương trình y tế 
công cộng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên 
ngành Y 
khoa 

Theo học 
chương trình 
đào tạo bác 
Sĩ nội trú 
Nâng cao 
trình độ qua 
các chương 
trình đào tạo 
Chuyên khoa 
Có thể học 
tiếp lên sau 
ĐH 


các chuyên khoa, cả về 
nội khoa (điều trị bằng 
thuốc) và ngoại khoa 
(mổ), và các chuyên 
ngành khác như: 


Da liễu, 
tai-mũi-họng, nội 
tiết, tim mạch, tiêu 
hóa, thần kinh, tâm 
thần, nhãn khoa, 
sản khoa, nhi khoa, 
lão khoa... 

Khám đa khoa 

Phẫu thuật thẩm mĩ 
Giải phẫu bệnh 

Gây mê 

Huyết học truyền 
máu 

Chống nhiễm khuẩn 
Dinh dưỡng 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Các bệnh viện, 
phòng khám, trạm y 
tế, nhà hộ sinh 
Phòng y tế 
trường học, 
quan, nhà 
doanh nghiệp 
Phòng khám, Thẩm 
mĩ viện 

Các tổ chức tình 
nguyện, tổ chức phi 
chính phủ, tổ chức 
quốc tế 

Các cơ quan quản lí 
Nhà nước về y tế 
như bộ, sở y tế 
Giảng dạy tại các 
trường ĐH, CĐ, TC 


máy, 


- -_ ĐH Y dược Thái Nguyên - - ĐHY dược Huế - - ĐHY dược TpHCM 
°ồ  ĐHY Hà Nội °ồ - ĐHY khoa Vinh » - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
° - ĐH Y Thái Bình - - ĐH Y dược Cần Thơ 


- - ĐH Y tế kĩ thuật Hải dương 


»®%3%:o 


102.Tên nghề: Y tá và hộ sinh (2221, 2222) - Nurse and Midwife 
(Y tá-2221, Hộ sinh-2222) 


Y tá hỗ trợ các bác sĩ khi họ thực hiện 
nhiệm vụ và phục vụ các bệnh nhân 
bị ốm, bị thương hoặc khuyết tật. 
Trong các y tá có hộ sinh là người hỗ 
trợ quá trình sinh nở, chăm sóc bà 
mẹ và trẻ em trước và sau khi sinh, 
hướng dẫn gia đình trong việc chăm 
sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Giúp các bác sĩ áp dụng các biện 
pháp phòng và chữa bệnh, trong 
đó có việc cho uống thuốc, tiêm, 
theo dõi đáp ứng điều trị của 
bệnh nhân..., giải quyết các ca 
bệnh khẩn cấp, nếu có, khi vắng 
mặt bác sĩ; 

Chuẩn bị cho bệnh nhân khi thực 
hiện các phương pháp điều trị 
vật lí và tâm lí; 

Hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật tại phòng 
mổ, lau rửa vết thương và băng bó, 
chăm sóc sau phẫu thuật; 

(Với hộ sinh) Đánh giá tiến triển 
trong quá trình mang thai và sinh 
nở, xử lí biến chứng, ghi nhận các 
triệu chứng cần can thiệp của bác sĩ 
chuyên khoa liên quan; 

Thực hiện chăm sóc cá nhân, 
điêu dưỡng chuyên nghiệp đối 
với bệnh nhân, bà mẹ và trẻ sơ 
sinh tại cơ sở y tế hoặc nhà riêng; 
Trả lời các câu hỏi của bệnh nhân 
và gia đình, cung cấp thông tin 
và tư vấn về phòng chữa bệnh và 
chăm sóc; 

Hướng dẫn, phối hợp và giám 
sát các trợ tác khác; 

Nghiên cứu, cập nhật kiến thức 
kĩ năng về chăm sóc y tế và 
chuẩn bị các báo cáo tài liệu 
khoa học; 

Tham gia công tác giáo dục sức 
khỏe tại cơ sở y tế và tại cộng đồng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Y Hà Nội 

CĐ Y tế Quảng Ninh 

ĐH Điều dưỡng Nam Định 
ĐH Điều dưỡng Nam Định 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


° - ĐH Duy Tân 
- ĐH Đông Á 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 
học tập 


1. Theo học TC 
chuyên ngành 
Điều dưỡng. 

2. Có thể học lên 
CĐ, ĐH 

Lựa chọn 1: Như 

tốt nghiệp THCS 

hoặc tương 
đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Điều dưỡng 
Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Điều dưỡng, 


Sách tra cứu nghề E==¬ 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


«ồ Chăm sóc, điều 
dưỡng người cao 
tuổi 
Chăm 
sản 
Chăm 
khỏe 
nghiệp 
Y tá cấp cứu 
Y tá gây tê 
Y tá sản khoa và 
hộ sinh 
Y tá chỉnh hình 
Y tá nhi khoa 
Y tá tâm thần 

»_Y tá phẫu thuật... 


sóc thai 


sức 
nghề 


sóc 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
Bệnh viện 
Phòng khám 
Trung tâm phục 
hồi chức năng 
Trung tâm y tế 
cộng đồng 
Các cơ quan quản 
lí Nhà nước về y 
tế 
Các trường ĐH, 
CĐ và TC y 


« _ CÐ Kinh tế-Kĩ thuật Miền Nam 
» - ĐHY khoa Phạm Ngọc Thạch 


131 @£@ 


RE Sách tra cứu nghề 


103. Tên nghề: Bác sĩ y học cổ truyền (2230) - Medical Doctor: Traditional Medicine 


Mô tả nghề 


Bác sĩ y học cổ truyền khám, điều 
trị, phòng ngừa bệnh tật và chấn 
thương liên quan đến các bệnh 
thể chất và tinh thần cho bệnh 
nhân bằng phương pháp và 
thuốc y học cổ truyền. Họ áp 
dụng các kiến thức và kĩ năng 
thực hành có được thông qua 
nghiên cứu sâu rộng các lí thuyết, 
niềm tin và giá trị bắt nguồn từ 
nền văn hóa và y học dân tộc bản 
địa. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tiến hành kiểm tra sức khỏe 
cho bệnh nhân, trao đổi với 
bệnh nhân và gia đình để xác 
định tình trạng sức khỏe của 
bệnh nhân; 

Đưa ra phác đồ và điều trị các 
bệnh về thể chất, tỉnh thần, 
tâm lí xã hội; 

Sử dụng các phương pháp, 
cách thức chữa bệnh truyền 
thống của địa phương; 

Kê đơn và cắt các loại thuốc 
truyền thống như cây, lá, 
chiết xuất khoáng sản và 
động vật để kích thích khả 
năng tự hồi phục của cơ thể. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


Con đường 
học tập 


Theo học ĐH 
các trường/học 


viện 


chuyên 


ngành Y học cổ 
truyền 
Có thể học tiếp 


lên sau ĐH 


Ví 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Bác sĩ y học cổ 
truyền 

Bào chế thuốc y 
học cổ truyền 
Châm cứu 


dụ về nơi làm 


việc: 


Các bệnh viện y 
học cổ truyền 
hoặc có điều trị y 
học cổ truyền 

Tự mở phòng 
khám y học cổ 
truyền 


-_ HVY dược học cổ truyền Việt Nam + ĐH Y dược Huế ` 
°ồ ĐH Y Hà Nội ' 


ĐH Y dược TpHCM 
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 


»®%3 122 


Sách tra cứu nghề K-E 


104. Tên nghề: Nha sĩ (2261) - Dentist 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các nha sĩ, còn gọi là bác sĩ nha . Theo học ĐH, Nha khoa cộng 
khoa, điều trị các bệnh và các rối | lực làm lực phân | nghiệp chuyên ngành đồng 
loạn răng, nướu và mô mềm của | việcvới | tích - THPT Răng - Hàm - Phẫu thuật nha 
miệng. con logic hoặc Mặt khoa và nội nha 
người tương 2. Có thể học tiếp Phẫu thuật miệng, 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: đương lên sau ĐH hàm, mặt 
1. Cung cấp dịch vụ chăm sóc Bệnh răng miệng 
răng miệng như làm sạch Chỉnh nha 
răng và chữa sâu răng, sử Nha khoa nhi 
dụng máy nha khoa và các Nha khoa trẻ em 
công cụ tương tự khi cần và nha khoa 
thiết; phòng ngừa 
Kiểm tra kết quả xét nghiệm Nha chu 
các bệnh răng miệng; Phục hình răng 
Chữa sâu răng bằng chất 
trám, kim loại hoặc nhựa; Ví dụ về nơi làm 
Gây tê cục bộ hoặc gây tê việc: 
vùng khi cần thiết và chuẩn bị « Các bệnh viện nha 
vùng miệng cho phẫu thuật; khoa hoặc khoa 
Sử dụng các dụng cụ phẫu răng, hàm, mặt 
thuật để nhổ răng gấy, sâu, trong bệnh viện 
hỏng; Các phòng khám 
Làm và lắp răng giả; nha khoa 
Tư vấn bệnh nhân về các biện Các viện nha khoa 
pháp khắc phục nha khoa và thẩm mĩ 
sức khỏe răng miệng nói Mở phòng khám 
chung. riêng 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


› ˆ ĐH Thái Nguyên - ĐH Y dược *- ĐHY dược TpHCM : - ĐH Đà Nẵng - ĐH Y dược 
*-_ ĐHY Hà Nội : - ĐHY dược Cần Thơ 
* - ĐHY Thái Bình 


133 @&@&@ 


mm Sách tra cứu nghề 


105. Tên nghê: Chuyên gia phục hồi chức năng nghề nghiệp (2263) - Occupational 
Therapist 


Mô tả nghề 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° _ Lão khoa 
khỏe 


Theo học TC 
chuyên ngành Sức 


Chuyên gia phục hồi chức năng 
nghề nghiệp giúp đỡ bệnh nhân 


Năng 
lực làm lực thể 


Năng 
tâm 


trong quá trình phục hồi nghề 
nghiệp sau khi bị bệnh hoặc tai 
nạn bằng cách đưa họ tham gia 
các công việc mang tính sáng tạo, 
nghề nghiệp hoặc thủ công như 
làm vườn, tập thể dục, trò chơi và 
âm nhạc theo hướng dẫn của bác 
Sĩ. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Sử dụng các thao tác nghề 
nghiệp khác nhau để giúp 
bệnh nhân phát triển, phục 
hồi hoặc duy trì cuộc sống 
hàng ngày của họ và kĩ năng 
làm việc; 

Giúp bệnh nhân cải thiện khả 
năng thực hiện các công việc 
trong môi trường sống và 
làm việc của họ; 

Sử dụng kĩ thuật đặc biệt để 
giúp bệnh nhân phát triển, 
cải thiện, duy trì hoặc khôi 
phục lại sự tự chủ cao nhất. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


°  ĐHY Hà Nội 
° - ĐH Y Khoa Tokyo Việt Nam 


»3®%3 14 


việc với chất - cơ 
con khí 
người 


°ồ - ĐH Y dược Huế 


Vật lí trị liệu và 
phục hồi chức 
năng. 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
TC chuyên 
ngành đào tạo. 
(Có thể học lên 
CĐ,ĐH) 


Lựa chọn 1: Như 


tốt 


nghiệp THCS 


hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
vật lí trị liệu và 
phục hồi chức 
năng. 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
CĐ chuyên 
ngành đào tạo. 
(Có thể học tiếp 
lên ĐH) 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
vật lí trị liệu và 
phục hồi chức 
năng. 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
ĐH chuyên 
ngành đào tạo. 


thần 

Phục hồi chức 
năng cơ-xương 
Thần kinh học 

Nhi khoa 

Phục hồi thể chất 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Bệnh viện 

Cơ sở chăm sóc 
sức khỏe cộng 
đồng 

Trường học 
Trung tâm phục 
hồi chức năng 


» - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 


° - ĐHY dược TpHCM 


Sách tra cứu nghề R= 


106. Tên nghề: Chuyên gia vật lí trị liệu (2264, 3255) - Physiotherapist 
(Nhà chuyên môn về vật lí trị liệu-2264, Kĩ thuật viên vật lí trị liệu và phụ tá-3255) 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chuyên gia vật lí trị liệu tiến 
hành trị liệu các rối loạn về | lực làm lực thể 
xương, cơ và các bộ phận của hệ | việc với chất - cơ 
tuần hoàn hoặc hệ thần kinh. | con khí 
Khách hàng của họ bao gồm | người 

những người khuyết tật, bị bệnh 

tâm thần, người già và những 

người đang phục hồi sau bệnh 

tật, tai nạn hoặc phẫu thuật. 


Năng Năng 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Chẩn đoán rối loạn của 
xương, cơ và các bộ phận 
của hệ tuần hoàn hoặc hệ 
thần kinh; 

Điều trị bằng các phương 
pháp sử dụng siêu âm, 
nhiệt, laser hoặc kĩ thuật 
tương tự; 

Kiểm tra dị tật cơ thể và rối 
loạn để xác định thông số kĩ 
thuật cho chân, tay giả 
hoặc các thiết bị khác; 

Tư vấn cho cộng đồng và cá 
nhân về tư thế đúng của cơ 
thể khi làm việc hoặc thực 
hiện các hoạt động khác để 
tránh chấn thương, căng 
thẳng và tăng trương cơ 
bắp; 

Làm việc với các cá nhân (ví 
dụ như người chơi thể 
thao) để giúp họ tăng 
cường thể chất. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Tốt 
nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Theo học TC 
chuyên ngành Vật lí 
trị liệu và phục hồi 
chức năng. 

Có thể học tiếp lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 


nghiệp THCS 


hoặc 


tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1, 


Theo học CĐ 
chuyên ngành Vật lí 
trị liệu và phục hồi 
chức năng. 

Có thể học tiếp lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 
1. Theo học ĐH chuyên 


ngành Vật lí trị liệu 
và phục hồi chức 
năng. 

Sau ĐH 


Bệnh tim mạch 
lồng ngực 

Vật lí trị liệu lão 
khoa 
Phục hồi 
năng tay 
Vật lí trị liệu chỉnh 
hình 

Thần kinh học nhi 
khoa 

Y học thể thao 
Rối loạn thần kinh 
(ví dụ: đột qui) 

Kĩ thuật vật lí trị 
liệu 

Kĩ thuật phục hồi 
chức năng vật lí 
trị liệu 


chức 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Bệnh viện, cơ sở y 
tế 

Trung tâm phục 
hồi chức năng 
Câu lạc bộ thể 
thao, đội thể thao 
Phòng khám thể 
thao 

Phòng tập gym, 
trung tâm thể dục 
Phòng khám 
riêng 


- - ĐH Kĩ thuật Y tế Hải Dương ° - ĐH Y dược Huế - - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
° HVQuânY - _ ĐH Y dược Thành phố HCM 
° - CĐ Y tế Bạch Mai ° - CĐ Y tế Đồng Nai 


135 @&@&@ 


 ... Sách tra cứu nghề 


107. Tên nghề: Chuyên gia dinh dưỡng (2265) - Dietician and Nutritionist 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Chuyên gia dinh dưỡng tiến hành | Năng | Năng Lựa chọn 1: Dinh dưỡng lâm 

nghiên cứu, cải tiến và phát triển | lực làm | lực phân 1. Theo học Cao sàng 

các khái niệm, phương pháp thực | việc với | tích - đẳng ngành Kĩ Giáo dục dinh 

hiện liên quan đến việc chuẩn bị, | c on | logic thuật Dinh dưỡng 

áp dụng các chế độ ăn uống cho | người dưỡng-Tiết chế Quản líbệnh viện 

điều trị và các mục đích khác. ._ Có thể học tiếp | ° Dinh dưỡng cho thể 

lênĐH,sauÐH |_ h9 

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Phát triển, thử nghiệm các Lựa chon 2: 
giải pháp dinh dưỡng và chế 1 Tiee --liaé. “SH 
độ ăn uống; l 
Lập kế hoạch và chỉ đạo việc 
chuẩn bị chế độ ăn phục vụ 
điều trị và các mục đích ăn 
kiêng khác cho cá nhân hay 


Ví dụ về nơi làm việc: 

° . Bệnh viện hoặc nhà 
dưỡng lão 

chuyên ngành Trường học hoặc 

cử nhân dinh các tổ chức 

dưỡng Khách sạn 

Có thể học tiếp Chính quyền địa 


; Than 5ì lên sau ĐH phương hoặc các cơ 
nhóm trong các bệnh viện, quan Nhà nước 


hoặc cho người lao động Trung tâm nghiên 
trong các lĩnh vực cụ thể; cứu 

Tham gia các chương trình Ngành công nghiệp 
giáo dục dinh dưỡng và các thực phẩm 

hoạt động phục hồi chức 

năng dinh dưỡng; 

Tư vấn dinh dưỡng đối với các 

vấn đề về thực phẩm cộng 

đồng và các chương trình y tế. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ ĐH Điều dưỡng Nam Định ° _ ĐH Y Dược Phạm Ngọc Thạch - _ ĐH Đông Á Đà Nẵng 
° - ĐH Y Hà Nội ° - ĐH Tân Tạo ° - ĐH Tây Nguyên 
° ĐH Y Thái Bình - - ĐHY Dược Cần Thơ 


»®3 1% 


Sách tra cứu nghề In 


108. Tên nghề: 
Therapist 


Bác sĩ thính học và trị liệu ngôn ngữ (2266) - Audiologist and Speech 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Bác sĩ thính học và đặc trị các khuyết 
tật về ngôn ngữ xác định loại và 
mức độ khuyết tật ảnh hưởng đến 
chức năng nghe, nói, giao tiếp và 
nhai nuốt của con người. Họ chỉ 
định phương tiện hỗ trợ, thực hiện 
liệu pháp phục hồi chức năng và tư 
vấn cho bệnh nhân. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Xây dựng, hướng dẫn và tham 
gia tư vấn, sàng lọc, thực hiện 
các chương trình phục hồi ngôn 
ngữ và các chương trình khác 
liên quan đến khả năng nghe và 
giao tiếp; 

Cho bệnh nhân làm kiểm tra khả 
năng nghe, nói, ngôn ngữ và các 
kiểm tra khác bằng các thiết bị 
và phương tiện chẩn đoán đặc 
biệt; phân tích kết quả kiểm tra 
cùng với những thông tin về 
hành vi, giáo dục và y tế thu 
được từ bệnh nhân và gia đình, 
giáo viên, nhà chuyên môn, 
người sử dụng lao động để xác 
định tình trạng của bệnh nhân; 
Xây dựng và thực hiện các liệu 
pháp phục hồi chức năng, ví dụ 
như huấn luyện thính giác, đọc 
môi, phục hồi ngôn ngữ, hội 
thoại để khôi phục lại hoặc nâng 
cao hiệu quả giao tiếp; 

Chỉ định máy trợ thính, và phương 
tiện hỗ trợ khác và hướng dẫn sử 
dụng cho bệnh nhân; 

Tư vấn và hướng dẫn bệnh 
nhân, gia đình, giáo viên và 
người sử dụng lao động về các 
vấn đề xã hội và tâm lí liên quan 
đến khuyết tật về lời nói; 

Giới thiệu bệnh nhân và gia 
đình tới những dịch vụ y tế và 
giáo dục cần thiết khác nếu cần. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Y Hà Nội 
ĐHQG Hà Nội - ĐH Giáo dục 
ĐH Y dược Thái Nguyên 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


° - ĐHY dược TpHCM 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học ĐH Y 
khoa, hoàn 
thành chương 
trình bác sĩ đa 
khoa, sau đó 
học chuyên 
khoa Tai Mũi 
Họng 
Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
ĐH chuyên 
ngành đào 
tạo. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Tâm lí học lâm 
sàng 
Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
ĐH chuyên 
ngành đào 
tạo. 


Thiết bị khuếch đại 
âm thanh 

Ngôn ngữ học lâm 
sàng và ngôn ngữ 
học tâm lí 
Thính học 
đoán 

Rối loạn tính lưu 
loát 

Thính học nhi khoa 
Các nghiên cứu 
tâm lí học 

Liệu pháp lời nói và 
chẩn đoán 

Rối loạn giọng nói 


chẩn 


Ví dụ về nơi làm 


việc: 

Bệnh viện tư nhân 
và Nhà nước 
Trung tâm phục 
hồi chức năng 
Phòng thí nghiệm 
nghiên cứu phát 
triển các phương 
pháp mới để chẩn 
đoán và điều trị các 
vấn đề liên quan 
đến thính giác và 
lời nói 

Mở phòng khám 
của riêng bạn 


137 @£@ 


mm Sách tra cứu nghề 


109. Tên nghề: Giáo viên mầm non (2342, 3620)*9 - Pre-School Teacher 


Mô tả nghề 


Công tác giảng dạy đòi hỏi chuyên môn 
theo các nhóm tuổi học sinh. Giáo viên 
mầm non dạy trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. 
Đây là giai đoạn đặt nền móng cho việc 
học tập và là giai đoạn quan trọng đối 
với quá trình giáo dục một con người. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Thực hiện các hoạt động sử dụng 
các loại nguyên vật liệu, trang thiết 
bị khác nhau để giúp cho trẻ nhỏ 
phát triển thể chất, giao tiếp, kĩ 
năng xã hội và quan trọng nhất là 
sự thích thú trong học tập; 

Sử dụng các kĩ thuật như kể chuyện, 
đóng vai để đặt nền móng cho sự 
phát triển ngôn ngữ; 

Mang lại cơ hội cho trẻ em được tiếp 
xúc với các thành viên khác nhau 
của xã hội và tìm hiểu về họ; 

Phát triển kĩ năng hỏi và khám phá 
của trẻ nhỏ; 

Giúp trẻ phát triển tất cả các kĩ năng 
trong sinh hoạt hàng ngày (Ví dụ 
như kĩ năng đi vệ sinh, chăm sóc cá 
nhân và kĩ năng xã hội); 

Ghi lại quá trình học tập của trẻ nhỏ; 
Phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của 
rối loạn phát triển hoặc vấn đề sức 
khỏe ở trẻ nhỏ; 

Đề xuất các chương trình nâng cao 
sự tăng trưởng và phát triển ở trẻ 
nhỏ; 

Làm việc với các chuyên gia khác (ví 
dụ như nhà trị liệu ngôn ngữ, nhà 
tâm lí học) để giúp trẻ vượt qua mọi 
khó khăn mà chúng có thể gặp phải; 


. Giúp đỡ trẻ trong việc vệ sinh cá 


nhân; 


. Tương tác với phụ huynh để thúc 


đẩy sự phát triển liên tục của trẻ ở 
nhà; 


. Đào tạo những người khác. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Các trường CĐ và ĐH Sư phạm trên toàn quốc 


16 


(cao đẳng, trung cấp) thuộc mã nghề 3620) 


»3®%3 %2 


tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học 
CĐ sư phạm 
Mầm non 
Có thể học 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học 
ĐH Sư 
ph ạ m 
ngành Mầm 
non 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Một giáo viên 
mầm non cần đạt 
được các tiêu 
chuẩn trong tất cả 
các khía cạnh của 
giáo dục mầm 
non Một số giáo 
viên chuyên về các 
lĩnh vực phát triển 
cụ thể của trẻ 
như: 
° Rối loạn học 
mầm non 
Giáo dục dựa 
vào cộng đồng 
Dinh dưỡng trẻ 
em 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các trường và 
lớp mầm non 
Tổ chức giáo 
dục dành riêng 
cho giáo dục 
mầm non 
Trường sư 
phạm 
Bệnh viện nhỉ 
đồng 
Tư vấn, cộng 
tác viên cho các 
tổ chức tình 
nguyện, phi 
chính phủ, tổ 
chức quốc tế có 
chương trình vì 
trẻ em hoặc 
giáo dục mầm 
non 


Có 2 mã nghề cấp 4: có trình độ chuyên môn bậc cao (đại học trở lên) thuộc mã nghề 2342, có trình độ chuyên môn bậc trung 


Sách tra cứu nghề R= 


110. Tên nghề: Giáo viên tiểu học (2341, 3610)” - Primary School Teacher 


Công tác giảng dạy đòi hỏi chuyên 
môn theo các nhóm tuổi học sinh. 
Giáo viên tiểu học dạy trẻ em từ lớp 
1 đến lớp 5. Họ chủ yếu tập trung 
xây dựng cơ sở vững chắc cho kĩ 
năng đọc, viết, tính toán cùng với 
các kĩ năng khác như thể chất, tâm 
lí, trí tuệ và xã hội. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Chuẩn bị kế hoạch bài học hàng 
ngày và dài hạn cho từng lớp, 
phục vụ việc dạy chữ, số và sự 
phát triển chung của trẻ em; 
Đặt nần móng cho toàn bộ việc 
học như: đọc, viết, nghe, nói, 
toán học, khoa học, khoa học xã 
hội và giáo dục thể chất 
Sử dụng các loại hình nghệ 
thuật và âm nhạc để phát triển 
sự sáng tạo, sự tự thể hiện của 
trẻ em; 

Sử dụng các hoạt động thể thao 
để tăng cường phát triển thể 
chất; 

Đánh giá và theo dõi sự tiến bộ 
của học sinh; 

Kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ 
của học sinh qua bài kiểm tra 
giấy và kiểm tra miệng; 

Phát hiện dấu hiệu của rối loạn 
phát triển hoặc vấn đề sức khỏe; 
Đề xuất chương trình cho sự 
tiếp tục tăng trưởng và phát 
triển ở trẻ; 

Làm việc với các chuyên gia khác 
(ví dụ như nhà trị liệu ngôn ngữ, 
nhà tâm lí học) để giúp trẻ vượt 
qua mọi khó khăn có thể có; 

. Tương tác với phụ huynh để 
thúc đẩy sự phát triển liên tục 
của trẻ ở gia đình; 

11. Đào tạo những người khác 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Các trường ĐH Sư phạm trên toàn quốc 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Con đường 


1. Theo học ĐH Sư 
phạm, ngành 
Giáo dục tiểu 
học 

2. Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
ĐH chuyên 
ngành đào tạo. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Mỗi giáo viên tiểu 
học cần đạt yêu 
cầu trong tất cả 
các khía cạnh của 
giáo dục tiểu học 
Một số giáo viên 
chuyên về các 
khía cạnh phát 
triển cụ thể của 
trẻ như: 

Tin học 

Giáo dục cho trẻ 
có yêu cầu đặc 
biệt 

Giảng dạy một 
chủ đề cụ thể (ví 
dụ: Ngôn ngữ) 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các trường tiểu 
học công lập 

Các trường tiểu 
học tư thục 

Các tổ chức tình 
nguyện 

Trung tâm học 
tập cộng đồng 
Tư vấn, cộng tác 
viên cho các tổ 
chức tình nguyện, 
phi chính phủ, tổ 
chức quốc tế có 
chương trình vì 
trẻ em hoặc giáo 
dục, ví dụ nhưữ 
UNESCO, UNICEF 


17.C Có 2 mã nghề cấp 4: có trình độ chuyên môn bậc cao (đại học trở lên) thuộc mã nghề 2342, có trình độ chuyên môn bậc trung 
(cao đẳng, trung cấp) thuộc mã nghề 3620) 


139 @&@&@ 


mm. Sách tra cứu nghề 


111. 


Tên nghề: Giáo viên giáo dục đặc biệt (2352, 3630) - Special Needs Teacher 


(Giáo viên theo các nhu cầu đặc biệt -2352, Giáo viên dạy các đối tượng bị khuyết tật-3630) 


Mô tả nghề 


Giáo viên giáo dục đặc biệt dạy 
cho trẻ em, thanh thiếu niên, 
người lớn có khuyết tật về thể 
chất hay trí tuệ, hoặc những 
người có khó khăn về học tập. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


IỆ 


Đánh giá khả năng và khiếm 
khuyết của học sinh về thể 
chất, trí tuệ, xã hội và cảm 
xúc, đặc biệt là khả năng trí 
tuệ hoặc các trạng thái đặc 
biệt khác; 

Thiết kế và điều chỉnh chương 
trình giảng dạy, chuẩn bị bài 
học và các hoạt động phù hợp 
với yêu cầu; 

Hướng dẫn cá nhân hoặc 
nhóm sử dụng các kĩ thuật và 
phương tiện hỗ trợ đặc biệt 
(ví dụ: chữ nổi Braille, máy trợ 
thính...) phù hợp với từng đối 
tượng học sinh và giám sát 
lớp học; 

Ứng dụng những chiến lược 
và kĩ thuật dạy học đặc thù 
cho từng đối tượng học sinh 
để hỗ trợ sự phát triển giác 
quan, vận động, ngôn ngữ, 
nhận thức và trí nhớ; 

Khuyến khích học sinh tự tin, 
hứng thú, vận động và phối 
hợp, giúp họ khám phá và áp 
dụng các phương pháp nhằm 
hạn chế trình trạng khiếm 
khuyết và đạt tiến bộ; 

Thực hiện kiểm tra, đánh giá, 
ghi nhận sự tiến bộ của từng 
học sinh và trao đổi với học 
sinh, gia đình, giáo viên chủ 
nhiệm, nhà trị liệu, nhân viên 
công tác xã hội và các chuyên 
gia khác; 

Tư vấn cá nhân. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


CÐ Sư phạm Trung ương 
ĐH Sư phạm Hà Nội 


»®%®3 140 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực làm 
việc với 


con 


Năng 
lực ngôn 
ngữ 


người 


ĐH Sư phạm TpHCM 
CÐ Sư phạm trung ương 
TpHCM 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 


1; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
giáo dục đặc 
biệt (khiếm 
thị, khiếm 
thính, tự kỉ, 
chậm phát 
triển trí tuệ) 
Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học ĐH, 
chuyên ngành 
giáo dục đặc 
biệt (khiếm 
thị, khiếm 
thính, tự kỉ, 
chậm phát 
triển trí tuệ) 


» _. CÐ Sư phạm Trung ương Nha Trang 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Khiếm thính 
khuyết tật lời nói 
Khuyết tật về trí tuệ 
Khuyết tật vê thần 
kinh 

Khuyết tật vận động 
Khiếm thị 

Tự kỉ 


và 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Các tổ chức cung cấp 
dịch vụ liên quan đến 
khuyết tật (ví dụ: 
trường chuyên biệt 
cho trẻ khiếm thị, 
khiếm thính...) 

Các trường phổ thông 
cung cấp dịch vụ hòa 
nhập cho trẻ em có 
nhu cầu đặc biệt 

Các hội, tổ chức của 
người khuyết tật 

Các tổ chức tình 
nguyện, phi chính 
phủ, tổ chức quốc tế 
có chương trình hỗ 
trợ người khuyết tật ví 
dụ như Tổ chức Hỗ 
trợ Người khuyết tật 
Việt Nam (VNAH) 

Trợ giúp trong các 
hoạt động, sự kiện 
của người khuyết tật 
như giải thể thao, Thế 
vận hội cho người 
khuyết tật, 
Paragames 

Tư vấn cho các công 
tỉ, doanh nghiệp có 
chương trình hỗ trợ, 
hòa nhập, tuyển dụng 
người khuyết tật 


Sách tra cứu nghề E==————-- 


112. Tên nghề: Chuyên gia quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa (242)1* - Administration 
Specialist: Small & Medium Business Management 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chuyên gia quản trị doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (DNNVWV) là chuyên gia 
trong việc thành lập và phát triển 
DNNWV, hoặc trực tiếp quản lí mọi 
mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 
của DNNWV. Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa là các doanh nghiệp có vốn 
hoặc số người lao động không vượt 
quá một số lượng nhất định. Tại 
Việt Nam, doanh nghiệp có tổng 
nguồn vốn không vượt quá 50 tỈ 
đồng hoặc không vượt quá 100 
người lao động trong lĩnh vực 
thương mại dịch vụ, và doanh 
nghiệp có tổng nguồn vốn không 
vượt quá 100 tỉ hoặc không vượt 
quá 300 người lao động trong các 
lĩnh vực khác thì được gọi là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Số lượng các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiều 
hơn số lượng doanh nghiệp lớn và 
tính tổng thể thì DNNNV sử dụng 
nhiều lao động hơn. DNNWV cũng 
thường được coi là đầu tàu sáng 
tạo và cạnh tranh trong nhiều lĩnh 
vực kinh tế. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Xây dựng, thực hiện và giám sát 
các chính sách, chiến lược và kế 
hoạch sản xuất của DNNVV; 
Lập kế hoạch cụ thể về các hoạt 
động sản xuất bao gồm đầu ra, 
số lượng, chất lượng, giá thành, 
thời gian và chi phí lao động; 
quản lí việc vận hành các xưởng 
sản xuất và qui trình chất lượng 
thông qua lập kế hoạch bảo 
dưỡng, cung cấp dụng cụ, thời 
gian vận hành; 

Tuyển dụng, đào tạo, kèm cặp 
và giám sát nhân viên; 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Quản trị doanh 
nghiệp, Quản trị 
kinh doanh 


2. Có thể học tiếp 


lên sau ĐH 


18. Nằm trong mã chung 242-Nhà chuyên môn về quản trị, chưa có mã nghề cấp 4 riêng 


-- Quản líDNNVV 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° _ Tại các DNNVV 

°„ Cơ quan Nhà 
nước liên quan 
đến DNNVV 
Các trung tâm, 
tổ chức hỗ trợ 
phát triển 
DNNWV như Hội 
DNNW, Trung 
tâm xúc tiến 
DNNVV của 
Phòng Thương 
mại và Công 
nghiệp Việt Nam 
và của các cơ 
quan khác... 


141 @£@g 


IS Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Xây dựng, thực hiện, giám sát 
và điều chỉnh chiến lược bán 
hàng và quảng cáo tiếp thị của 
doanh nghiệp; 

Xây dựng và quản lí ngân sách, 
tài chính, chi phí và báo cáo kết 
quả kinh doanh; 

Điều chỉnh qui trình và nguồn 
lực để giảm thiểu chỉ phí. 

Tham gia góp ý các chính sách, 
chiến lược hỗ trợ phát triển 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Tất cả các trường ĐH có chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp như ĐH kinh tế quốc dân, ĐH thương 
mại, ĐH kinh tế TpHCM... 


»®3 142 


Sách tra cứu nghề jE==-—-- 
113. Tên nghề: Chuyên gia quản trị kinh doanh nông nghiệp (242)? - Agribusiness 
Management 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
kinh doanh 
nông nghiệp 
hoặc kinh tế 


Chuyên gia quản trị kinh doanh 
nông nghiệp là người nghiên cứu, 
tổ chức, quản lí kinh doanh trong 
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng 
như đưa sản phẩm nông nghiệp 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
ngườ 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Chủ yếu theo các 
loại sản phẩm 
khác nhau, như 
Quản lí doanh 
nghiệp lương 


đến tay người tiêu dùng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Tìm hiểu nhu cầu khách hàng 
và các loại sản phẩm nông 


nghiệp khác nhau; 


Phát triển và vận hành hệ thống 
sản xuất sản phẩm nông 


nghiệp; 


nông nghiệp 
Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


thực, thực phẩm 
Vật tư nông 
nghiệp 

Chăn nuôi và thú 
y 

Ngành rau quả 
Các loại nông 
sản chè, cà phê, 
hồ tiêu, ca-cao, 


Phát triển và vận hành hệ thống thuốc lá... 
phân phối sản phẩm nông 
nghiệp cho địa phương (chợ, 
cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán 
buôn) để đưa sản phẩm đến với 
khách hàng 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các 
nghiệp 
doanh nông 
nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản 
và muối 


doanh 
kinh 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» _. HV Nông nghiệp Hà Nội ° 
° _ ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông lâm ° 


ĐH Nông lâm TpHCM ° 
ĐH Cần Thơ . 


ĐH Huế - ĐH Nông Lâm 
ĐH Tây Nguyên 


19. Nằm trong mã chung 242-Nhà chuyên môn về quản trị, chưa có mã nghề cấp 4 riêng 


143 @@@ 


RE Sách tra cứu nghề 


114. Tên nghề: Quản lí bán hàng và marketing (1221, 243)'* - Sales and Marketing 
Manager 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


~ 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nhà quản lí bán hàng và | Năng Lựa chọn 1: Quản lí quảng 


marketing lập kế hoạch, chỉ đạo 
và điều phối hệ thống phân phối 
nhằm đảm bảo hàng hóa của 
doanh nghiệp đến nhà kho, cửa 
hàng và cuối cùng là đến với 
người tiêu dùng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Lập kế hoạch, chỉ đạo và phối 
hợp hoạt động bán hàng và 
tiếp thị của doanh nghiệp 
trên các hồ sơ kinh doanh và 
đánh giá thị trường; 

Xác định bảng giá, giảm giá 


lực làm 
việc với 
con 
người 


1. 


Theo học hệ cao 
đẳng chuyên 
ngành Quản trị 
Doanh nghiệp 
(Marketing và 
bán hàng) 

Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 2: 
Theo học ĐH chuyên 
ngành Quản trị Kinh 


doanh, 


chuyên 


ngành Marketing và 


cáo 
Nghiên cứu hành 
vi tiêu dùng và 
nghiên cứu: thị 
trường 

Tiếp thị quốc tế 
Tiếp thị dịch vụ 
Tiếp thị nông 
thôn 

Quản lí bán hàng 
Tiếp thị du lịch 
Tiếp thị thương 
mại 


và điều kiện giao hàng, dự trù 
kinh phí xúc tiến quảng cáo, 
phương thức bán hàng, ưu 


bán hàng Ví dụ về nơi làm 
việc 
° Các doanh 


đãi đặc biệt và các chiến dịch 
bán hàng đặc biệt; 

Giám sát việc tuyển dụng, 
đào tạo và làm việc của nhân 
viên; 

Đại diện bộ phận bán hàng và 
tiếp thị trong giao dịch với các 
bộ phận khác hoặc với các cơ 
quan bên ngoài; 

Lập kế hoạch kinh doanh và 
chiến lược tiếp thị cho sản 
phẩm mới (ra mắt sản phẩm, 
làm việc với các chuyên gia 
quảng cáo). 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


„  CÐ Thực hành FPT Polytechnic tại Hà ° 


Nội 
- - ĐH Quốc tế Bắc Hà 


° - ĐH Hoa Sen 


° _ ĐH Công nghiệp TpHCM 


ĐH Hùng Vương TpHCM 


nghiệp Nhà nước 
và tư nhân kinh 
doanh thương 
mại (bán lẻ hoặc 
bán buôn trong 
nước, xuất nhập 
khẩu) 

Bộ phận bán 
hàng tiếp thị của 
các doanh 
nghiệp sản xuất 

Các doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
như giáo dục, y 
tế, tài chính, tư 
vấn môi giới, cho 
thuê... 


»._ ĐH Đà Nẵng - ĐH Kinh tế 
- _ ĐH Huế - ĐH Kinh tế 


?° Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp-1833, quản lí về quảng cáo và marketing-2431, quản lí về bán hàng hóa kĩ thuật và y 
tế-2433, quản lí về bán hàng hóa trong lĩnh vực CTTT và truyền thông-2434, quản lí khác nằm trong mã chung 243-Nhà chuyên 
môn về bán hàng, marketing và quan hệ công chúng, chưa có mã nghề cấp 4 riêng. 


»®3 144 


Sách tra cứu nghề E===-———- 


115. Tên nghề: Quản lí bán lẻ và bán buôn (1420, 1844, 243) - Retail and Wholesale 


Manager 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


Nhà quản lí bán lẻ và bán buôn làm 
công tác quản lí chung trong doanh 
nghiệp bán buôn và bán lẻ, làm chủ 
đại lí bán buôn hoặc các doanh 
nghiệp bán lẻ, lập kế hoạch, chỉ đạo 
và điều phối các hoạt động kinh 
doanh. 


lực phân 
tích - 
logic 


việc với 
con 
người 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
Đàm phán với các nhà cung 
cấp, khách hàng, đại lí và các tổ 
chức khác; 
Lập dự toán kinh phí; 
Xây dựng, thực hiện và điều 
chỉnh chính sách mua hàng, 
bán hàng, dịch vụ khách hàng; 
Lập kế hoạch và kiểm soát việc 
sử dụng các nguồn lực và nhân 
công; 
Quản lí hoạt động kinh doanh 
hàng ngày, bao gồm cả việc 
theo dõi báo cáo bán hàng, tồn 
kho, và các báo cáo khác liên 
quan đến việc bán hàng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° TC đa ngành Vạn Xuân » _ ĐH Tài chính - Marketing 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
ngành Quản lí 
và bán hàng 
siêu thị, Kinh 
doanh thương 
mại và dịch vụ. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh. 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 
Theo học 
chuyên 
Quản - trị 
doanh. 


ĐH 
ngành 
kinh 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


-- Quản trị bán lẻ 
° Bán hàng 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Trung tâm mua 
sắm và các cửa 
hàng 
Sách và ngành 
công nghiệp 
xuất bản 
Cửa hàng âm 
nhạc 
Ngành công 
nghiệp may mặc 
Ngành công 
nghiệp chế biến 
thực phẩm 


?'. Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp-1824, 1844, quản lí khác nằm trong mã chung 243-Nhà chuyên môn về bán hàng, 


marketing và quan hệ công chúng, chưa có mã nghề cấp 4 riêng. 


145 @@@ 


R- Sách tra cứu nghề 


116. Tên nghề: Quản lí khách sạn, nhà hàng (1825, 1845, 242)? - Hotel/ HORECA 2? 
Manager 


Mô tả nghề 


Năng lực |Năng lực | Học vấn |_ Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Quản lí khách sạn, nhà hàng lập kế 
hoạch, chỉ đạo và phối hợp các hoạt 
động kinh doanh của khách sạn, nhà 
hàng theo lĩnh vực chuyên môn. Họ 
có thể quản lí chung hoặc chuyên về 
một nghiệp vụ như tiền sảnh (đặt 
phòng cho khách ở khách sạn), nhà 
hàng Âu, nhà hàng Á, quầy đồ uống, 
quán cà phê (chuẩn bị và phục vụ đồ 
ăn, uống cho khách), buồng phòng 
(đảm bảo dịch vụ buồng, phòng cho 
khách), bếp nóng, bếp nguội, bếp 
bánh (mua nguyên liệu và chế biến 
món ăn cho khách)... Nhiệm vụ cụ 
thể của quản lí khách sạn, nhà hàng 
thay đổi tùy theo bộ phận mà người 
đó phụ trách. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Quản lí bộ phận lễ tân: phụ 

trách đội ngũ nhân viên tương 
tác trực tiếp với khách hàng để 
giúp họ đặt phòng khách sạn, 
nhận và đăng kí khi họ đến nơi, 
xuất và thu tiền các hóa đơn, hỗ 
trợ tất cả các vấn đề liên quan 
nhằm thỏa mãn nhu cầu khách 
hàng thông qua liên kết với các 
nhà cung cấp dịch vụ khác như 
vận tải, du lịch và các bộ phận 
khác của khách sạn; 
Quản lí bộ phận nhà hàng, quầy 
uống: phụ trách đội ngũ nhân 
viên chuẩn bị và phục vụ tất cả 
các mặt hàng thực phẩm và đồ 
uống trong khách sạn. Lĩnh vực 
chuyên ngành khác nhau tùy 
theo các loại món ăn (ví dụ như 
đồ ăn Âu, đồ ăn Trung Quốc,); 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Theo học TC 
chuyên ngành 
quản lí Khách 
sạn-Nhà: hàng, 
Quản trị lưu trú 
du lịch/Quản lí 
khách sạn 

Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học Cao 
đẳng ngành 
Quản trị du lịch 
Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 
Theo học ĐH, các 
Khoa du lịch 


Bộ phận lễ tân 

Bộ phận buồng, 
phòng 

Bộ phận nhà 
hàng, quầy uống 
Hoạt động tiếp 
tân 

Hoạt động quản lí 
buồng, phòng 
Hoạt động nhà 
hàng 

KẾ thuật nấu 
nướng 

Kĩ thuật pha chế 
đồ uống 

Quản lí khách sạn 
Quản lí khu resort 


Ví dụ về nơi làm 
việc 


Khách sạn 

Khu Resorts 

Khu du lịch y tế 
Khu du lịch nghỉ 
dưỡng 

Hãng hàng hải, 
hàng không 

Dịch vụ nhà khách 
ở các công tỉ 


?2. Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng-1825,1845, quản lí khác nằm trong mã chung 242- Nhà chuyên 
môn về quản trị, chưa có mã nghề cấp 4 riêng. 
?. HORECA là viết tắt của 3 từ tiếng Anh: Hotel - khách sạn, Restaurant - nhà hàng, Canteen - căng-tin, dùng để chỉ ngành khách 


sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 


»®%3 14 


Sách tra cứu nghề Km. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn |_ Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


3. Quản lí bộ phận buồng, phòng: 
phụ trách các công việc bảo trì 
các phòng và dãy phòng trong 
khách sạn, ví dụ như trang trí 
phòng, dọn dẹp, vệ sinh, thay 
ga, khăn và trang bị hàng ngày, 
kiểm tra và làm phòng khi khách 
trả phòng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» _ CÐ Du lịch thuộc Bộ VHTT&DL - - ĐH Đông Á Đà Nẵng - _ TCN Bắc Quảng Nam 
- ĐHFPT - ĐH Công nghệ TpHCM -_ CĐN du lịch Huế 
- - ĐH Quốc tế Bắc Hà „ _ ĐH Bà Rịa - Vũng tàu - _ ĐH Phan Thiết 


147 @&£@G 


Re Sách tra cứu nghề 


117. Tên nghề: Quản lí nông nghiệp (1821, 1841, 242)? - Agriculture Manager 


Mô tả nghề 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Nhà quản lí nông nghiệp là người | Năng Năng Theo học TC Quản lí rủi ro 

làm chủ hoặc đại diện cho chủ sở | lực làm lực thể chuyên ngành trong nông 

hữu các trang trại, nông trường. | việc với chất - cơ quản lí nông nghiệp 

Họ chịu trách nhiệm quản lí | con khí trại, Kinh tế Quản lí kinh 

chung, lập kế hoạch, chỉ đạo và | người nông nghiệp, doanh nông 

điều phối các hoạt động sản xuất Kinh doanh nghiệp 

kinh doanh. nông nghiệp, Tiếp thị nông 

Khuyến nông, nghiệp 

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: lâm, Phát triển Quản lí kho và 
Lập dự toán kinh phí; nông nghiệp chuỗi cung ứng 
Đàm phán với nhà cung cấp, nông thôn; TC nông nghiệp 
khách hàng và các tổ chức ngành Quản trị 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


khác; 


Lập kế hoạch, và kiểm soát 
việc sử dụng các nguồn lực và 


nhân công; 


Quản lí hoạt động hàng ngày 
của doanh nghiệp, đơn vị 


nông nghiệp. 


ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 


ĐH Kinh tế quốc dân 


ĐH Nông Lâm TpHCM. 


kinh doanh 
lương thực, 
thực phẩm, 
Quản lí và kinh 
doanh vật tư 
nông nghiệp 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Kinh tế nông 
nghiệp, Kinh 
doanh nông 
nghiệp 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 
Theo học ĐH 
chuyên ngành Kinh 
tế nông nghiệp 
hoặc Kinh doanh 
nông nghiệp. 


Ví dụ về nơi làm 

việc 

»°_ Làm việc trong các 
trang trại tư nhân 
và Chính phủ liên 
quan đến sản 
xuất, lưu kho và 
tiếp thị 
Làm việc cho các 
công ty liên quan 
đến nông nghiệp- 
kinh doanh, chế 
biến thực phẩm, 
sản xuất giống và 
cung cấp dịch vụ 
tư vấn cho ngành 
nông nghiệp 
Làm việc trong các 
tổ chức quốc tế 
với vai trò tư vấn 


- - ĐH Huế - ĐH Nông Lâm 


2 Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp-1821, 1841, quản lí khác nằm trong mã chung 242 - Nhà chuyên môn về quản trị, chưa 
có mã nghề cấp 4 riêng. 


148 


118. Tên nghề: Quản trị bệnh viện (1829,1839, 1849, 242)? 


Nhà quản trị bệnh viện là chuyên 
gia về quản trị và quản lí của 
ngành y tế. Họ đảm bảo rằng các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe được 
thực hiện một cách hiệu quả cho 
bệnh nhân và gia đình thông qua 
các bệnh viện, trung tâm chăm 
sóc sức khỏe ban đầu và các tổ 
chức cung cấp các loại hình dịch 
vụ y tế khác nhau. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều 
phối các hoạt động của một 
bệnh viện hoặc tổ chức chăm 
sóc sức khỏe; 

Lập kế hoạch tài chính và dự 
toán kinh phí; 

Lập kế hoạch và kiểm soát việc 
sử dụng các nguồn lực và lao 
động; 

Lập kế hoạch và thực hiện các 
chính sách của tổ chức. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
» - ĐH Thăng Long 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 


1. Theo học ĐH 
ngành Quản trị 
bệnh viện 

2. Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


„ _ ĐH Hùng Vương TpHCM 


Sách tra cứu nghề Em 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Tài chính 
Quan hệ 
chúng 

Tổ chức cán bộ và 
nhân sự 

Đấu thầu 


công 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

- _ Bệnh viện 

° Trung tâm điều 
dưỡng 

°_ Cơ quan về chăm 
sóc sức khỏe của 
Chính phủ 


?5. Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp -1829, 1839, 1849, quản lí khác nằm trong mã chung 242 - Nhà chuyên môn về quản 


trị, chưa có mã nghề cấp 4 riêng. 


1429 @£@@ 


-—- Sách tra cứu nghề 


119. Tên nghề: Quản lí nhân sự (1212) - Human Resource Manager 


Mô tả nghề 


Nhà quản lí nhân sự lập kế hoạch, 
điều phối các hoạt động của một tổ 
chức để thực hiện chiến lược nhân 
lực một cách tốt nhất. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


HỆ 


Tư vấn và thực hiện việc tuyển 
dụng, phân công, đào tạo, đề 
bạt, trả lương, bồi thường, phúc 
lợi cho nhân viên, xây dựng 
quan hệ quản lí - nhân viên và 
những lĩnh vực khác của chính 
sách nhân sự; 

Nghiên cứu và phân tích công 
việc bằng các cách thức như 
phỏng vấn người lao động, nhà 
quản lí và mô tả chỉ tiết vị trí, 
công việc, nghề nghiệp từ 
những thông tin thu được; làm 
việc về các hệ thống phân loại 
nghề nghiệp; 

Nghiên cứu và tư vấn cho các cá 
nhân về các cơ hội tuyển dụng, 
những lựa chọn nghề, giáo dục 
và đào tạo bậc cao nếu cần; 
Phối hợp với bộ phận có liên 
quan tiến hành đánh giá hiệu 
quả lao động của người lao động; 
Lập, lưu trữ, theo dõi hồ sơ của 
nhân viên và các dữ liệu nhân sự 
như đánh giá kết quả, tỉ lệ vắng 
mặt và tỉ lệ biến động lao động; 
Chuẩn bị, đàm phán, giải thích 
hợp đồng lao động và thỏa ước 
lao động tập thể; 

Tư vấn và thực hiện việc đối 
thoại và hợp tác với công đoàn 
cơ sở hoặc đại diện tập thể 
người lao động để xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa tại nơi 
làm việc, phòng ngừa và giải 
quyết tranh chấp lao động. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Z, “ ` ~“ x 


Tốt 
nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 
Năng 
lực ngôn 
ngữ 


Con đường 
học tập 


Theo học TC |» 
chuyên ngành 
Quản trị nhân 
sự. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: Như 


hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học hệ CĐ 
chuyên ngành 
Quản trị nhân | Ví 
sự. 
Có thể học tiếp | ° 
lên ĐH, sau ĐH 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Quản trị nhân 
sự hoặc Khoa 
học quản lí. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các hệ thống và 
qui trình quản lí 
nhân sự 

Lương thưởng, 
phúc lợi và bồi 
thường 

Phát triển nguồn 
nhân lực 

Quan hệ lao 
động và pháp 
luật lao động 
Tranh chấp lao 
động và đình 
công 


dụ về nơi làm 


việc: 


Tất cả các doanh 
nghiệp vừa và 
lớn đều cần nhà 
quản lí nhân sự 

Các doanh 
nghiệp, công ty 
tư vấn tuyển 
dụng, nhân sự 


- - ĐH Nội vụ Hà Nội - ĐH Đông Á . 
-_ ĐHQG Hà Nội - ĐH KH Xã hội và Nhân văn . 
° - ĐH Công Đoàn 

- _ ĐH Kinh tế quốc dân 

„ _ ĐH Lao động xã hội 


»®3 ‹°5o 


ĐH Lao động xã hội cơ sở II 
ĐH Hoa Sen 


Sách tra cứu nghề KEEL 


120. Tên nghề: Chuyên gia quản lí đô thị (2614) - Administration Specialist: Urban 


Management 


Chuyên gia quản lí đô thị xây 
dựng và triển khai các kế hoạch, 
chiến lược liên quan đến sử dụng 
đất, thiết kế môi trường đô thị, kể 
cả hệ thống giao thông, hướng 
dẫn và đảm bảo sự phát triển có 
trật tự ở các khu dân cư và cộng 
đồng. Công việc còn liên quan tới 
việc nghiên cứu, phân tích, tư duy 
chiến lược, kiến trúc, thiết kế đô 
thị, tham vấn cộng đồng, khuyến 
nghị chính sách, thực hiện quản lí 
đô thị. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Qui hoạch và điều phối phát 
triển khu vực đô thị; 

2. Thu thập và phân tích dữ liệu 
về kinh tế, 

pháp lí, chính trị, văn hóa, nhân 
khẩu học, xã hội học, vật lí và 
môi trường ảnh hưởng đến 
vấn đề sử dụng đất, xây dựng 
và đề xuất qui hoạch phát 
triển và sử dụng đất; 
Qui hoạch và điều phối việc 
sử dụng đất cho công viên, 
trường học, các cơ quan tổ 
chức, sân bay, đường xá và 
các dự án liên quan cho các 
khu thương mại, công nghiệp 
và khu dân cư; 
Qui hoạch, tham vấn, triển 
khai xây dựng, giám sát, quản 
lí hệ thống giao thông đường 
bộ, giao thông công cộng sao 
cho hiệu quả và an toàn; 
Thẩm định và phản biện các 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường; 
Làm việc với các cơ quan Nhà 
nước, cộng đồng và các chuyên 
gia trong các lĩnh vực kiến trúc, 
qui hoạch, khoa học xã hội, môi 
trường và pháp luật. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° - HVTài chính 

° - ĐH Kiến trúc Hà Nội 

° _ ĐH Xây dựng Hà Nội 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


- _ ĐH Kiến trúc TP. HCM 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Quản lí nhà đất, 
Quản lí công 
trình đô thị, 
Quản lí giao 
thông đô thị, 
Quản lí khu đô 
thị, Quản lí cây 
xanh đô thị. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH chuyên 
ngành Qui 
hoạch vùng và 
đô thị. 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 


XÃ 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Quản lí nhà đất, 
Quản lí công 
tình đô thị, 
Quản lí giao 
thông đô thị, 
Quản lí khu đô 
thị, Quản lí cây 
xanh đô thị. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành 
Qui hoạch vùng 
và đô thị. 


Lựa chọn 3: 


1; 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Qui hoạch vùng 
và đô thị. 

Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


-- Quản lí đô thị 

- Quản lí giao 
thông đô thị 

- _BVMT đô thị 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


„ Cơ quan Nhà 
nước 

Các công ty kiến 
trúc 

Tổ chức về BVMT 
đô thị 

Công ty phát 
triển bất động 
sản tư nhân 


- _ ĐH Xây dựng miền Tây 


151 @&@£@&g 


Ie==— Sách tra cứu nghề 


121. Tên nghề: Cán bộ quan hệ lao động - Labour Relations Officer 


Mô tả nghề 


Cán bộ quan hệ lao động là chuyên 
gia trong lĩnh vực xây dựng và duy trì 
quan hệ lao động hài hòa giữa người 
sử dụng lao động và người lao động 
của một doanh nghiệp. Họ hiểu biết 
sâu về chính sách pháp luật lao động, 
quan tâm tới các điều kiện làm việc 
thích hợp và việc làm bần vững cho 
người lao động, đảm bảo lợi ích cho 
cả doanh nghiệp và người lao động 
trong dài hạn. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tìm hiểu, cập nhật, tuyên truyền 
chính sách pháp luật liên quan 
đến lao động cho người lao động 
và người sử dụng lao động; 

Tìm hiểu, tuyên truyền và triển 
khai thực hiện chính sách, nội qui 
lao động của doanh nghiệp; 

Đề xuất với người sử dụng lao 
động, thực hiện các chương trình 
vì lợi ích của người lao động và gia 
đình họ; 

Gặp gỡ những người lao động 
gặp khó khăn (ví dụ khó khăn về 
tài chính, sức khỏe) và tư vấn cho 
họ hoặc giới thiệu họ với các 
chuyên gia có liên quan để tiếp 
tục hỗ trợ; 

Tập huấn, tư vấn, nâng cao trình 
độ của người lao động và công 
đoàn cơ sở về quan hệ lao động, 
đối thoại tại nơi làm việc; 

Đóng vai trò kết nối giữa người 
lao động và người sử dụng lao 
động, thúc đẩy việc đàm phán kí 
kết thỏa ước lao động tập thể; 
Tham gia giải quyết tranh chấp 
lao động và đình công thông qua 
thương lượng tập thể. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ ĐH Công đoàn (Hà Nội) 
» ._. ĐH Lao động xã hội (Hà Nội) 


26. Chưa có mã nghề cấp 4 


»®315 


Năng lực | Năng lực | Học vấn |Con đường 
bổ sung. | tối thiểu |học tập 


Năng 
lực làm 
việc với 


con 


Năng 
lực ngôn 
ngữ 


người 


ĐH Lao động xã hội Cơ sở 2 


ĐH Tôn Đức Thắng 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


1. Theo học ĐH 


khoa Luật; 
khoa Quản 
lí lao động 
Có thể học 
tiếp lên sau 
ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Bồi thường 

Tư vấn 

Tâm lí công nghiệp 
Xã hội học công 
nghiệp 

Luật lao động 
Phúc lợi lao động 
Thỏa ước lao động 
tập thể 

Giải quyết tranh 
chấp lao động và 
đình công 

Bảo vệ người lao 
động 


Ví dụ về nơi làm việc: 
° Các doanh nghiệp, 


nhà máy, đặc biệt là 
doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao 
động 

Tổ chức công đoàn 
các cấp 

Các tổ chức đại diện 
người sử dụng lao 
động như Văn 
phòng giới sử dụng 
lao động (Phòng 
Thương mại và 
Công nghiệp Việt 
Nam), Liên minh 
hợp tác xã, hiệp hội 
dệt may, da giày... 
Cơ quan quản lí Nhà 
nước về lao động 
(Bộ và các sở 
LĐTB&XH, các tổng 
cục, cụ, vụ viện) 

Các tổ chức quốc tế 
về vấn đề lao động 
và việc làm 


Sách tra cứu nghề 


122. Tên nghề: Chuyên gia dịch vụ pháp lí (2619) - Legal Services Specialist 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chuyên gia dịch vụ pháp lí, còn 1. Theo học ĐH | ° Công chứng 

gọi là thư kí luật, sử dụng kiến | lực làm lực phân | nghiệp chuyên ngành | * Thanh tra 

thức chuyên môn để trợ giúp các việc với tích - THPT Luật trên phạm vi 

chuyên gia pháp lí trong thông tin | con logic hoặc CŠ nướớc Ví dụ về nơi làm 
liên lạc, tài liệu, hô trợ nội bộ, hỗ người tương việc 

trợ thủ tục và các hoạt động phối đương ` Các văn phòng 
hợp quản lí nội bộ trong các văn liệt 

phòng luật sư, ban pháp chế của l : "¬ 
các doanh nghiệp lớn và các cơ . B1Ù PHIB EHE bo 
quan Nhà nước. Họ cũng có thể ` doanh nghiệp 
hỗ trợ các nhà quản lí, chuyên gia lớn 

pháp lí, các chuyên gia kinh tế có » Chính phủ 

liên quan đến các vấn đề pháp lí, 

bao gồm cả những người có liên 

quan đến hợp đồng bảo hiểm, 

cho vay vốn và các giao dịch tài 

chính khác. 


. Có thể học tiếp 
lên sau ĐH 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Kiểm tra hoặc chuẩn bị cho 
việc kiểm tra các hồ sơ pháp lí 
và các văn bản khác có liên 
quan; 

Chuẩn bị các tài liệu tóm tắt 
các hồ sơ pháp lí hoặc đặt ra 
các điều kiện cho vay hoặc 
bảo hiểm; 

Tư vấn cho khách hàng và các 
đại lí về các vấn đề pháp lí, kĩ 
thuật trong trường hợp cụ 
thể của họ; 

Chuẩn bị tài liệu liên quan 
đến chuyển giao bất động 
sản, cổ phiếu hoặc các giao 
dịch khác cần phải có các thủ 
tục pháp lí; 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 
và gửi chúng đến cơ quan 
chức năng; 

Quản lí các tài liệu, hồ sơ vụ 
án và các thư viện về pháp 
luật 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° _ ĐH Luật Hà Nội - - ĐH Luật TpHCM - - ĐH Huế - ĐH Luật 


153 @&@&@ 


 ... Sách tra cứu nghề 


123. Tên nghề: Nhà tâm lí học (2634) - Psychologist 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


~ 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Tốt 1. 
nghiệp 
THPT 
hoặc 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Tâm lí học 

2. Có thể học tiếp 


Nhà tâm lí học nghiên cứu các 
quá trình tâm lí và hành vi của cá 
nhân hoặc nhóm người. Họ áp 
dụng kiến thức này để thúc đẩy, 


Tâm lí học ứng 
dụng 

Tâm sinh lí học 
Tâm lí học nghề 


điều chỉnh sự phát triển của cá 
nhân, xã hội, giáo dục hoặc nghề 
nghiệp. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thực hiện các trắc nghiệm để 
đo lường các đặc tính tâm lí 
và hành vi (ví dụ như trí thông 
minh, đặc điểm tính cách, quá 
trình nhận thức) và giải thích 
thông tin này để hướng dẫn 
khách hàng; 

Phân tích ảnh hưởng của di 
truyền, xã hội, nghề nghiệp 
và các yếu tố khác đối với tư 
tưởng và hành vi cá nhân; 
Thực hiện tư vấn hoặc điều trị 
đối với cá nhân và nhóm; 
Nghiên cứu các yếu tố tâm lí 
trong chẩn đoán, điều trị và 
phòng ngừa các bệnh tâm 
thần; 

Nghiên cứu về hành vi làm 
việc trong môi trường công 
nghiệp và môi trường tổ 
chức; đưa ra và cung cấp dịch 
vụ để thúc đẩy sức khỏe nghề 
nghiệp. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐHQG Hà Nội - ĐH KHXH-NV 
ĐHQG Hà Nội - ĐH Giáo dục 
ĐH Sư phạm Hà Nội 


154 


người 


tương 
đương 


ĐH Huế - ĐH Sư phạm 
ĐH Đà Nẵng - ĐH Sư phạm 


lên sau ĐH 


nghiệp 
Tâm lí trẻ em 


Tâm lí lâm sàng 
Tâm lí học nhận 


thức 


Tâm lí học phát 


triển 
Tâm lí giáo dục 


Tâm lí học thực 


nghiệm 
Tâm. lí 
phạm 


Tâm lí học công 


nghiệp 


Tâm lí học xã hội 


Ví dụ về nơi làm 


việc: 
Bệnh viện 


Các công tỉ, nhà 
ngành 


máy và 
công nghiệp 


Các tổ chức giáo 


dục 


Dịch vụ quốc 


phòng 
Hành 
nhân 


nghề 


ĐH Sư phạm TpHCM 
ĐHQG TpHCM - ĐH KHXH-NV 


học tội 


Sách tra cứu nghề Km 


124. Tên nghề: Nhà tư vấn tâm lí (2635) - Counsellor 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
tâm lí học 

Có thể học 
tiếp lên sau 
ĐH 


Chỉ dẫn nghề 
nghiệp và tư vấn 
Tư vấn liên quan 
đến thanh thiếu 
niên (ví dụ như Tư 
vấn kĩ năng sống) 


Nhà tư vấn tâm lí hướng dẫn hoặc 
tư vấn cho các cá nhân nhằm giúp 
họ đối phó với những khó khăn về 
tâm lí, tình cảm và căng thẳng liên 
quan đến cuộc sống hàng ngày. 
Những khó khăn đó có thể liên 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


quan đến học tập, nghề nghiệp, 
hôn nhân, cuộc sống gia đình và 
phát triển cá nhân 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Phỏng vấn khách hàng và 
những người có liên quan 
đến khách hàng để thu thập 
thông tin về giáo dục, nghề 
nghiệp, xã hội và thông tin 
liên quan khác để hiểu hơn về 
nguồn gốc và nguyên nhân 
có thể dẫn đến những khó 
khăn; 

Tiến hành các trắc nghiệm trí 
tuệ, khả năng, sở thích, tính 
cách để đánh giá tình trạng 
của khách hàng; 

Sử dụng các loại kĩ thuật tư 
vấn khác nhau để giúp khách 
hàng vượt qua hoặc kiểm 
soát vấn đề của mình; 

Thực hiện hướng dẫn, tư vấn 
nhóm cho một nhóm khác 
hàng có chung nhu cầu; 
Thực hiện hỗ trợ sau tư vấn 
theo để tiếp tục hỗ trợ khách 
hàng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐHQG Hà Nội - ĐH KHXH-NV 
ĐHQG Hà Nội - ĐH Giáo dục 
ĐH Sư phạm Hà Nội 


ĐH Huế - ĐH Sư phạm 


ĐH Đà Nẵng - ĐH Sư phạm 


Tư vấn giáo dục 

Tư vấn lão khoa (làm 
việc với người cao 
tuổi) 

Tư vấn hôn nhân 
Tư vấn trường học 
Tư vấn lạm dụng 
thuốc và nghiện 
ngập 


Ví dụ về nơi làm việc 


Các phòng khám và 
bệnh viện, làm việc 
với những người 
trong tình trạng suy 
sụp tinh thần 

Các cơ sở giáo dục, 
hỗ trợ tư vấn học 
đường 

Các doanh nghiệp, 
nhà máy, giúp nhân 
viên đối phó tốt hơn 
với căng thẳng liên 
quan tới công việc 
Các tổ chức phi 
chính phủ, tổ chức 
quốc tế liên quan tới 
trẻ em, thanh niên, 
người tàn tật, người 
già, phụ nữ, người 
nghiện ma túy và 
thích 

Hành nghề cá nhân 


„ - ĐH Sư phạm TpHCM 
- _ ĐHQG TpHCM - ĐH KHXH-NV 


155 @@&@ 


RE... Sách tra cứu nghề 


125. Tên nghề: Nhà tư vấn nghề nghiệp (2635) - Career Counsellor 


Mô tả nghề 


Nhà tư vấn nghề nghiệp áp dụng các 
nguyên tắc tâm lí học nghề nghiệp để 
giúp khách hàng hiểu bản thân mình, 
hiểu thế giới nghề nghiệp, xây dựng các 
phương án chọn nghề và chuẩn bị cho 
nghề nghiệp. Họ phỏng vấn khách hàng, 
cho làm bản câu hỏi và xác định năng lực 
hướng nghiệp, cung cấp thông tin về các 
nghề nghiệp khác nhau. Họ làm việc với 
khách hàng vào những thời điểm quan 
trọng trong việc quyết định nghề nghiệp 
(ví dụ như cuối trung học phổ thông, 
trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp các cơ 
sở đào tạo). Họ cũng có thể giúp những 
người đang có vấn đề về nghề nghiệp (ví 
dụ như những người không thích nghề 
của mình, người mất việc làm). Họ có thể 
tư vấn cá nhân hoặc tư vấn nhóm. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Phỏng vấn khách hàng để xác định 
tình trạng phát triển nghề nghiệp 
của họ; 

Áp dụng các kĩ thuật khác nhau (ví dụ 
như kiểm tra, lấy hồ sơ cá nhân) để 
xác định mong muốn và khả năng 
của khách hàng; 

Giúp đỡ khách hàng hiểu biết sâu 
hơn về thế giới nghề nghiệp 

Giúp đỡ khách hàng phát triển kĩ 
năng chuẩn bị nghề nghiệp (ví dụ 
như chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị phỏng 
vấn); 

Trao đổi với gia đình của khách hàng 
(đặc biệt là các khách hàng trẻ tuổi) 
để xây dựng một kế hoạch phát triển 
nghề nghiệp hiệu quả hơn; 

Xác định các yếu tố xã hội, tâm lí và 
kinh tế có thể cản trở quá trình phát 
triển nghề nghiệp và giúp khách 
hàng nhận thức được những rào cản 
này; 

Lập hồ sơ cá nhân; 

Làm việc với các chuyên gia khác như 
giáo viên, nhân viên tư vấn, nhà tâm 
lí học và nhân viên xã hội. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐHQG Hà Nội - ĐH Giáo dục 
ĐH Sư phạm Hà Nội 


156 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


ĐH Huế - ĐH Sư phạm 
ĐH Đà Nẵng - ĐH Sư phạm 


Con đường 


Theo học ĐH 
chuyên 
ngành Tâm lí 
học và học 
chuyên sâu 
về tâm lí học 
trường học; 
Tư vấn tâm 
lí; 

Có thể học 
tiếp lên sau 
ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Tư vấn nghề 
nghiệp 

Các nhóm đặc 
biệt (ví dụ như 
những người 
có nhu cầu đặc 
biệt, người mới 
phục hồi sau 
bệnh tật) 

Các nhóm tuổi 
cụ thể 

Các công việc 
cụ thể đối với 
từng mốc phát 
triển nghề 
nghiệp (ví dụ 
như trắc 
nghiệm, đánh 
giá, chuẩn bị 
nghề nghiệp) 


Ví dụ về nơi làm 
việc 


Trung tâm dịch 
vụ việc làm, tư 
vấn nghề 
nghiệp 

Cơ quan Nhà 
nước về lao 
động 

Các phòng 
khám tâm lí 
Trung tâm 
phục hồi chức 
năng 

Trường học 
Các tổ chức 
phát triển 
thanh thiếu 
niên 

Các tổ chức 
phát triển, phi 
chính phủ, tổ 
chức quốc tế 


„ - ĐH Sư phạm TpHCM 


Sách tra cứu nghề j==—-- 


126. Tên nghề: Kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (3211, 3212)” - Medical Technologist: 


Medical Imaging 


Kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 
phụ trách các thiết bị chẩn đoán 
hình ảnh trợ giúp các bác sĩ xác 
định về tình trạng bệnh tật có thể 
có của bệnh nhân, như máy X 
quang, điện tim, siêu âm, nội soi, 
chụp cắt lớp, cộng hưởng từ... 
Người làm nghề này hiểu về cơ 
thể con người, điều kiện y tế và 
chăm sóc bệnh nhân. Họ cũng 
nắm vững cách vận hành thiết bị 
và lưu giữ hồ sơ. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Chuẩn bị cho bệnh nhân chẩn 
đoán hình ảnh. Công việc này 
có thể bao gồm tiêm một loại 
thuốc nhuộm màu hoặc làm 
sạch các phần của cơ thể 
được soi chụp; 

Tiến hành kiểm tra theo chỉ 
định của bác sĩ một cách 
chính xác; 

Xử lí thông tin từ các kết quả 
kiểm tra (ví dụ: rửa phim 
X-quang); 

Ghi kết quả vào báo cáo; 
Chuyển kết quả cho bệnh 
nhân và bác sĩ; 

Vệ sinh, duy tu bảo dưỡng 
máy móc thiết bị. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
» - TCY dược Hà Nội 

° - TCY dược Bắc Ninh 

°ồ  ĐHY Hà Nội 

- - ĐHY Hải Phòng 


lực làm 
việc với 


con 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


người 


° - ĐH Y dược Huế 
° - CÐY Hải dương 


Con đường 


Lựa chọn T1: 


1. 


Theo học TC 
ngành Kĩ thuật 
viên chẩn đoán 
hình ảnh. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
ngành Kĩ thuật 
viên chẩn đoán 
hình ảnh. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật viên chẩn 
đoán hình ảnh. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Siêu âm 

Nội soi 

X-quang 

Kĩ thuật viên điện 
tâm đồ 

Chụp cộng hưởng 
từ (MRI) 

Chụp cắt lớp (CT 
Scan) 

Kĩ thuật, thiết bị 
chẩn đoán hình 
ảnh 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Bệnh viện 

Các phòng thí 
nghiệm y tế 

Các trường đào 
tạo về y tế 

Trung tâm nghiên 
cứu 


° - ĐHY Phạm Ngọc Thạch 
° - ĐH Y Dược Cần Thơ 


?”. Công việc thuộc hai mã nghề 3211- Kĩ thuật viên máy móc thiết bị y tế và chữa bệnh và 3212- Kĩ thuật viên làm việc tại phòng 
thí nghiệm y tế và phòng nghiên cứu, chưa có mã nghề riêng 


157 @£@&G 


_—=————-] Sách tra cứu nghề 


127. Tên nghề: Kĩ thuật viên nhãn khoa (3254) - Medical Technologist: Optometry 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Mô tả nghề 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viên nhãn khoa, còn gọi | Năng Năng 1. Theo học TC y sĩ Kính áp tròng 


là y tá nhãn khoa, hỗ trợ chẩn 
đoán, điều trị các vấn đề sức khỏe 
liên quan đến thị giác và mắt, bao 
gồm đo và chỉ định kính, kính áp 
tròng, chẩn đoán và điều trị 
(không bao gồm phẫu thuật) bất 
thường về cơ, chấn thương mắt 
nhỏ, chẩn đoán, điều trị các bệnh 
như bệnh tăng nhãn áp và các 
chẩn đoán khác như tổn thương 
võng mạc do tiểu đường; tiến 
hành giáo dục sức khỏe, chăm 
sóc thị lực cho các nhóm bệnh 
nhân đặc biệt cũng là công việc 
của y tá nhãn khoa. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Kiểm tra bệnh nhân để xác 
định dấu hiệu của bệnh và 
điều trị cho bệnh nhân theo 
từng lĩnh vực chuyên ngành; 
tham gia hoạt động y tế công 
cộng bao gồm ổo thị lực cho 
cộng đồng, các ngành công 
nghiệp và trường học; 

Xác định lỗi khúc xạ và đưa ra 
điều chỉnh thích hợp thông 
qua việc dùng kính; 

Chẩn đoán các bệnh về mắt 
và các vấn đề về tầm nhìn 
bằng cách kiểm tra cảm nhận 
màu sắc, nhận thức sâu, khả 
năng tập trung, và phối hợp 
và độ sắc nét hình ảnh; 

Chăm sóc cho bệnh nhân 
trước và sau khi phẫu thuật 
như điều chỉnh bằng tia laser 
và loại bỏ đục thủy tinh thể. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ Viện Mắt Trung ương 


»9®%3 9.5 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực thể 
chất - cơ 


đa khoa hoặc 
điều dưỡng viên 


khí 2. Tốt nghiệp, được 


3. 


cấp bằng TC 
chuyên ngành 
đào tạo. 

Tham gia khóa 
đào tạo 6 tháng 
do Viện Mắt 
trung ương tổ 
chức 


Các nhóm đặc 
biệt như trẻ em, 
người già hoặc 
những người cần 
các thiết bị hỗ trợ 
thị giác 

Liệu pháp cho 
người khiếm thị 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Bệnh viện 

Các phòng khám, 
đo mắt 

Các phòng thí 
nghiệm y tế 

Cơ sở đào tạo y 
khoa 

Trung tâm nghiên 
cứu 


128. Tên nghề: Kĩ thuật viên y tế (321) - Medical Technologist 


Kỹ thuật Y Sinh (KTYS) là một lĩnh 
vực liên ngành ứng dụng kỹ thuật 
tiên tiến (như nano, tế bào gốc, y 
tế viễn thông) vào việc tạo ra các 
phương pháp nghiên cứu và thiết 
bị phục vụ cho sức khỏe cũng như 
giúp hiểu biết sâu hơn về con 
người. KTYS bao gồm các lĩnh vực 
như Thiết bị y tế, Điện tử Y Sinh, Y 
học tái tạo, Kỹ thuật dược. Những 
sản phẩm của ngành KTYS bao 
gồm máy CT-cắt lớp, X-quang, trợ 
tim, nội soi, các bộ phận nhân tạo 
trong cơ thể, dược phẩm và vật 
liệu sinh học. Lĩnh vực này phù 
hợp với những người yêu thích 
thiết kế, chế tạo kinh doanh hay 
nghiên cứu khoa học và y học lâm 
sàng 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Chẩn đoán, xử lí hình ảnh siêu 
âm, X-Quang, CT, MRI... 
Sử dụng các máy móc, thiết bị y 
tế trong việc chẩn đoán cho 
người bệnh 
Xử lý tính hiệu sinh lý học, cơ 
sinh học, vật liệu sinh học với kỹ 
thuật sinh học, phân tích hệ 
thống, mô hình hóa 3 chiều 
đúc, dát, chạm khắc đồng, bạc 
và các vật liệu tương tự; 
Sản xuất các sản phẩm đồ gia 
dụng và trang trí bằng thủy 
tỉnh bằng cách thổi và chạm 
khắc thủy tinh và các vật liệu 
tương tự; 
Khắc, chạm, trổ, khảm, vẽ, sơn, 
gắn hoa văn họa tiết trang trí 
trên bề mặt sản phẩm; 
Xử lí và hoàn thiện sản phẩm 
bằng cách sơn, phủ men, làm 
bóng, xử lí mối, mọt, mốc, rỉ. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° - ĐHY khoa Tokyo Việt Nam 
- _ ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


lực thể 
chất - cơ 
khí 
Năng 
lực hình 
học-màu 
sắc - 
thiết kế 


lực làm 
việc với 
c on 
người 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 


LỆ 


Theo học TC Kĩ 
thuật chuyên 
ngành Thiết bị 
Cơ điện y tế, 
Nghề kĩ thuật 
Thiết bị Xét 
nghiệm y tế 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ Kĩ 
thuật thiết bị cơ 
điện y tế, Nghề 
Kĩ thuật thiết bị 
xét nghiệm y tế 
Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Sách tra cứu nghề mem. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chủ yếu là chuyên 
sâu về các loại thiết 
bị và thủ thuật cụ 
thể như 

Máy trợ tim, trợ 

thở 

Máy gây mê 

Thủ thuật tim 

mạch, hô hấp... 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
Bệnh viện 
Các phòng thí 
nghiệm y tế 
Cơ sở đào tạo y 
tế 
Trung 
nghiên cứu 


tâm 


1595 @&@&@ 


_—=————__-] Sách tra cứu nghề 


129. Tên nghề: Đại lí bảo hiểm (3321) - Insurance Agent 


Đại lí bảo hiểm bán bảo hiểm 
nhân thọ, tai nạn, ô tô, trách 
nhiệm dân sự, hỏa hoạn, hàng 
hải và sản phẩm bảo hiểm khác 
cho các khách hàng mới và khách 
hàng hiện hữu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
1. Thu thập thông tin cần thiết 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Bảo hiểm; Bảo 
hiểm xã hội 


2. Có thể học tiếp 


lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Bảo hiểm tai nạn 
Ô tô 

Thiên tai 

Tập đoàn 
hiểm 

Bảo hiểm y tế 
Bảo hiểm nhân 
thọ 


Bảo 


về các khách hàng để xác về nơi làm 
định loại bảo hiểm thích hợp 


và điều kiện bảo hiểm; 


tương đương. Ví dụ 
việc: 


Lựa chọn 2: ° Các công ty bảo 


Đàm phán với khách hàng để 
xác định loại và mức độ rủi ro 
cho từng trường hợp bảo 
hiểm, phạm vi và điều khoản 
thanh toán; 

Đàm phán và xây dựng hợp 
đồng tái bảo hiểm; 


ly 


Theo học hệ CĐ, 
CĐ chuyên 
ngành Bảo 
hiểm; Bảo hiểm 
xã hội 


. Có thể học tiếp 


lên ĐH 


hiểm tư nhân 
hoặc Nhà nước 


Tư vấn và đàm phán các điều 

khoản của hợp đồng bảo Lựa chọn 3: 

hiểm cho những dự án, công 1. Theo học ĐH 

trình và rủi rỏ đặc biệt. chuyên ngành 
Bảo hiểm, Kinh 
tế bảo hiểm 


.. Theo học sơ cấp 
nghề từ 1-3 
tháng về các vấn 
đầ liên quan 
trực tiếp đến 
bảo hiểm. 

. Tham gia các 
khóa bồi dưỡng, 
tập huấn ngắn, 
dài hạn. Của các 
công ty bảo 
hiểm 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

„ _ ĐH Lao động xã hội ° 
- _ ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) 

- - ĐH Hải phòng 


ĐH Lao động xã hội cơ sở 2 


»®%3‹°%6o 


130. Tên nghề: Nhà quản lí sự kiện (3332) - Event Manager 


Nhà quản lí sự kiện làm công việc 
quản lí và điều hành sự kiện. Họ 
tổ chức và phối hợp các dịch vụ 
cho các hội nghị, sự kiện, tiệc, 
đám cưới, triển lãm, hội thảo và 
các sự kiện đặc biệt. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Thảo luận với khách hàng về 
các yêu cầu của họ và đưa ra 
các gói dịch vụ và giá cả phù 
hợp; đề xuất ý tưởng, chương 
trình, kịch bản nếu cần; 

Giới thiệu dịch vụ hội thảo, 
hội nghị, sự kiện và triển lãm 
thương mại cho các khách 
hàng tiềm năng; 

Sắp xếp và phối hợp các dịch 
vụ, ví dụ như phòng hội nghị, 
phông màn, biển báo, âm 
thanh và thiết bị nghe nhìn, 
máy tính, dẫn chương trình 
và phiên dịch, chỗ ở, đi lại và 
hoạt động xã hội cho người 
tham dự, phục vụ hậu cần 
cho các diễn giả; 

Tổ chức đăng kí tham gia; 
Giám sát công việc của các 
nhà thầu và báo cáo về sự 
thay đổi so với kế hoạch. 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Con đường 
học tập 


. Theo học TC 
chuyên ngành 
Quan hệ công 
chúng, Quản. lí 
văn hóa. 

. Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học TC 
chuyên ngành 
Quan hệ công 
chúng, Quản. lí 
văn hóa hoặc Tổ 
chức sự kiện. 

. Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Quan hệ công 
chúng hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Quản lí văn hóa. 

. Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Quan 
hệ công chúng hoặc 
Quản lí văn hóa. 


Sách tra cứu nghề ES=== 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Quản lí MICE 28 
Quản lí sự kiện thể 
thao, giải trí 

Dịch vụ cưới hỏi, 
sự kiện gia đình 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

- Các công ty tổ 
chức sự kiện, 
chuyên về tổ chức 
các loại sự kiện 
khác nhau như ca 
nhạc, hòa nhạc, 
biểu diễn nghệ 
thuật, sự kiện 
truyền hình, lễ hội, 
trình diễn thời 
trang, thể thao, 
giới thiệu sản 
phẩm, động thổ, 
khai trương, hội 
nghị hội thảo, 
chương trình 
khuyến mãi, họp 
báo, đám cưới, lễ 
kỉ niệm, tiệc, hội 
họp... 

Các cơ quan/công 
ty về quan hệ 
công chúng 

Bộ phận liên quan 
tới tổ chức sự kiện 
của các khách sạn 
lớn 

Tự mở doanh 
nghiệp, dịch vụ tổ 
chức sự kiện 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
»__ HV Báo chí và Tuyên truyền ° - ĐH Văn Hóa TpHCM ° “TC Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch 
° _ ĐH Văn Hóa Hà Nội Quảng Nam 

» - CĐN Du lịch Huế 


28. MICE: viết tắt tiếng Anh của Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển 
lãm). Đây là một loại hình du lịch kết hợp tổ chức sự kiện của các tổ chức, công ty cho nhân viên, đối tác. 


1651 @£@g 


RE Sách tra cứu nghề 


131. Tên nghề: Chuyên gia quản trị bất động sản (3334) - Administration Specialist: 


Real Estate 


Chuyên gia quản trị bất động sản, 
còn gọi là đại lí bất động sản và 
quản lí tài sản, thay mặt khách 
hàng sắp xếp việc mua, bán, cho 
thuê bất động sản, tài sản và 
hưởng lợi trên cơ sở nhận hoa 
hồng từ các thương vụ thực hiện 
được. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Thu thập thông tin về tài sản 
để bán, cho thuê, hoàn cảnh 
của chủ sở hữu, nhu cầu của 
người mua và người thuê 
tiêm năng; 

Cung cấp thông tin cho người 
mua hoặc người thuê tiềm 
năng, giải thích các điều 
khoản bán hàng và các điều 
kiện cho thuê; 

Đàm phán thỏa thuận giữa 
người thuê và chủ sở hữu về 
tiên thuê và chỉ phí; 

Xây dựng hợp đồng cho thuê 
và dự toán chỉ phí; 


Sắp xếp việc chuyển quyền sở 


hữu tài sản; 
Thay mặt chủ sở hữu thu tiền 
thuê và các khoản tiền khác. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Xây dựng Hà Nội 


ĐH Tài chính-Quản trị kinh doanh 


ĐH Kinh tế quốc dân 


»®%3 152 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực phân 
tích - 
logic 


ĐH Tài chính-Marketing 


Con đường 


Theo ĐH 
chuyên ngành 
Thẩm định giá-Kinh 
doanh bất động 
sản; Quản lí đầu tư 
và kinh doanh bất 
động sản; Địa chính 
và kinh doanh bất 
động sản; Bất động 
sản và kinh tế tài 
nguyên. 


học 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


°- Quản lí kinh 
doanh bất động 
sản 

»- Quản lí nhà và đất 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

-_ Các công ty bất 
động sản 

- _ Tự mở công ty bất 
động sản 


° - ĐH Nam Cần Thơ 


Sách tra cứu nghề Em 


132. Tên nghề: Nhân viên công tác xã hội (3412) - Social Worker 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Nhân viên công tác xã hội làm việc Theo học TC| + Tổ chức và phát 


với các nhóm và cộng đồng. Họ tìm 
hiểu các vấn đề xã hội, hướng dẫn 
cho đối tượng gặp khó khăn trong 
các vấn đề xã hội và vấn đề liên quan 
nhằm giúp họ tìm kiếm và sử dụng 
các nguồn lực để vượt qua khó khăn 
và đạt được mục tiêu cụ thể. 


lực phân 
tích - 
logic 


việc với 
con 
người 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thu thập thông tin về nhu cầu 
của đối tượng gặp khó khăn xã 
hội, đánh giá khả năng và vấn 
đề của họ; 

Giúp các cá nhân, gia đình và cộng 
đồng xác định các phương án và 
kế hoạch hành động; 

Hỗ trợ họ xác định và tiếp cận 
các nguồn hỗ trợ cộng đồng 
như hỗ trợ pháp lí, y tế, tài 
chính, nhà ở, việc làm, giao 
thông, vận động và chăm sóc cá 
nhân hàng ngày, và các dịch vụ 
liên quan khác; 

Tham gia sàng lọc, lựa chọn 
người tham gia cho các chương 
trình xã hội phù hợp; 

Cung cấp dịch vụ can thiệp 
khủng hoảng và tạm lánh; 
Thực hiện các tập huấn kĩ năng 
sống, chương trình điều trị cai 
nghiện, kiểm soát hành vi, dịch 
vụ thanh thiếu niên và các 
chương trình xã hội và cộng 
đồng khác; 

Hỗ trợ đánh giá hiệu quả các 
biện pháp và chương trình 
thông qua giám sát và báo cáo 
tiến bộ của đối tượng; 

Liên lạc thường xuyên với các tổ 
chức xã hội, nhà trường và tổ 
chức y tế có liên quan để trao đổi 
thông tin về tình trạng và tiến bộ 
của đối tượng được hỗ trợ. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


chuyên ngành 
Công tác xã 
hội (Công tác 
xã hội, Công 
tác thanh thiếu 
niên, Công tác 
công đoàn, 
Lao động xã 
hội). 


2. Có thể học lên 


CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như 


tốt 


hoặc 


nghiệp THCS 
tương 


đương. 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công tác xã 
hội. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 


Theo 
chuyên 


học ĐH 
ngành 


Công tác xã hội. 


» _ CÐ Sư phạm trung ương °„  ĐHVinh - ĐH MởTpHCM 
° _ ĐHQG Hà Nội - ĐH KHXH-NV - _ ĐH Huế - ĐH Khoa học - - ĐH Đồng Tháp 
° - ĐH Công đoàn - - ĐH Quảng Bình 


» _ ĐH Lao động - xã hội 
° _ HV Thanh thiếu niên 


triển cộng đồng 
Tội phạm học và 
cải huấn 

Phát triển nguồn 
nhân lực, quản lí 
nhân lực và quan 
hệ lao động 
Công tác xã hội 
trong y tế, tâm 
thần và tư vấn 
Dịch vụ chăm sóc 
gia đình 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các tổ chức phi 


chính phủ, tổ 
chức tình 
nguyện, tổ chức 
quốc tế có 
chương trình hỗ 
trợ xã hội, phát 
triển cộng đồng 
Trung tâm cộng 
đồng 

Bệnh viện 

Các doanh 
nghiệp có 
chương trình 
trách nhiệm xã 
hội của doanh 
nghiệp (CSR) 

Các tổ chức, đoàn 
thể có chức năng 
chăm sóc, bảo trợ 
xã hội cho hội 
viên, khách hàng 
như đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ, 
hội người khuyết 
tật... 


163 @@&@ 


_=———__-1] Sách tra cứu nghề 


133. Tên nghề: Đại lí du lịch và lữ hành (4221) - Travel and Tourism Agent 


Đại lí du lịch và lữ hành tiến hành 
tư vấn và tổ chức tour du lịch, lập 
kế hoạch hành trình và lịch trình 
đi lại, ăn nghỉ cho khách du lịch, tổ 
chức hoặc bán tour du lịch trọn 
gói cho khách. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Thu thập thông tin về tính khả 
thi, chỉ phí, mức độ tiện lợi 
của các loại hình giao thông, 
chỗ ở, xác định yêu cầu của 
khách hàng và tư vấn cho họ 
các hình thức du lịch phù hợp; 
Đặt và xác nhận đặt phòng, 
bàn giao cho khách hàng vé, 
chứng từ và nhận thanh toán; 
Tổ chức tour du lịch trọn gói 
cho các sự kiện hoặc kì nghỉ 
và bán các gói du lịch cho 
khách hàng; 

Giúp khách hàng hoàn thiện 
các hồ sơ cần thiết để thực 
hiện tour du lịch 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
„ __ CÐ Du lịch Hà Nội 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực ngôn 
ngữ THCS 
hoặc 


tương 


đương 


ĐH Huế - Khoa Du lịch 


nghiệp 


Con đường 


.. Theo học hệ TC, 
chuyên ngành 
Du lịch 
(Marketing du 
lịch, Hướng dẫn 
du lịch, Quản trị 
lữ hành, Quản 
trị du lịch MICE, 
Điều hành tour 
du lịch, Đặt giữ 
chỗ du lịch, Đại 
lí lữ hành) 

2. Có thể học lên 
CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ, 
chuyên ngành 
Du lịch 

2. Có thể học lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH, 
chuyên ngành Du 
lịch (quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành) 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Du lịch mạo hiểm 
Du lịch sinh thái 
Du lịch y tế 
Hướng dẫn viên 
du lịch 

Du lịch / Du lịch 
Tiếp thị 

Quản lí du lịch 
Điều hành tour 
Đặt phòng du lịch 
Đại lí du lịch 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

»_ Trong các bộ phận 
du lịch của các 
công ty và cơ quan 
Nhà nước 
Đại lí du lịch 
Khu resort và nghỉ 
dưỡng 
Các hãng hàng 
không 
Các tổ chức liên 
quan đến du lịch 


» __ CĐN du lịch Sài gòn 


° - ĐH Văn hóa Hà Nội - ĐH Đà Nẵng » __TC du lịch, khách sạn Saigon Tourist 
- - ĐH Mở Hà Nội - - ĐH Văn Lang 
° - ĐH Văn hóa TpHCM 


»3® 39 164 


Sách tra cứu nghề Kn- 


134. Tên nghề: Tiếp viên hàng không hoặc tiếp viên trên phương tiện vận tải?” - Air 
Hostess / Steward 


Mô tả nghề 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


.x, ~, x ~* .x 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Tiếp viên, còn gọi là chiêu đãi | Năng Năng . Đáp ứng đủ tiêu | Chủ yếu liên quan 


viên, là người trực tiếp cung cấp 
dịch vụ cá nhân nhằm đảm bảo 
sự an toàn và thoải mái của hành 
khách. Họ phục vụ bữa ăn, đồ 
uống trên máy bay và trên tàu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


IỄ 


Cung cấp các dịch vụ cho 
khách hàng; 

Giải thích việc sử dụng các 
thiết bị an toàn như dây an 
toàn, mặt nạ dưỡng khí, phao 
cứu sinh; 

Phát tạp chí, tai nghe, chăn, 
các vật dụng tương tự, và trả 
lời các yêu cầu của hành 
khách; 

Phục vụ các bữa ăn và đồ 
uống được chuẩn bị sẵn; 

Bán hàng miễn thuế; 

Thực hiện trợ giúp y tế cho 
khách hàng khi cần thiết; 
Đưa ra hành động thích hợp 
trong trường hợp khẩn cấp 
hoặc tai nạn; 

Chăm sóc hành khách tại các 
sân bay. 


lực làm 
việc với 
con 
người 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


chuẩn về chiều 
cao, sức khỏe, 
ngoại hình và 
ngoại ngữ của 
từng hãng hàng 
không đưa ra 
khi tuyển dụng. 


. Học khóa đào 


tạo tiếp viên, 
thời gian đào 
tạo thường từ 
3-6 tháng. 


.. Hoàn thành 


khóa đào tạo và 
được cấp chứng 
chỉ. 


đến loại phương 
tiện họ làm việc 
như 

Tiếp viên hàng 
không 

Tiếp viên trên tàu 
du lịch... 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các hãng hàng 


không trong nước 
và quốc tế 

Các sân bay 

Các tàu du lịch, du 
thuyền 

Các chuyến xe lửa 
cao cấp và xe buýt 
du lịch 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
» __ HV Hàng không TpHCM » . HV Hàng không Vietjet, - _ CĐN hàng hải TPHCM 


9. Chưa có mã nghề cấp 4 


165 @&@& 


-—--- Sách tra cứu nghề 


135. Tên nghề: Thợ chế biến thực phẩm (7513) - Food Processing Workers 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
thiết yếu |bổ sung | tối thiểu | học tập chuyên sâu 


Thợ chế biến thực phẩm là người | Năng Năng . Học trung Chế biến, bảo quản 
tham gia trực tiếp vào công việc chế | lực làm lực thể cấp ngành thịt và các sản 
biến thực phẩm của các cơ sở sản | việc với chất - cơ chế biến thực phẩm từ thịt 
xuất, kiêm tra chất lượng sản phẩm | con khí phẩm Chế biến, bảo quản 
của dây chuyên chế biến thực | người ._ Học cao đẳng thuỷ sản và các sản 
phẩm từ nguyên liệu đến thành ngành Chế phẩm từ thuỷ sản 
phẩm; tổ chức sản xuất và chế biến biến thực Chế biến và bảo 
thực phẩm ở quy mô vừa và nhỏ. phẩm quản rau quả 
Học các khóa Chế biến sữa và các 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: sơ cấp nghề sản phẩm từ sữa 
1. Thực hiện việc chế biến thực chế biến thực 
phẩm từ các nguyên liệu sẵn có phẩm, làm | Ví dụ về nơi làm việc: 
._ Tổ chức, điều hành hoạt động bánh, mứt Các doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm theo dây kẹo chế biến thực phẩm 
chuyền hoặc theo từng công Xưởng chế biến 
đoạn được giao thực phẩm 
3. Kiểm tra, đánh giá chất lượng Các công ty liên 
thực phẩm quan đến thực 
phẩm 
Trung tâm dinh 
dưỡng, 
Các khu công 
nghiệp, chế xuất 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Các trường TC và CÐ đào tạo chế biến thực phẩm 


»®3°6 


Sách tra cứu nghề === 
136.Tên nghề: Đầu bếp - Cook 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | _ Con đường Lĩnh vực 
thiết yếu |bổ sung | tối thiểu | học tập chuyên sâu 


Thợ đầu bếp chế biến và làm các món |_ Năng Năng 1. Theo học hệ sơ | * Các món ăn Âu - 
ăn, hiểu biết về dinh dưỡng, đảm bảo | lựclàm | lực hình cấp đầu bếp, Á 
các món ăn ngon, an toàn thực phẩm | việcvới | học - thời gian học Pha chế đồ uống 
và đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. | con màu sắc dưới 1 năm. Trang trí các món 
người - thiết kế . Hoàn thành ăn 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Năng khóa đào tạo | ° Làm bánh 
1. Nấu nướng các món ăn từ lực thể và được cấp 
nguyên liệu có sẵn; chất - cơ chứng chỉ. Ví dụ về nơi làm 
Sơ chế các loại thực phẩm, rau, khí . Theo học các | việc: 


củ quả để làm các món ăn phù trường. Trung Các nhà hàng, 


hợp nh ôn „ „ cấp - cao đẳng khách sạn 

Sửu Lên ĐH bánh THAY kẹo, đào tạo nghề Các bếp ăn lớn 
sô-cô-la từ hỗn hợp của đường, đầu bếp £4e''khu sdu, lìh 
sô cô la và các thành phần khác ¬ 
với sự hỗ trợ của một số công cụ 
và máy móc. 


nghỉ dưỡng, 
resort 

Các tổ chức, tập 
đoàn, cơ quan, 
công ty phục vụ 
nhiều công nhân, 
nhân viên 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
Các Trung tâm, Trường Trung cấp và cao đẳng trên cả nước. Các nhà hàng và khách sạn lớn cũng đào tạo đầu bếp cho 
mình 


167 @£ 


RE Sách tra cứu nghề 


137. Tên nghề: Phụ bếp - Cook Assistant 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Phụ bếp giúp đầu bếp, bếp 
trưởng, bếp phó thực hiện chế 
biến và làm các món ăn và các 
hoạt động khác liên quan đến 
nấu nướng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Chuẩn bị nguyên vật; liệu để chế 
biến các món ăn 

2. Chuẩn bị công cụ, các dụng cụ 
cần thiết cho việc chế biến 
thức ăn theo yêu cầu 

3. Đảm bảo đầy đủ các nguyên, 
vật liệu thực phẩm để chế 
biến món ăn 

4. Tham gia hỗ trợ sơ chế thực 
phẩm khi có yêu cầu 

5. Làm sạch, thu dọn, sắp xếp các 
công cụ, dụng cụ nấu nướng 
sau khi đã hoàn thành. 

6. Kiểm tra hệ thống an toàn, 
phòng chống cháy nổ trong 
khu vực bếp 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng 
lực làm lực thể 
việc với chất - cơ 
con khí 
người 


Năng 


Học nghề từ các đầu bếp tại các khách sạn, nhà hàng... 


`2 5 


1; 


Theo học trực 
tiếp các đầu bếp 
tạ các nhà 
hàng, khách sạn 


Theo sự hướng 
dẫn của các đầu 
bếp 


Chế biến các món 
ăn Âu -Á 

Pha chế đồ uống 
Trang trí các món 
ăn 

Làm bánh 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các nhà 


hàng, 
khách sạn 

Các bếp ăn lớn 
Các khu du lịch, 
nghỉ dưỡng, 
resort 

Các tổ chức, tập 
đoàn, cơ quan, 
công ty phục vụ 
nhiều công nhân, 
nhân viên 


Sách tra cứu nghề Khen 


138. Tên nghề: Phục vụ bàn - Waiter 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Bồi bàn là người giới thiệu, tư vấn Năng lực št kì 1. Có thể theo học Phục vụ bàn 
và phục vụ các món ăn, đồ uống | lực làm | thể chất nghề bồi bàn từ Sắp xếp, bài trí 
cho khách hàng. việc với | - cơ khí bất cứ trình độ bàn 

c o n | Năng lực nào Giải đáp thắc mắc 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: người hình học của khách 
1. Nhận yêu cầu về đồ uống, : Có thể theo học 


món ăn của khách hàng sắc khóa đào tạo 3 | Ví dụ về nơi làm 
Lấy đồ uống, món ăn phục vụ thiết kế tháng việc: 

cho khách °„ Các nhà hàng, 
Thu dọn bàn ăn và thay đồ khách sạn 

mới cho khách Các khu du: lịch, 
Giải đáp những yêu cầu, thắc nghỉ dưỡng, 
mắc của khách resort 

Đảm bảo vệ sinh khu vực Các khu vui chơi, 
phục vụ giải trí 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Các trường, trung tâm GDNN trên cả nước 


169 @@& 


mm Sách tra cứu nghề 


139. Tên nghề: Lễ tân - Receptionists 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Lễ tân là người tiếp xúc, đón tiếp | Năng ._ Có thể học khóa Lễ tân khách sạn 
khách đến làm việc, tiếp nhận và | lực làm lễ tân ngắn hạn LỄ tân doanh 
xử lí thông tin ban đầu, hỗ trợ các | việc với dưới 1 năm. nghiệp 
hoạt động của cơ quan với khách | con ._ Có thể học nghề Lễ tân kiêm hành 
hàng. người lễ tân ở trình độ chính 
cao đẳng, đại 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: học Ví dụ về nơi làm 
Đón tiếp khách hàng việc: 
Nhận thông tin, yêu cầu từ Các nhà hàng, 
khách hàng khách sạn 
Xử lí thông tin và liên hệ với Các khu du lịch, 
các bộ phận liên quan nghỉ dưỡng, 
Giải đáp những yêu cầu, thắc resort 
mắc của khách Các khu vui chơi, 
Chuẩn bị các điều kiện đảm giải trí 
bảo cho hoạt động đạt kết Các cơ quan, công 
quả tốt sở, công ty, tập 
đoàn 
Các tổ chức xã hội, 
nghề nghiệp 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


-__ Cao đẳng du lịch Hà Nội; - - ĐH Văn Hiến - _ ĐH Huế - Khoa Du lịch 
-._ Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội; CĐ Du lịch Đà Nẵng; 
» _.. CÐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long „ - ĐH Nha Trang; 


»®Ề3 1o 


140. Tên nghề: Nhân viên văn phòng - Office clerk 


Nhân viên văn phòng làm việc 
trong lĩnh vực hành chính văn 
phòng, thực hiện các công việc 
thuộc hành chính của các cơ 
quan, tổ chức, công ty... 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tiếp nhận, xử lí và trả lời 
thông tin của khách hàng, 
đối tác 
Thực hiện công việc đón 
tiếp khách thay lãnh đạo cơ 
quan, tổ chức 
Hướng dẫn khách hàng, đối 
tác làm việc với các bộ phận 
liên quan 
Chuẩn bị, tổ chức các cuộc 
họp của đơn vị, tổ chức; tổ 
chức các điều kiện cần thiết 
cho hoạt động công tác của 
lãnh đạo và tổ chức 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


CĐ Viễn Đông 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Năng 
lực ngôn 
ngữ 


Con đường 
học tập 


Tốt nghiệp THPT, 
sau đó đăng kí vào 
học Ngành quản trị 
văn phòng 

Tốt nghiệp THPT và 
học hệ cao đẳng 


Sách tra cứu nghề R= 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 
Quản trị văn 
phòng 
Quản - lí 
chính 
Thư kí văn phòng 
Thống kê, lưu trữ 


hành 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

°„ Các cơ quan, 
công sở, công ty, 
tập đoàn 
Các tổ chức xã 
hội, nghề nghiệp 
Các đơn vị sản 
xuất 
Các khu du lịch, 
khách sạn... 


» __. CÐ kinh tế công nghiệp Hà Nội, 
»_ Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long 
» _ CÐ kinh tế công nghiệp TPHCM 


11 @&£@& 


Nhóm nghề 
Thể chất - cơ khí 


»%Đ®t12 


Sách tra cứu nghề Em 


141. Tên nghề: Kĩ sư bảo dưỡng máy bay (2144?) - Aircraft Maintenance Engineer 


Mô tả nghề 


Các kĩ sư bảo dưỡng máy bay đảm 
bảo máy bay đủ điều kiện hoạt 
động. Họ chỉ đạo, giám sát và thực 
hiện việc bảo trì, sửa chữa và đại tu 
kết cấu và động cơ máy bay. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Kiểm tra thường xuyên động cơ, 
thân vỏ, các hệ thống điện tử và 
cơ khí của máy bay đảm bảo vận 
hành tốt và đáp ứng mọi yêu 
cầu kĩ thuật và an toàn; 

Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận 
và hệ thống hỏng hóc; 

Thay thế phụ tùng đến kì thay 
thế; 

Kiểm tra các bộ phận và hệ 
thống đảm bảo hoạt động hiệu 
quả; 

Bảo trì bảo dưỡng định kì; 

Lưu giữ hồ sơ bảo dưỡng và sửa 
chữa; 

Quản lí giám sát kĩ thuật viên và 
công nhân liên quan. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

° _ ĐH Bách khoa Hà Nội 

» _ HV Phòng không-Không quân (Hà 
Nội) 

»  HV Hàng Không Việt Nam 


3°. Chung mã nghề 2144-Kĩ sư cơ học, cơ 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng lực 
phân 
tích : 
logic 


Con đường 


học tập 


Theo 


(cơ khí 
không). 


° _ ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa ° 


khí, chưa có mã nghề cấp 4 riêng. 


học 
chuyên ngành kĩ 
thuật hàng không 


Lĩnh vực 

chuyên sâu 
ĐH Bảo dưỡng các bộ 
phận điện tử 
Bảo dưỡng các bộ 
phận cơ khí 
Thiết bị 
thông 
Nạp nhiên liệu 
Sửa chữa 
Bảo trì 
Bảo trì hệ thống 
sân bay 
Kĩ thuật bảo dưỡng 
máy bay 
Kĩ thuật điện sân 
bay 
Kĩ thuật điện tử sân 
bay 
Khai thác 
động bay 


hàng : 
truyền 


hoạt 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

°_ Các sân bay dân sự 
và quân sự 
Các công ty bảo 
trì/bảo dưỡng 
hàng không 
Các hãng hàng 
không 
Các đơn vị thiết kế 
công trình hàng 
không 


Trường sĩ quan không quân 
(Nha Trang) 


173 ££@£ 


mm Sách tra cứu nghề 


142. Tên nghề: Kĩ sư mỏ (2146) - Engineer Mining 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 


tối thiểu chuyên sâu 


Kĩ sư mỏ áp dụng các nguyên tắc vật lí, 
địa chất và hóa học để thăm dò, khai 
thác và chế biến khoáng sản thiên 
nhiên. Về bản chất, hoạt động khai thác 
này gây ra sự xáo trộn môi trường trong 
và xung quanh khu vực có khoáng sản. 
Do đó, kĩ sư mỏ ngày nay không phải chỉ 
chú ý về phương diện khai thác và chế 
biến khoáng sản mà còn phải quan tâm 
tới vấn đề giảm nhẹ thiệt hại hoặc ảnh 
hưởng xấu gây ra cho môi trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Ï; 


Tiến hành thăm dò để xác định vị trí 
các mỏ khoáng sản và đánh giá mức 
độ khả thi, hiệu quả chi phí của việc 
khai thác mỏ; 

Xác định các phương pháp khai thác 
mỏ hiệu quả nhất, trong đó có xét 
đến các vấn đề như độ sâu, vị trí của 
mỏ khoáng sản; 

Chuẩn bị kế hoạch xây dựng khu mỏ 
chi tiết, bao gồm cả vị trí và cách bố 
trí các đường hầm; 

Chỉ đạo lắp đặt thiết bị khai thác mỏ 
và chế biến khoáng sản khai thác; 
Làm việc với các chuyên gia khác để 
đảm bảo rằng tất cả các qui định 
được tuân thủ; 

Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị an 
toàn được cài đặt 

Hướng dẫn, đào tạo thợ mỏ về sử 
dụng các thiết bị an toàn; 

Tiến hành nghiên cứu và thiết lập 
các hệ thống giảm thiểu tác động 
của hoạt động khai thác khoáng sản 
đối với môi trường. 


»3® 39 12 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Theo học TC 
chuyên 


ngành kĩ 


thuật khai 
thác mỏ hầm 
lò/kĩ thuật 
xây dựng mỏ 
hoặc TCCN 
chuyên 
ngành công 
nghệ kĩ thuật 
mỏ. 

Có thể học 
tiếp lên CĐ, 
ĐH, sau ĐH 
chuyên 


ngành kĩ 


thuật khai 
thác mỏ hầm 
lò/kĩ thuật 
xây dựng mỏ 
hoặc CÐ liên 
thông 
chuyên 
ngành công 
nghệ kĩ thuật 
mỏ/công 
nghệ kĩ thuật 
tuyển 
khoáng/ khai 
thác mỏ. 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương 
đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên 
ngành kĩ 
thuật khai 
thác mỏ hầm 
lò/kĩ thuật 
xây dựng mỏ 
hoặc CĐ 
chuyên 
ngành công 


Chuyên ngành 
về từng loại 
khoáng sản (ví 
dụ: than, sắt, 
dầu khí) 
Chuyên ngành 
về từng qui 
trình khai thác 
và chế biến 
Chuyên ngành 
về từng loại 
máy khai thác 
và chế biến 
Chuyên ngành 
về từng 
phương pháp 
khai thác (ví dụ 
như khai thác 
mỏ lộ thiên) 
Chuyên ngành 
phân theo vị trí 
mỏ khoáng sản 
(ví dụ như dưới 
nước, ở sa mạc) 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
°Ò Các 


doanh 
nghiệp khai 
thác mỏ 

Các công ty tư 
vấn kĩ thuật tư 
nhân 

Các trung tâm 
nghiên cứu 

Các trường đại 
học 

Các cơ quan 
Nhà nước 


Sách tra cứu nghề RE 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


nghệ kĩ thuật 
mỏ/công 
nghệ kĩ thuật 
tuyển 
khoáng/khai 
thác mỏ. 

Có thể học 
tiếp lên ĐH, 
sau ĐH 
chuyên ngành 
kĩ thuật mỏ/Kĩ 
thuật dầu 
khí/kĩ thuật 
tuyển khoáng. 


Lựa chọn 3: 

. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
kĩ thuật mỏ, kĩ 
thuật dầu khí, 
kĩ thuật tuyển 
khoáng. 

Có thể học 
tiếp lên sau 
ĐH 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

- - ĐH Mỏ địa chất - _ ĐHQG TP HCM - ĐH Khoa học tự nhiên 
- _ ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học tự nhiên ° - ĐH Dầu khí 

- _ ĐH công nghiệp Quảng Ninh 


175 ££@£ 


_=———_--] Sách tra cứu nghề 


143. Tên nghề: Kĩ sư khai thác dầu khí (2146) - Engineer Petroleum 


Mô tả nghề 


Kĩ sư khai thác dầu khí ứng dụng 
các nguyên tắc vật lí, địa chất và 
hóa học để phát hiện và khai thác 
dầu và khí từ các mỏ dầu khí dưới 
lòng đất và dưới biển. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Tiến hành nghiên cứu thăm 
dò để xác định vị trí các mỏ 
dầu, khí đốt và đánh giá tính 
khả thi, hiệu quả và chỉ phí 
của việc khai thác mỏ dầu khí 
đó; 

Đánh giá các loại dầu và khí 
và trữ lượng trong mỏ đó; 
Xác định phương pháp khoan 
hiệu quả nhất có thể thực 
hiện có tính đến các vấn đề 
như độ sâu và vị trí của mỏ 
dầu khí đó; 

Chuẩn bị chỉ tiết kế hoạch 
thành lập đơn vị khai thác dầu 
khí; 

Lắp đặt thiết bị khai thác và 
vận chuyển dầu khí; 

Thiết lập hệ thống quản lí 
dòng dầu khí và vận chuyển 
đến nơi lưu trữ; 

Điều hành kĩ thuật ở các 
giếng khoan khai thác; điều 
khiển, theo dõi, phát hiện, xử 
lí sự cố ở các giếng; 

Làm việc với các chuyên gia 
khác để đảm bảo rằng tất cả 
các qui định được tuân thủ; 
Đảm bảo rằng tất cả các thiết 
bị an toàn được lắp đặt và đào 
tạo công nhân về an toàn vệ 
sinh lao động; 


. Nghiên cứu và triển khai các 


hệ thống giảm thiểu tác động 
môi trường từ hoạt động khai 
thác dầu khí. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Bách khoa Hà Nội 
ĐH Mỏ địa chất 


»®3 1 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


~ 


Tốt 
nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


ĐH Dầu khí 


ĐHQG TpHCM - ĐH Bách Khoa 


Con đường 


học tập 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
khoan khai 
thác dầu khí, 
vận hành các 
thiết bị khai 
thác dầu khí 
Có thể học 
tiếp lên CĐ, 
ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành 
kĩ thuật dầu 
khí. 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 


hoặc 


tương 


đương. 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
khoan khai 
thác dầu khí, 
vận hành các 
thiết bị khai 
thác dầu khí 
Có thể học 
tiếp lên ĐH, 
sau ĐH 
chuyên ngành 
kĩ thuật dầu 
khí. 


Lựa chọn 3: 


1. 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
kĩ thuật dầu 
khí. 

Có thể 
tiếp lên 
ĐH 


học 
sau 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật khoan 

Đánh giá mỏ dầu khí 
Kĩ thuật sản xuất 

Kĩ thuật tâng chứa 
Kĩ thuật thủy khí 

Vật lí đá 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Các doanh nghiệp 
dầu khí Nhà nước và 
tư nhân 

Các trung tâm, viện 
nghiên cứu 

Giảng dạy tại các 
trường đại học, cao 
đẳng, trung học 

Các cơ quan Nhà 
nước quản lí ngành 
dầu khí 

Các công ty tư vấn kĩ 
thuật 


-__ ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa 


Sách tra cứu nghề ==-==- 


144. Tên nghề: Kĩ thuật viên chỉnh hình và phục hình (2221) - Orthotist and Prosthetist 


Kĩ thuật viên chỉnh hình và phục 
hình phục vụ, chăm sóc bệnh nhân 
khuyết tật ở các bộ phận chân, tay, 
cột sống hay bị mất một phần hoặc 
toàn bộ chân, tay bằng cách lắp và 
chuẩn bị trụ chống chỉnh hình, 
chân, tay giả theo chỉ đạo, ý kiến 
của bác sĩ. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Kiểm tra, đánh giá nhu cầu của 
bệnh nhân liên quan đến bệnh 
tật và khiếm khuyết về chức 
năng của họ; 

Xây dựng thiết kế trụ chống 
chỉnh hình và chân tay giả; 

Lựa chọn vật liệu, làm các phép 
đo thử, lập mô hình chỉnh hình 
mẫu và bố trí chỉnh hỉnh; 

Thực hiện lắp chân tay giả, bao 
gồm việc sắp xếp liên kết tĩnh 
và động; 

Ước lượng việc gắn trụ chống 
chỉnh hình và chân hoặc tay giả 
cho người bệnh nhân, điều 
chỉnh để đảm bảo sự phù hợp 
chức năng hoạt động và chất 
lượng của chân tay giả; 

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng 
trụ chống chỉnh hình, chân 
hoặc tay giả và duy trì ghi chép 
bệnh án. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Lao động - Xã hội 
Trung tâm đào tạo kĩ thuật viên chỉnh hình Việt Nam (Bộ LĐTBXH) 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực làm 
việc với 
con 
người 


tối thiểu 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
ngành kĩ thuật 
chỉnh hình 

Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 1: như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành kĩ 
thuật chỉnh hình. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các chuyên ngành 
khác nhau tùy 
thuộc vào loại thiết 
bị chân, tay giả 
hoặc các vật liệu sử 
dụng để làm chân 
tay giả. Ví dụ bạn có 
thể chuyên sâu về 
° Trụ chống chỉnh 
hình hoặc chân, 
tay giả 
Các loại chân, tay 
giả, làm bằng 
nhựa, thép ... 
Sản xuất thiết bị 
chỉnh hình 
Sản xuất thiết bị 
phục hồi chức 
năng 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các trung tâm 
phục hồi chức 
năng 
Bệnh viện 
Các trung tâm 
chẩn đoán 
Phòng khám đa 
khoa 


17 @£@& 


RE Sách tra cứu nghề 


145. Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ - điện tử - Mechatronics 


Mô tả nghề 


Kĩ thuật viên cơ - điện tử làm việc 
trong một lĩnh vực liên quan tới 
nhiều ngành nghề kĩ thuật như kĩ 
thuật cơ khí, kĩ thuật điện, kĩ thuật 
điều khiển và kĩ thuật máy tính. 
Sáng tạo robot là một ví dụ về công 
việc trong lĩnh vực cơ điện tử. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thu nhận kiến thức của các lĩnh 
vực kĩ thuật như: kĩ thuật cơ khí, 
khoa học vật liệu, kĩ thuật điện 
tử/điện, kĩ thuật máy tính, kĩ 
thuật hệ thống và kiểm soát hệ 
thống; 

Chuyên sâu vào một trong 
những lĩnh vực kĩ thuật trên, 
đồng thời liên hệ với các lĩnh 
vực khác bổ sung hỗ trợ cho 
cơ-điện tử; 

Áp dụng các nguyên tắc của 
lĩnh vực chuyên sâu của mình. 
Các nguyên tắc này được xây 
dựng trên cơ sở các thông tin và 
hệ thống được cung cấp bởi các 
ngành khác. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

» __. CÐ Công nghệ Viettronics 

» CĐ Công nghiệp Cẩm Phả 

» .. CÐ công nghệ và kĩ thuật ô tô 
° - ĐH Bách Khoa Hà Nội, 


3 Chưa có mã nghề cấp 4 


»®%Ề3 12 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí logic 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


ết yế tối thiểu 
Năng 

lực phân 

tích - 


CĐ Kinh tế Kĩ thuật Phú Lâm 
CĐ Nguyễn Trường Tộ 

CĐ Bách Việt 

CĐ Sư phạm kĩ thuật Vĩnh long 
CĐ công nghệ thông tin TpHCM 
ĐH Công nghiệp TPHCM 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Cơ điện tử hoặc 
TC chuyên 
ngành Công 
nghệ kĩ thuật cơ 
điện tử. 

Có thể học liên 
thông lên CĐ, 
ĐH 


Lựa chọn 1: như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Cơ điện tử 

2. Có thể học lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật cơ - điện tử. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật chế tạo 
người máy 

Thị giác máy tính 
Tự động hóa 

Hệ thống tự 
động hóa 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các công ty kĩ 
thuật 
Các doanh 
nghiệp tham gia 
vào việc nghiên 
cứu, thiết kế và 
sản xuất robot, 
sản xuất tự động 
hóa, thị giác máy 
tính và các kĩ 
thuật kiểm tra tự 
động 
Bộ phận nghiên 
cứu và thiết kế 
của các doanh 
nghiệp ô tô 


»- TC Kinh tế Kĩ thuật Hồng Lam 
» - TC Kĩthuật Công nghệ 

»_ CÐ Công kĩ nghệ Đông Á 

» - CĐ Phương Đông 

- ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách Khoa 


146. Tên nghề: Kĩ sư hàng hải? - Merchant Navy Engineer 


Kĩ sư hàng hải kiểm soát và tham 
gia hoạt động điều khiển, bảo trì, 
bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí, 
điện, điện tử và máy móc trên tàu 
hoặc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ 
trên bờ. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Kiểm soát hoạt động, bảo trì, 
bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ 
khí, điện, điện tử và máy móc 
trên tàu; 

Mua sắm nhiên liệu và các đồ 
dùng dự trữ trong khoang máy 
tàu thủy cũng như duy trì ghi 
chép các hoạt động; 

Giám sát kĩ thuật việc lắp đặt, 
bảo trì, sửa chữa máy móc và 
thiết bị tàu thủy nhằm đảm bảo 
việc tuần thủ các qui định, yêu 
cầu kĩ thuật; 

Kiểm tra và tiến hành bảo trì, 


sửa chữa khẩn cấp các động cơ, 
máy móc và thiết bị phụ trợ; 
Trực ca buồng máy, giám sát, 
theo dõi, ghi chép hoạt động 
của các động cơ, máy móc và 
thiết bị phụ trợ. 


32. Chưa có mã nghề cấp 4 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực phân 
tích - 
logic 


tối thiểu 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 
học tập 


1: 


Theo học TC 
chuyên ngành Kĩ 
thuật thiết bị 
viễn thông và cơ 
khí hàng hải, Kĩ 
thuật điện tử tàu 
thủy, Vận hành 
thiết bị điện và 
đo lường điều 
khiển trên tàu 
thủy hoặc TC 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật điện tàu 
thủy, Bảo trì và 
sửa chữa máy 
tàu thủy. 


2. Có thể học tiếp lên 


CĐ, ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật tàu thuỷ, 
Điện và tự động 
tàu thủy, Kĩthuật 
hàng hải 


a chọn T:N Ố 


nghiệp THCS_ hoặc 


tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1; 


Theo học CĐ 
chuyên ngành Kĩ 
thuật thiết bị 
viễn thông và cơ 
khí hàng hải, Kĩ 
thuật điện tử tàu 
thủy, Vận hành 
thiết bị điện và 
đo lường điều 
khiển trên tàu 
thủy. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật tàu thuỷ, 
Điện và tự động 
tàu thủy, Kĩ thuật 
hàng hải. 


Sách tra cứu nghề Rm= 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật hàng hải 
Kĩ thuật tàu thủy 
Kĩ thuật điện tàu 
thủy 

Điện và tự động 
tàu thủy 

Kĩ thuật điện tử 
tàu thủy 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các tàu thuyền 


trên biển 

Làm việc trên bờ 
đảm nhận việc 
bảo trì bảo 
dưỡng tàu, cảng 
và các phương 
tiện vận chuyển 
hàng hoá 

Các công ty thiết 
kế và công 
nghiệp tàu thủy 
Các cơ quan 
nghiên cứu liên 
quan đến việc 
phát triển các 
dụng cụ thiết bị 
kĩ thuật hàng hải 
hiệu quả 

Các cơ quan Nhà 
nước về vận tải 
hàng hải, công 
nghiệp tàu thủy 


1792 ££@ 


n ..ˆ Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn | _ Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


4. Tốt nghiệp, được 
cấp bằng ĐH 
chuyên ngành 
đào tạo. 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật tàu thuỷ, 
Điện và tự động 
tàu thủy, Kĩthuật 
hàng hải. 

2. Có thể học tiếp lên 
sau ĐH 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ TC kĩ thuật hải quân ° -_ TC thủy sản TpHCM ° - CÐ hàng hải 
° - CĐN giao thông vận tải đường thủy I - _ CÐ kinh tế-kĩ thuật kiên giang - - ĐH hàng hải 
(Hà Nội) °  CĐN giao thông vận tải đường ° ĐH Nha trang 
° _ CĐN giao thông vận tải đường thủy II thủy II 
(Hải Phòng) - _ ĐH Giao thông vận tải TpHCM 


»®3 120 


147. Tên nghề: Công an (2445) - Police Officers 


Công an thi hành các qui định luật 
pháp và trật tự xã hội, đảm bảo ổn 
định cho xã hội, trật tự kỉ cương, 
bảo vệ lợi ích của nhà nước trong xã 
hội, các quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


BI 


Phòng ngừa, phát hiện, đấu 
tranh chống tội phạm và vi 
phạm pháp luật về trật tự, an 
toàn xã hội, BVMT; phát hiện 
nguyên nhân, điều kiện phát 
sinh tội phạm, vi phạm pháp 
luật khác và kiến nghị biện 
pháp khắc phục; tham gia giáo 
dục đối tượng vi phạm pháp 
luật tại cộng đồng theo qui định 
của pháp luật; 

Quản lí hộ khẩu, cấp giấy chứng 
minh nhân dân; quản lí con 
dấu; quản lí về an ninh, trật tự 
các nghề kinh doanh có điều 
kiện và dịch vụ bảo vệ; quản lí 
và bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông, trật tự công cộng; quản 
lí vũ khí, vật liệu nổ; quản lí, 
thực hiện công tác phòng cháy, 
chữa cháy; tham gia cứu hộ, 
cứu nạn theo qui định của pháp 
luật; 

Thi hành án hình sự, thi hành 
án không phải phạt tù, tạm giữ, 
tạm giam; bảo vệ, hỗ trợ tư 
pháp; 

Điều tra các vụ án theo nguyên 
tắc tố tụng hình sự và bộ luật 
hình sự; 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
khác theo qui định của pháp 
luật. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


HV Cảnh sát 
HV An Ninh 
Các trường CĐ Cảnh sát 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


tối thiểu 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Kĩ thuật hình sự, 
Điều tra trinh 
sát cảnh sát, 
Cảnh vệ, Cảnh 
sát vũ trang, 
Phòng cháy, 
chữa cháy và 
cứu hộ, cứu 
nạn, Kĩ thuật 
mật mã an ninh. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH, sau 
ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 
Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Điều tra trinh 
sát, Điều tra 
hình sự, Kĩthuật 
hình sự, Quản lí 
Nhà nước về an 
ninh trật tự, 
Quản lí, giáo 
dục và cải tạo 
phạm nhân, 
Tham mưu, chỉ 
huy vũ trang, 
bảo vệ an ninh 
trật tự, Phòng 
cháy chữa cháy 
và cứu hộ cứu 
nạn, 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH, sau ĐH 


Sách tra cứu nghề 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° Cảnh 
động 
Cảnh sát hình sự 
Cảnh sát kinh tế 
Cảnh sát giao 
thông 
Cảnh 
trường 
Cảnh 
nhiệm 
Cảnh sát điều tra 
Cảnh sát quản lí 
hành chính và 
trật tự xã hội 
Cảnh sát phòng 
cháy chữa cháy 


sát cơ 


sát môi 


sát đặc 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

°„ Các cơ quan 
thuộc Bộ. công 
an 

° Sở, phòng cảnh 
sát 

° Trại giam 


1831 @£@g 


RE Sách tra cứu nghề 


148. Tên nghề: Vũ công và biên đạo múa (2653) - Dancer and Choreographer 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn |_ Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


Biên đạo múa sáng tác các điệu múa. | Năng Năng ố Theo học TC Biên đạo múa 
Vũ công là người biểu diễn các điệu | lực thể lực hình chuyên ngành kĩ Diễn viên múa 
múa. chất -cơ | học thuật biểu diễn kịch Múa dân tộc 
khí -màu múa. Múa hiện đại 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: sắc - - Khiêu vũ thể thao 
1. Tìm hiểu và sáng tác các điệu thiết kế 
nhảy, bài múa. Các tiết mục này Ví dụ về nơi làm 
thường chuyển tải một câu Lựa chọn 1: Như | việc: 
chuyện, một chủ đề, ý tưởng tốt nghiệp THCS | ° Các nhà hát, đoàn 
hoặc tâm trạng bằng các động hoặc tương đương. ca nhạc, nhạc vũ 
tác di chuyển các bước chân, kịch 
chuyển động và cử chỉ; Lựa chọn 2: Các nhà văn hóa 
Biểu diễn các điệu nhảy, bài múa Theo học CĐ Các nhóm múa, 
đơn, múa đôi hoặc cùng với chuyên ngành diễn nhóm nhảy 
nhiều thành viên của một nhóm viên múa hoặc biên Các đài truyền 
múa. đạo múa. hình 
Các hãng phim 
Lựa chọn 3: Hành nghề tự do 
Theo học ĐH 
chuyên ngành diễn 
viên múa hoặc biên 
đạo múa. 


Tham gia lớp đào 
tạo ngắn hạn hoặc 
TC hoặc CÐ về biểu 
diễn kịch múa, diễn 
viên múa, biên đạo 
múa của các 
trường nghệ thuật, 
các trung tâm văn 
hóa nghệ thuật 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° - HV Múa Việt Nam » _. Các trường TC, CÐ văn hóa nghệ thuật 
» _ ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội 
- _ ĐH Sân khấu-Điện ảnh 


»®%3 14% 


Sách tra cứu nghề Km 


149. Tên nghề: Kĩ thuật xây dựng (3112) - Civil Engineering Technician 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Cán bộ kĩ thuật xây dựng thực 
hiện các nhiệm vụ kĩ thuật trong 
nghiên cứu kĩ thuật dân dụng, 
thiết kế, xây dựng, thực hiện, duy 
tu và sửa chữa các nhà cao tầng 
và các công trình xây dựng khác 
như cung cấp nước, hệ thống xử 
lí nước thải, cầu, đường, đập nước 
và sân bay. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Thực hiện và hỗ trợ các thử 
nghiệm trong thực tế và 
trong phòng thí nghiệm đất 
trồng và các nguyên vật liệu 
xây dựng; 

Cung cấp hỗ trợ kĩ thuật liên 
quan tới việc xây dựng nhà 
cao tầng và các công trình xây 
dựng khác và với các cuộc 
điều tra hoặc việc chuẩn bị 
các báo cáo điều tra; 

Đảm bảo sự tương thích giữa 
các đặc điểm kĩ thuật trong 
thiết kế, với luật pháp và các 
qui định liên quan, và duy trì 
các tiêu chuẩn theo yêu cầu 
của công việc và của nguyên 
vật liệu; 

Áp dụng kiến thức kĩ thuật về 
xây dựng và các nguyên tắc kĩ 
thuật dân dụng và thực tế để 
xác định và giải quyết các vấn 
đề phát sinh; 

Hỗ trợ việc chuẩn bị các dự 
toán chỉ tiết về kĩ thuật và giá 
cả nguyên vật liệu và nhân 
công theo yêu cầu của dự án, 
theo yêu cầu kĩ thuật đã đề ra; 
Tổ chức duy tu và sửa chữa; 
Giám sát các công nhân khác. 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực phân 
tích - 
logic 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


. Theo học TC 


chuyên ngành 
Mộc xây dựng và 
trang trí nội thất, 
Mộc dân dụng, 
Mộc mĩ nghệ, Bê 
tông, Cốp pha - 
giàn giáo, Cốt 
thép - hàn, Cấp, 
thoát nước, Nề - 
Hoàn thiện, Kĩ 
thuật xây dựng 
hoặc TC chuyên 
ngành Công 
nghệ kí thuật 
xây dựng, Công 
nghệ kí thuật 
công trình xây 
dựng, Công 
nghệ kĩ thuật vật 
liệu xây dựng, 
Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp. 

Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 


T. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Cấp, thoát nước, 
Mộc xây dựng và 
trang trí nội thất, 
KẾ thuật xây 
dựng hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Quản lí xây 
dựng. 

Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH chuyên 
ngành Kĩ thuật công 
trình xây dựng, Kĩ 


thuật 


xây dựng, 


Quản lí xây dựng. 


Cốp pha - giàn 
giáo 

Kĩ thuật cốt thép 
Cấp thoát nước 
Công nghệ xây 
dựng 

Kĩ thuật xây dựng 
mỏ 

Xây dựng cầu 
đường 

Lắp đặt cầu 
Lắp đặt 
khoan 

Xây dựng và bảo 
trì đường sắt 
Xây dựng và cải 
thiện công trình 
thủy lợi 

Xây dựng công 
trình thủy lợi 

Bảo trì và sửa 
chữa sân bay 
Kiểm tra và Kiểm 
định chất lượng 
cầu đường 


giàn 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các công ty xây 


dựng 

Các phòng quản 
lí nhà đất - đô thị 
quận, huyện, 
phường, xã hoặc 
các ban dự án xây 
dựng công trình 


° Tự kinh doanh 


độc lập 


1833 @@& 


IS Sách tra cứu nghề 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TC Công nghệ Hà Nội 

CĐ Công thương Hà Nội 

TC Kinh tế - Kĩ thuật Công nghệ 
Hà Nội 

CĐ Bách nghệ Tây Hà 

CĐ công nghiệp Việt - Hungary 
CĐ Giao thông vận tải 

ĐH Kiến trúc Hà Nội 

ĐH Đại Nam 

ĐH Xây Dựng 


» 3 39 144 


TC Kinh tế Kĩ thuật Sài Gòn 

TC Kinh tế Kĩ thuật Tây Nam Á 

TC Kĩ thuật và Công nghệ Cửu Long 
CĐ Xây dựng số 2 

CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Sài Gòn 

CĐ Giao thông Vận tải 

ĐH Kiến trúc TpHCM 

ĐHQG TpHCM - ĐH Bách Khoa 

ĐH Tôn Đức Thắng 


CĐ An Nhất Vinh - Thanh Hóa 
ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa 


Sách tra cứu nghề E== 


150. Tên nghề: Kĩ thuật thủy lợi - Irrigation technicians 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Cán bộ kĩ thuật thủy lợi lập qui 
hoạch, thiết kế và duy tu các hệ 
thống vận chuyển và phân phối 
nước cho các vùng sản xuất nông 
nghiệp và các cụm dân cư. Họ 
giám sát việc xây dựng, lắp đặt các 
hệ thống phân phối, tưới tiêu và 
vận hành sao cho đạt kết quả tối 
ưu cho trồng trọt hoặc nuôi trồng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Tiến hành công tác quản lí kĩ 
thuật thi công tại dự án thủy 
lợi 


Thực hiện công tác hồ sơ hoàn 


công, nghiệm thu, thanh 
quyết toán 

Lập hồ sơ hồ sơ hoàn công các 
công trình xây dựng thuỷ lợi, 
thủy điện. 

Vẽ biện pháp thi công chỉ tiết 
cho các hạng mục công trình 
Kiểm soát kĩ thuật, khối lượng 
thi công tại các công trình 
thuỷ điện. 

Giám sát vận hành các công 
trình thủy lợi 

Chỉ đạo sửa chữa, cải tạo các 
công trình thủy lợi: đê, kè, 
đập, cống, hệ thống cấp thoát 
nước... 


Năng 


lực 


chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


thể 


Theo 
chuyên 
thủy lợi. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


học TC 
ngành 


Lựa chọn 1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
công trình thủy 
lợi. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học ĐH 
chuyên ngành 
thủy lợi. 


Quản lí và khai 
thác công trình 
thủy lợi 

Quản lí thủy nông 
Cấp thoát nước 
Thủy lợi tổng hợp 
Thủy điện 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
-_ Các cơ quan quản 


lí thủy lợi 

Các công ty xây 
dựng công trình 
thủy lợi 

Các công ty cấp và 
thoát nước 

Các trang trại, các 
doanh nghiệp 
nông nghiệp 

Các nhà máy thủy 
điện 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


-_ HV Thủy lợi . 
° _ CĐN Cơ điện và Thủy lợi 


CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi ° 
miền Trung 


CĐN Cơ giới và Thủy lợi 


33. Chưa có mã nghề 


185 @&@&@ 


_———_-] Sách tra cứu nghề 


151. Tên nghề: Kĩ thuật điện trong công nghệ thông tin và truyền thông (3113) - 
Electrical Engineering Technicians (Information-Communication Technology) 


Mô tả nghề 


Cán bộ kĩ thuật điện trong ngành 
CNTT&TT làm công tác kĩ thuật về 
hệ thống điện của các thiết bị 
CNTT&TT. Họ lắp đặt, bảo trì, vận 
hành và sửa chữa hệ thống điện 
của máy tính, điện thoại... 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Lắp đặt thiết bị ngoại vi (như bộ 
nguồn, dây cáp, máy biến áp) 
cho phần cứng theo thiết kế 
hoặc các thông số kĩ thuật; 
Thực hiện sửa chữa các bộ phận 
điện của các thiết bị công nghệ 
thông tin. 


»®» 31s 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Z, 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


~“ x 


Tốt 1. 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Kĩ thuật thiết bị 
radar, Kĩ thuật 
nguồn điện 
thông tin, Kĩ 
thuật mạng 
ngoại vi và thiết 
bị đầu cuối, Kĩ 
thuật lắp đặt đài 
trạm viễn 
thông, Kĩ thuật 
truyền hình cáp, 
Kĩ thuật truyền 
dẫn quang và 
vô tuyến, Kĩ 
thuật sửa chữa, 
lắp ráp máy 
tính, Thiết kế 
mạch điện tử 
trên máy tính 
hoặc TC chuyên 
ngành Truyền 
thông và mạng 
máy tính, Công 
nghệ kĩ thuật 
phần cứng máy 
tính, Kĩ thuật lắp 
ráp, sửa chữa 
máy tính, Công 
nghệ kĩ thuật 
điện tử - viễn 
thông, Kĩ thuật 
lắp đặt đài, trạm 
viễn thông. 


2. Có thể học liên 


thông lên CĐ, 
ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Kĩ thuật mạng 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thiết bị hàng hải 
Công nghệ 
truyền dẫn 
quang và vô 
tuyến 

Công nghệ 
nguồn thông tin 
và điện 

Công nghệ thiết 
bị ra đa 

Công nghệ lắp 
đặt trạm viễn 
thông 

Công nghệ 
mạng ngoại vi và 
thiết bị đầu cuối 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Các doanh 
nghiệp sản xuất 
phần cứng máy 
tính, điện thoại, 
thiết bị viễn 
thông 

Các doanh 
nghiệp cung cấp 
dịch vụ bảo trì 
phần cứng 


Sách tra cứu nghề E===-———-- 


Năng lực | Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


ngoại vi và thiết 
bị đầu cuối, Kĩ 
thuật lắp đặt đài 
trạm viễn 
thông, Kĩ thuật 
truyền hình cáp, 
Kĩ thuật truyền 
dẫn quang và 
vô tuyến, Kĩ 
thuật sửa chữa, 
lắp ráp máy 
tính, Thiết kế 
mạch điện tử 
trên máy tính 
hoặc CĐ chuyên 
ngành Khoa học 
máy tính, 
Truyền thông 
và mạng máy 
tính, Công nghệ 
kĩ thuật điện tử, 
truyền thông, 
Công nghệ Kĩ 
thuật máy tính. 
2. Có thể học liên 
thông lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Khoa 
học máy tính, 
Truyền thông và 
mạng máy tính, 
Công nghệ kĩ thuật 
điện tử- truyền 
thông, Công nghệ kĩ 
thuật máy tính. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ CÐ Điện tử Điện lạnh Hà Nội - HV Công nghệ bưu chính viễn - _ ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa 
-.. HV Công nghệ bưu chính viễn thông thông TpHCM 
Hà Nội - _ ĐHQG TpHCM - ĐH Bách khoa 
- ĐHFPT - - ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học tự 
» _ ĐH Công nghiệp Hà Nội nhiên 
° _ ĐH Điện lực Hà Nội » _ ĐH Công nghiệp TpHCM 
- - ĐH Cần Thơ 


187 @£@G 


_=——_--] Sách tra cứu nghề 


152. Tên nghề: Kĩ thuật điện trong phát và truyền tải điện (3113, 3131) - Electrical 
Engineering Technician and Operator (Power Generation and Transmission) 


(Kĩ thuật viên điện-3113, Người vận hành máy móc thiết bị có sử dụng năng lượng-3131) 


Mô tả nghề 


Cán bộ kĩ thuật điện trong phát và 
truyền tải điện làm công việc vận 
hành bảng điều khiển và máy móc 
thiết bị của nhà máy phát điện và 
các công ty truyền tải, hoặc sửa 
chữa bảo dưỡng phần điện của 
nhà máy, trạm, đường dây. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Vận hành và kiểm soát hệ 
thống và các thiết bị phát điện 
bao gồm tua-bin, máy phát 
điện, tụ điện và bộ kháng điện 
các nhà máy thủy điện, nhà 
máy nhiệt điện, nhà máy than, 
dầu, khí thiên nhiên và nhà 
máy hạt nhân để tạo ra và 
phân phối điện. 

Kiểm soát việc khởi động và tắt 
các thiết bị nhà máy điện, kiểm 
soát hoạt động đóng ngắt, 
điều chỉnh mực nước và liên lạc 
với những người vận hành 
khác để điều chỉnh tải trọng 
Ghi lại các con số từ các biểu 
đồ, dụng cụ đo và đồng hồ 
trong khoảng thời gian thiết 
lập. 

Vệ sinh và bảo trì các thiết bị 
như máy phát điện, thiết bị bốc 
hơi, tua-bin và máy bơm để 
ngăn chặn mất hoặc sụt điện. 


»®3 2 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


Năng lực 
phân 
tích ˆ 
logic 


Con đường 
học tập 


. Theo học TC 


chuyên ngành 
Điện dân dụng, 
Điện công 
nghiệp, Sửa 
chữa đường dây 
tải điện đang vận 
hành, Sửa chữa 
thiết bị tự động 
hoá, Lắp đặt điện 
công trình, Lắp 
đặt thiết bị điện, 
Lắp đặt, sửa 
chữa hệ thống 
truyền dẫn điện 
đường sắt, Vận 
hành điện trong 
nhà máy điện, 
Vận hành nhà 
máy thủy điện, 
Vận hành nhà 
máy nhiệt điện, 
Vận hành và sửa 
chữa trạm thuỷ 
điện, Vận hành 
và sửa chữa 
trạm bơm điện, 
Quản lí vận 
hành, sửa chữa 
đường dây và 
trạm biến áp có 
điện áp từ 220 
KV trở lên, Quản 
lí vận hành, sửa 
chữa đường dây 
và trạm biến áp 
có điện áp từ 
110KV trở 
xuống, Vận hành 
tổ máy phát điện 
Diesel, Đo lường 
điện, Thí nghiệm 
điện hoặc TC 


-Ò Tất cả 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Vận hành điện trong 
nhà máy điện 

Vận hành nhà máy 
thuỷ điện 

Vận hành nhà máy 
nhiệt điện 

Vận hành và sửa 
chữa trạm thủy điện 
Đo điện 

Điện dân dụng 

Sửa chữa đường 
dây dòng điện 

Lắp đặt đường dây 
tải điện và trạm biến 
áp có điện áp từ 220 
KV trở lên 

Lắp đặt đường dây 
tải điện và trạm biến 
áp có điện áp từ 110 
kV trở xuống 

Quản lí, vận hành và 
sửa chữa đường 
dây tải điện và trạm 
biến áp có điện áp 
từ 220 kV trở lên 
Quản lí, vận hành và 
sửa chữa đường 
dây tải điện và trạm 
biến áp có điện áp 
từ 110 kV trở xuống 
Máy phát điện 
diesel 

Kĩ thuật điện khí hóa 
nông thôn 


Ví dụ về nơi làm việc: 
° Tất cả các nhà máy 


phát điện 
công ty 
truyền tải điện 


Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


chuyên ngành Xây 
lắp đường dây và 
trạm điện, Quản 
lí và vận hành 
lưới điện, Hệ 
thống điện, 
Nhiệt điện, Thuỷ 
điện, Điện công 
nghiệp và dân 
dụng. 

2. Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn2 
1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Điện dân dụng, 
Điện công 
nghiệp, Sửa 
chữa đường dây 
tải điện đang vận 
hành, Sửa chữa 
thiết bị tự động 
hoá, Lắp đặt điện 
công trình, Lắp 
đặt thiết bị điện, 
Lắp đặt, sửa 
chữa hệ thống 
truyền dẫn điện 
đường sắt, Vận 
hành điện trong 
nhà máy điện, 
Vận hành nhà 
máy thủy điện, 
Vận hành nhà 
máy nhiệt điện, 
Vận hành và sửa 
chữa trạm thuỷ 
điện, Vận hành 
và sửa chữa 
trạm bơm điện, 
Quản lí vận 


189 @&@& 


K=—- Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TC Kĩ thuật Công nghiệp 

TC Bách nghệ Hà Nội 

TC Kinh tế Kĩ thuật Thương mại 
Hà Nội 

CĐN Cơ điện Hà Nội 

CĐN Phú Châu 

CĐN Công nghệ cao Hà Nội 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

ĐH Công nghiệp 

ĐH Điện lực 


190 


Năng lực | Năng lực | Học vấn |_ Con đường 
học tập 


hành, sửa chữa 
đường dây và 
trạm biến áp có 
điện áp từ 220 
KV trở lên, Quản 
lí vận hành, sửa 
chữa đường dây 
và trạm biến áp 
có điện áp từ 
110KV trở 
xuống, Vận hành 
tổ máy phát điện 
Diesel, Đo lường 
điện, Thí nghiệm 
điện hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật điện, điện 
tử. 


. Có thể học lên 


ĐH 


Lựa chọn 3: 


1 


° TC Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu 
Cảnh 

» __TC Kĩthuật Nông nghiệp TpHCM 

° - TCMai Linh 

„ _ CÐ Điện lực TpHCM 

° _ CÐ Kĩ thuật Cao Thắng 


Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật điện, điện 
tử, Công nghệ kĩ 
thuật điện, điện 
tử. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° _ CÐ An Nhất Vinh - Thanh Hóa 
- _ ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa 
- _ TCN Bắc Quảng Nam 


Sách tra cứu nghề Km. 


153. Tên nghề: Kĩ thuật tua-bin (3113) - Electrical Engineering Technician (Turbines) 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Z, ~ 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Tua-bin là các thiết bị cơ khí sản 


xuất năng lượng bằng cách xoay 
nhờ các tác động gió, khí hoặc 
chất lỏng. Cán bộ kĩ thuật tua-bin 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


làm công việc lắp đặt, bảo trì và 
sửa chữa các thiết bị này. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Vận hành, giám sát và kiểm 
tra các loại tua-bin như 
tua-bin khí, nước, gió và hơi 
nước; 

Vận hành và giám sát các 
tua-bin để phát điện và phân 
phối điện; 

Kiểm soát việc khởi động và 
tắt các thiết bị tua-bin, kiểm 
soát hoạt động đóng ngắt, 
điều chỉnh mực nước và liên 
lạc với những người vận hành 
khác để điều chỉnh tải trọng; 
Ghi lại các con số từ các biểu 
đồ, dụng cụ đo và đồng hồ 
trong khoảng thời gian thiết 
lập; 

Vệ sinh và bảo trì các thiết bị 
như máy phát điện, thiết bị 
bốc hơi, tua-bin, máy bơm để 
ngăn chặn mất hoặc sụt điện. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


CĐN Công nghiệp Việt Bắc-Vinacomin Thái 
Nguyên 

CĐN LICOGI Tp Hải Dương 

CĐN Mỏ Hữu Nghị - Vinacomin Quảng Ninh 


lực phân 
tích - 
logic 


~ .~ 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Kĩ thuật lò hơi, 
Kĩ thuật tua-bin, 
Kĩ thuật tua-bin 
nước, Kĩ thuật 
tua-bin khí, Lắp 
đặt, vận hành 
và sửa chữa 
bơm, quạt, máy 
nén khí, Lắp ráp 
và thử nghiệm 
lò hơi, tua-bin. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Kĩ thuật lò hơi; 
Kĩ thuật tua-bin; 
Lắp đặt, vận 
hành và sửa 
chữa bơm, 
quạt, máy nén 
khí; Lắp ráp và 
thử nghiệm lò 
hơi, tua-bin. 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 2: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật cơ điện, hệ 
thống công nghiệp 


» _ TCN Nghiệp vụ Bình Dương 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật nồi hơi 

Kĩ thuật tua-bin gió 
Kế thuật tua-bin 
nước 

Kĩ thuật tua-bin khí 
Lắp đặt và kiểm tra 
nồi hơi và tua-bin 


Ví dụ về nơi làm việc: 
° Các nhà máy phát 


điện 

Các công ti, nhà 
máy, phân xưởng 
sản xuất có sử 
dụng tua-bin 


191 


- Sách tra cứu nghề 


154. Tên nghề: Kĩ thuật viên phần cứng máy tính* - Computer Hardware Technologist 


Mô tả nghề 


Công nghệ thông tin và truyền thông 
(CNTT&TT) là lĩnh vực liên quan đến 
tất cả các hình thức truyền thông 
điện tử, bao gồm điện thoại, máy 
tính và điện thoại di động. Các kĩ 
thuật viên trong lĩnh vực này cung 
cấp hỗ trợ kĩ thuật cho người sử 
dụng một cách trực tiếp hoặc thông 
qua điện thoại, thư điện tử hoặc các 
thiết bị điện tử khác. Họ chẩn đoán 
và giải quyết các trục trặc về phần 
cứng, thiết bị ngoại vi, máy tính, 
mạng, cơ sở dữ liệu và internet. Họ 
cũng hướng dẫn và hỗ trợ triển khai, 
lắp đặt và bảo trì các hệ thống này. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Cài đặt và thực hiện sửa chữa 
phần cứng, thiết bị ngoại vi theo 
bản thiết kế hoặc thông số kĩ 
thuật lắp đặt; 

Thiết lập thiết bị và mạng dịch vụ 
hoặc bảo đảm cài đặt các loại 
cáp, hệ điều hành hoặc phần 
mềm phù hợp; 

Trả lời về cách giải quyết vấn đề 
do người sử dụng nêu ra; 

Giám sát hoạt động hàng ngày 
của hệ thống máy tính và hệ 
thống truyền thông; 

Cung cấp cho người sử dụng các 
tư vấn, hướng dẫn kĩ thuật và các 
tài liệu khác để họ nghiên cứu và 
giải quyết các vấn đề phát sinh. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° - ĐH Bách Khoa Hà Nội 


» _. ĐH Thái nguyên - ĐH công nghệ thông k 


tin và truyền thông 


3 Chưa có mã nghề cấp 4 


»®%3 19% 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
bổ sung: | tối thiểu 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


chất - cơ 
khí 


°Ò - ĐH An Giang 
ĐH Hoa Sen 
CĐ CNTT Sài Gòn 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
kĩ thuật lắp ráp, 
sửa chữa máy 
tính hoặc 
chuyên ngành 
kĩ thuật lắp ráp, 
sửa chữa máy 
tính, công nghệ 
kĩ thuật phần 
cứng máy tính. 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
kĩ thuật lắp ráp, 
sửa chữa máy 
tính hoặc CĐ 
chuyên ngành 
khoa học máy 
tính, truyền 
thông và mạng 
máy tính 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành 
truyền thông và 
mạng máy tính, 
khoa học máy tính 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chế tạo và lắp 
ráp máy tính 

Kết nối mạng và 
các mạng cục bộ 
Sửa chữa và bảo 
trì 

Chuyên về các 
bộ phận cụ thể 
của máy tính (ví 
dụ thiết bị lưu 
trữ, xử lí) 

Lắp ráp và sửa 
chữa máy tính 
Thiết kế vi mạch 
điện tử trên máy 
tính 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các doanh 
nghiệp lắp ráp, 
kinh doanh thiết 
bị CNTT 
Các doanh 
nghiệp truyền 
thông, hệ thống 
thông tin và 
mạng máy tính 
Các dịch vụ lắp 
ráp, sửa chữa 
máy tính và mạng 
Chuyên viên 
CNTT trong các 
doanh nghiệp 
Ngành khoa học 
máy tính 
Ngành công nghệ 
kĩ thuật phần 
cứng máy tính 


° - ĐH Duy Tân 


Sách tra cứu nghề “mm 


155. Tên nghề: Kĩ thuật viên điện đài trên tàu thủy (3114) - Ship Radio Officer 


Kĩ thuật viên điện đài trên tàu 
thủy điều hành hoạt động của 
thiết bị vô tuyến trên tàu để nhận 
và truyền tải điện văn mã hóa từ 
điện thoại vô tuyến hoặc hệ 
thống điện báo vô tuyến. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Thiết lập và điều chỉnh các 
thiết bị hoạt động trên tần số 
mong muốn; 

Duy trì liên lạc thường xuyên 
với các trạm phát thanh ven 
biển gần nhất để thu được dự 
báo thời tiết, tín hiệu báo giờ, 
báo cáo các thông tin cần 
thiết về hướng đi và vị trí của 
tàu; 

Thường xuyên theo dõi để 
nhận tín hiệu từ các tàu bị 
nạn; 

Cung cấp các cảnh báo hàng 
hải và báo cáo tình hình thời 
tiết; 

Duy trì hoạt động của các 
thiết bị vô tuyến, ghi chép 
điện văn nhận được hoặc gửi 
đi và thực hiện các sửa chữa 
nhỏ, thay thế các bộ phận; 
Bảo trì thiết bị ra đa. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Con đường 
học tập 


1. Theo học TC 
chuyên ngành Kĩ 
thuật truyền 
dẫn quang và vô 
tuyến, Kĩ thuật 
điện tử tàu thủy 
hoặc TC chuyên 
ngành Công 
nghệ kĩ thuật 
điện tử - viễn 
thông. 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Kĩ thuật truyền 
dẫn quang và vô 
tuyến, Kĩ thuật 
điện tử tàu thủy 
hoặc CĐ chuyên 
ngành Công 
nghệ kĩ thuật 
điện, điện tử, 
Công nghệ kĩ 
thuật điện tử, 
truyền thông. 

. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Công 
nghệ kĩ thuật điện, 
điện tử, Công nghệ 
kĩ thuật điện tử, 
truyền thông. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


»_ Các chuyên ngành 
liên quan đến các 
loại thiết bị thông 
tin liên lạc (ví dụ: 
ra-đa, radio) 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

»_ Các doanh nghiệp 
vận chuyển 
đường thủy bao 
gồm cả doanh 
nghiệp Nhà nước 
và doanh nghiệp 
tư nhân 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ ĐH Hàng hải Hải phòng -._ Cao đẳng Hàng hải Đà Nẵng 


193 @&@&@ 


R--- Sách tra cứu nghề 


156. Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ khí trong sản xuất, lắp ráp và sửa chữa (3115) - 
Mechanical Engineering Technicians (Manufacture, Assembly and Repair) 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Z, “ ` ~“ x 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viên cơ khí trong sản 
xuất, lắp ráp và sửa chữa là | lựcthể 
những kĩ thuật viên được đào tạo | chất - cơ 
về sản xuất, lắp ráp, bảo trì và sửa | khí 
chữa các bộ phận cấu thành của 

tất cả các loại máy móc cơ khí, 

bao gồm cả động cơ và tua-bin. 


Năng 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Xem xét các thông số kĩ thuật, 
sơ đồ và bản vẽ để xác định 
các tài liệu và hướng dẫn cần 
thiết; 

Lắp ráp và lắp đặt các bộ 
phận sẵn có; 

Làm các chi tiết để tạo thành 
bộ phận lắp ráp; 

Lắp ráp các máy móc, động 
cơ và thành phẩm cơ khí; 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
liên quan tới lắp 
đặt, vận hành, 
bảo dưỡng và 
sửa chữa máy, 
thiết bị 

Có thể học lên 
CĐ 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 


f 


ương đương. 


Lựa chọn 2: 


lạ 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
lắp đặt, vận 
hành bảo dưỡng 


Sản xuất và lắp 
đặt thiết bị cơ khí 
Kĩ thuật lắp đặt và 
xử lí đường ống 
Chế tạo và lắp 
dựng kết cấu thép 
Bảo trì đầu máy xe 
lửa 

Sửa chữa máy dệt 
Sửa chữa máy 
Sửa chữa thiết bị 
Sửa chữa thang 
máy 

Sửa chữa 
móc xây dựng 
Sửa chữa thiết bị 
Bảo trì hệ thống 
thiết bị 

Sửa chữa và lắp 


máy 


Sửa chữa các loại máy móc và sửa chữa đặt thiết bị lạnh 
máy, thiết bị 
Có thể học lên 


ĐH 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

s_ Tất cả ngành công 
nghiệp 
Các doanh nghiệp 
cung cấp các loại 
máy móc thiết bị 
khác nhau cho 
công nghiệp và 
gia dụng 
Mở xưởng cơ khí 
sửa chữa riêng 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ TC Bách nghệ Hà Nội » - TCCông nghiệp TpHCM 

- TC Kinh tế Kĩ thuật Thương mại Hà Nội » TC Kĩ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn 
» - TCN Cơ khí 1 Hà Nội - TC Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 
» -_ CĐN Cơ điện Hà Nội - __ CĐ Kinh tế - Kĩ thuật VINATEX 

» _ CĐN Công nghệ cao Hà Nội » - CÐ Kthuật Lí Tự Trọng TpHCM 


» _ CÐ Kĩ thuật Công nghệ Bách khoa - _ CÐ Kinh tế Công nghệ TpHCM 


»3®%®39 1% 


Sách tra cứu nghề me 


157. Tên nghề: Kĩ thuật viên giao thông vận tải - Transport Technicians 


Năng lực | Học vấn 
bổ sung | tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Kĩ thuật viên giao thông vận tải 
là những người làm kĩ thuật 
chuyên môn trong việc đảm 
bảo hoạt động thông suốt của 
tất cả các loại phương tiện vận 
tải công cộng như taxi, xe buýt, 
xe lửa, xe điện cũng như các 
loại phương tiện đường thủy 
như tàu, thuyền, phà và xuồng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm 

tra và sửa chữa các phương 
tiện vận tải trên bộ như xe 
tải, xe buýt và xe lửa; 
Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm 
tra và sửa chữa các phương 
tiện vận tải đường thủy 
như tàu thuyền, phà, 
xuồng và tàu thủy; 

3. Thay thế các bộ phận hỏng 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Tốt 
nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Theo học TC chuyên 
ngành Xây dựng và bảo 
dưỡng công trình giao 
thông đường sắt, Quản 
lÍ giao thông đô thị, 
Quản lí khai thác công 
trình thuỷ lợi Công 
nghệ chế tạo, bảo 
dưỡng toa xe, Công 
nghệ chế tạo, bảo 
dưỡng đầu máy hoặc TC 
chuyên ngành Quản lí 
giao thông đô thị, Công 
nghệ kĩ thuật công trình 
giao thông, Quản lí trật 
tự an toàn giao thông, 
Bảo trì và sửa chữa đầu 
máy, toa xe. 
2. Có thể học lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt nghiệp 
THCS hoặc tương đương 


Tín hiệu đường 
sắt 

Kiểm soát việc 
chạy tàu 

Quản lí tàu 

Lái xe chuyên 
dụng 

Kiểm soát giao 
thông đường 
thủy nội địa 
Kiểm soát vận 
chuyển bằng 
tàu thủy 

Điện đầu máy 
xe lửa và toa xe 
lửa 

Lắp đặt và sửa 
chữa hệ thống 
tải điện đường 
sắt 


hóc để đảm bảo thông suốt 
lịch trình vận tải của Lựa chọn 2: 
phương tiện đó. 1. Theo học CĐ chuyên 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các đơn vị giao 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
- _ CĐN Đường sắt Hà Nội 
- ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội 


35 Chưa có mã nghề cấp 4 


°  CÐ Giao thông Vận tải TpPHCM- + 


Theo học ĐH 


ngành Xây dựng và 
bảo dưỡng công trình 
giao thông đường sắt, 
Quản lí giao thông đô 
thị, Quản lí khai thác 
công trình thuỷ lợi, 
Công nghệ chế 
bảo dưỡng toa 
Công nghệ chế 
bảo dưỡng đầu máy 
hoặc CĐ chuyên ngành 
Công nghệ kĩ thuật 
giao thông. 

Có thể học liên thông 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 
chuyên 
ngành Công nghệ kĩ thuật 
giao thông. 


ĐH Nha Trang 


- _. ĐH Giao thông Vận tải TpHCM 


thông công cộng 
Ngành đường sắt 
Các doanh nghiệp 
vận tải đường bộ 
nhưvận tải ô tô, xe 
khách 

Các doanh 
nghiệp vận tải 
đường thuỷ nội 
địa trên sông, 
hồ, kênh đào... 
bằng tàu, 
thuyền, phà và 
xuồng 

Các doanh 
nghiệp vận tải 
hàng hóa và 
giao nhận hàng 
nội địa 


195 @@&@ 


_=——__-] Sách tra cứu nghề 


158. Tên nghề: Kĩ thuật viên khai thác mỏ (3117) - Mining Technicians 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


chuyên sâu 


Kĩ thuật viên khai thác mỏ làm 
công việc hỗ trợ kĩ thuật để thăm 
dò khoáng sản, kim loại và dầu 
khí (như than, vàng, sắt, dầu thô, 
khí thiên nhiên) trên đất liên hoặc 
dưới biển, khai thác, vận chuyển 
và lưu trữ quặng và nguyên liệu 
thô có chứa khoáng chất, đảm 
bảo an toàn vệ sinh lao động và 
giảm thiểu tác động môi trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


LỆ 


Hỗ trợ kĩ thuật liên quan đến 
nghiên cứu và phát triển các 
phương pháp tiến bộ để 
thăm dò, khai thác, vận 
chuyển và lưu trữ khoáng 
sản; 

Hỗ trợ kĩ thuật về thăm dò địa 
chất và đo vẽ địa hình để xác 
định vị trí tập trung các 
khoáng sản trên đất liền và 
dưới biển; 

Làm đánh giá chi tiết về số 
lượng, chỉ phí nguyên vật liệu, 
lao động cho việc thăm dò, 
khảo sát, chiết xuất và vận 
chuyển; 

Xây dựng, lắp đặt, vận hành, 
bảo dưỡng và sửa chữa các 
thiết bị thăm dò, khai thác, 
chiết xuất và vận chuyển 
quặng khoáng và thiết bị toàn 
và môi trường; 

Áp dụng các kĩ thuật khai thác 
mỏ để khai thác, chiết xuất, 
vận chuyển và lưu trữ quặng, 
khoáng sản; 

Tuân thủ chặt chẽ các qui 
trình và thiết bị vệ sinh an 
toàn lao động, giảm thiểu tác 
động môi trường. 


ì 2 3 x.- 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực phân 
tích - 
logic 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


2. 


. Theo học TC 


chuyên ngành Kĩ 
thuật khai thác 
mỏ hầm lò, Kĩ 
thuật khai thác 
mỏ lộ thiên, Vận 
hành thiết bị 
sàng tuyển than, 
Vận hành: thiết 
bị sàng tuyển 
quặng kim loại, 
Khoan nổ mìn, 
Khoan đào 
đường hầm, 
Khoan khai thác 
mỏ, Vận hành 
máy nén khí, 
máy bơm, quạt 
gió mỏ hầm lò, 
Vận hành trạm 
khí hoá than 
hoặc TC chuyên 
ngành Công 
nghệ kĩ thuật 
mỏ, Khai thác 
mỏ, Công nghệ 
tuyển khoáng, 
Bảo trì và sửa 
chữa máy mỏ và 
thiết bị hầm lò, 
Công nghệ kĩ 
thuật điện máy 
mỏ. 

Có thể học lên 
CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương 


Lựa chọn 2: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Kĩ thuật khai 
thác mỏ hầm lò, 
Vận hành thiết 
bị sàng tuyển 
than, Vận hành 


Vận hành thiết bị 
sàng quặng kim 
loại 

Khoan nổ mìn 
Khoan đường 
hầm 
Khoan và 
thác mỏ 
Vận hành máy 
nén khí, máy bơm, 
quạt gió 

Vận hành nhà 
máy khí hóa than 
Khảo sát thủy văn 
Khoan thăm dò 
địa chất 

Sửa chữa thiết bị 
khai thác mỏ bằng 
điện 

Điện trong khai 
thác mỏ hầm lò 


khai 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
°_ Các doanh nghiệp 


khai thác mỏ, 
khoáng sản, dầu 
khí 

Các doanh nghiệp 
khảo sát khoáng 
sản 

Các cơ quan quản 
lí Nhà nước về 
khai thác khoáng 
sản 


Sách tra cứu nghề KE 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


thiết bị sàng tuyển 
quặng kim loại, 
Khoan nổ. mìn, 
Khoan đào 
đường hầm, 
Khoan khai thác 
mỏ, Vận hành 
trạm khí hoá 
than hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ Kĩ 
thuật mỏ, Công 
nghệ tuyển 
khoáng. 

2. Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 
Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật mỏ, Kĩ thuật 
khai khoáng. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° - CDN Vinacomin - - ĐH Huế - ĐH Khoa Học 
° - ĐH Mỏ - Địa chất 


197 @@& 


_——=———_-_-] Sách tra cứu nghề 


159. Tên nghề: Kĩ thuật viên luyện kim (3117) - Metallurgical Technician 


Kĩ thuật viên luyện kim làm công 
việc hỗ trợ kĩ thuật trong nghiên 
cứu và phát triển các phương 
pháp tiến bộ để chiết xuất kim 
loại từ quặng và luyện kim loại. 
Đó là những công việc liên quan 
đến chiết xuất kim loại, tinh chế 
thành các loại kim loại khác nhau, 
pha trộn kim loại thành hợp kim 
và chế biến kim loại theo mục 
đích sử dụng trong các ngành 
công nghiệp khác nhau. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Hỗ trợ kĩ thuật liên quan đến 
nghiên cứu và phát triển các 
phương pháp để xác định các 
tính chất của kim loại và hợp 
kim mới; 

Hỗ trợ kĩ thuật về các thiết bị 
tinh luyện và xử lí kim loại; 
Ứng dụng các nguyên lí luyện 
kim để chiết xuất kim loại từ 
quặng thô; 

Xử lí và tỉnh chế kim loại đã 
chiết xuất; 

Chế biến kim loại theo mục 
đích sử dụng trong các ngành 
công nghiệp khác nhau; 

Kiểm soát tác động môi 
trường của quá trình luyện 
kim. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


»  CÐ Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên ° 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Tốt 
nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


ĐH Bách Khoa TpHCM 


- _ CÐ Công nghiệp Việt Bắc-Vinacomin 


»3®3 °s 


Con đường 
học tập 


1. Theo học TC 
chuyên ngành 
Sửa chữa thiết bị 
luyện kim, Luyện 
gang, Luyện thép, 
Luyện kim màu, 
Luyện Ferro hợp 
kim hoặc TC 
chuyên ngành 
Bảo trì và sửa 
chữa thiết bị 
luyện kim, Luyện 
kim đen, Luyện 
kim màu. 

2. Có thể học lên CĐ, 
ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Sửa chữa thiết bị 
luyện kim, Luyện 
gang, Luyện thép, 
Luyện kim màu, 
Luyện Ferro hợp 
kim hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ vật 
liệu. 

.. Có thể học lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH chuyên 
ngành Công nghệ vật 
liệu, Kĩ thuật vật liệu, 
Kĩ thuật vật liệu kim 
loại. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


-_ Quản lí kinh 
doanh bất động 
sản 

«_ Quản lí nhà và 
đất 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

- _ Các công ty bất 
động sản 

-_ Tự mở công ty 
bất động sản 


Sách tra cứu nghề j===———- 


160. Tên nghề: Vận hành máy móc (3131-35-39, 8111-14, 8122, 8131-32, 8142-43, 

8151-57-59, 8160, 8171-72, 8181-83-89) - Mechanical Engineering Technician: Operator 
(Người vận hành máy móc thiết bị có điều khiển tự động nhiều qui trình, chức năng-3131, 3132, 3133, 3134, 
3135, 3139, Thợ vận hành máy móc và thiết bị cố định-8111, 8112, 8113, 8114, 8121, 8122, 8131, 8132, 8141, 
6142, 8143, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8159, 8160, 8171, 8172, 8181, 8182, 8183, 8189) 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 


Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí vận hành 1. Theo học TC| Chủ yếu liên quan 


máy móc giám sát, vận hành và kiểm 
tra tại chỗ hoặc bằng điều khiển từ 
xa hoạt động của các loại máy móc 
và thiết bị. 

Có rất nhiều loại máy móc thiết bị 
khác nhau và nhiệm vụ cụ thể của 
người vận hành phụ thuộc vào loại 
máy móc thiết bị và vị trí cụ thể của 
người đó. Về cơ bản họ có một số 
nhiệm vụ chung như sau. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1, 


Vận hành và giám sát hoạt động 
của máy móc thiết bị, qui trình 
theo hướng dẫn vận hành; 
Kiểm soát quá trình khởi động 
và tắt; 

Phát hiện sai lỗi, hỏng hóc và 
điều chỉnh, sửa chữa; 

Đọc thông số trên máy đo, đồ 
thị ở những thời điểm nhất 
định; 

Kiểm tra sản phẩm đầu ra và 
chỉnh máy để sản phẩm đạt yêu 
cầu kĩ thuật; 

Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh 
máy móc thiết bị;Ghi chép và 
lưu trữ hồ sơ vận hành; 

Giám sát công nhân có liên 
quan. 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực phân 
tích - 
logic 


chuyên ngành 
Vận hành cần 
cầu trục, Vận 
hành máy thi 
công nền, Vận 
hành máy thi 
công mặt 
đường, Vận 
hành máy xây 
dựng, Vận 
hành máy 
đóng cọc và 
khoan cọc 
nhồi, Vận hành 
máy nông 
nghiệp, Vận 
hành, sửa 
chữa máy thi 
công đường 
sắt, Vận hành 
máy và thiết bị 
hoá chất hoặc 
TC chuyên 
ngành Vận 
hành thiết bị 
hóa dầu, Vận 
hành thiết bị 
khai thác dầu 
khí, Vận hành 
máy tàu thủy. 
Có thể học lên 
CĐ 


đến loại máy và 
ngành hoạt 
động, ví dụ như 

Máy móc thiết bị 
kiểm soát qui 
trình, có áp dụng 
điều khiển tự 
động trong sử 
dụng năng 
lượng, xử lí rác 
và nước, tỉnh chế 
dầu khí, sản xuất 
hóa chất, kim 
loại 

Máy móc thiết bị 
cố định trong 
khai thác khoáng 
sản, sản xuất 
hóa học, phim 
ảnh, giấy, nhựa, 
cao su, dệt, da, 
thực phẩm, gỗ, 
thủy tỉnh, gốm, 
đóng gói 

Động cơ hơi 
nước và nồi hơi 

Thiết bị công 
trình nần móng 

Thiết bị xây dựng 
đường và đường 
sắt 

Thiết bị xây dựng 


Lựa chọn 1: Như | Ví dụ về nơi làm 

tốt nghiệp THSC| việc: 

hoặc tương 

đương. »_ Tất cả các ngành 
công, nông, lâm 
nghiệp đều đòi 
hỏi phải có người 
vận hành các loại 
máy khác nhau 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Vận hành, sửa 


199 @&@&@ 


Lẻ Sách tra cứu nghề 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TC Bách nghệ Hà Nội 

TCN Cơ khí 1 Hà Nội 

CĐN Cơ điện Hà Nội 

CĐN Công nghệ cao Hà Nội 

CÐ Kĩ thuật Công nghệ Bách khoa 


»®»32oo 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường 


chữa máy thi 
công đường 
sắt, Vận hành 
máy và thiết bị 
hoá chất hoặc 
CĐ chuyên 
ngành Vận 
hành khai thác 
máy tàu. 


» _ TCCông nghiệp TpHCM 

» TC Kĩthuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn 
» TC Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 
„ - CÐ Kthuật Lí Tự Trọng TpHCM 

- _ CÐ Kinh tế Công nghệ TpHCM 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Sách tra cứu nghề K-E 


161. Tên nghề: Kĩ thuật viên vận hành thiết bị lọc dầu và khí thiên nhiên (3134) - 
Petroleum and Natural Gas Refining Plant Operator 


Mô tả nghề 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


.x, ~, x ~* .x 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viên vận hành nhà máy 
lọc dầu và khí thiên nhiên, còn gọi 
là người vận hành thiết bị tinh chế 
dầu và khí thiên nhiên, làm công 
tác vận hành và giám sát hoạt 
động của các hệ thống máy móc 
thiết bị, điều chỉnh, duy tu bảo 
dưỡng các thiết bị chế biến, lọc, 
tỉnh chế, chưng cất và xử lí dầu 
thô và các sản phẩm từ dầu hoặc 
khí thiên nhiên. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


IỆ 


Vận hành bảng điều khiển 
điện tử hoặc máy tính từ 
phòng điều khiển trung tâm 
để giám sát và theo dõi các 
qui trình vật lí và hóa học của 
một số thiết bị xử lí; 

Điều chỉnh các thiết bị, các 
van, các máy bơm, các thiết bị 
quản lí và xử lí; 

Kiểm soát quá trình khởi 
động và kết thúc, giải quyết 
sự cố và quản lí các thiết bị xử 
lí bên ngoài; 

Xác minh sự cố của các thiết 
bị, kiểm tra các ống dẫn khí 
xem có sự rò rỉ, nết gãy và sắp 
xếp việc duy tu bảo dưỡng; 
Phân tích các sản phẩm mẫu, 
thực hiện các bài test, ghi 
nhận lại dữ liệu và viết các 
bản ghi sản phẩm; 

Giám sát các công nhân khác. 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


IỆ 


2. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Vận hành thiết 
bị hoá dầu, Vận 
hành trạm phân 
phối các sản 
phẩm dầu khí, 
Vận hành trạm 
sản xuất khí, khí 
hoá lỏng, Vận 
hành thiết bị 
chế biến dầu 
khí, Vận hành 
thiết bị khai thác 
dầu khí, Vận 
hành thiết bị lọc 
dầu, Vận hành 
thiết bị sản xuất 
phân đạm từ khí 
dầu mỏ, Vận 
hành trạm và 
đường ống dẫn 
dầu khí, Sửa 
chữa thiết bị 
khai thác dầu 
khí, Khoan thăm 
dò dầu khí hoặc 
TC chuyên 
ngành Bảo trì và 
sửa chữa thiết 
bị khoan dầu 
khí, Bảo trì và 
sửa chữa thiết 
bị chế biến dầu 
khí, Vận hành 
thiết bị hóa dầu, 
Vận hành thiết 
bị khai thác dầu 
khí. 

Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 


° Sản xuất khí đốt, 


vận hành trạm 
khí đốt tự nhiên 
hóa lỏng 

Vận hành thiết bị 
hóa dầu 

Vận hành thiết bị 
khai thác dầu mỏ 
Sửa chữa thiết bị 
khai thác dầu mỏ 
Vận hành thiết bị 
xử lí dầu mỏ 

Vận hành trạm 
phân phối sản 
phẩm dầu mỏ 
Vận hành hệ 
thống đường ống 
nhà máy và 
đường ống dẫn 
khí 

Vận hành nhà 
máy lọc dầu 

Vận hành thiết bị 
khí thiên nhiên để 
sản xuất phân 
đạm 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các nhà máy lọc 


dầu và khí thiên 
nhiên 

Các nhà máy sản 
xuất sản phẩm từ 
dầu khí 


201 @£& 


jẽm== Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
thiết yếu |bổ sung | tối thiểu | học tập chuyên sâu 


1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Vận hành thiết 
bị hoá dầu, Vận 
hành trạm phân 
phối các sản 
phẩm dầu khí, 
Vận hành trạm 
sản xuất khí, khí 
hoá lỏng, Vận 
hành thiết bị 
chế biến dầu 
khí, Vận hành 
thiết bị khai thác 
dầu khí, Vận 
hành thiết bị 
sản xuất phân 
đạm từ khí dầu 
mỏ, Vận hành 
trạm và đường 
ống dẫn dầu 
khí, Sửa chữa 
thiết bị khai thác 
dầu khí 2. Tốt 
nghiệp, được 
cấp bằng CĐ 
chuyên ngành 
đào tạo. 

. Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành Kĩ 
thuật dầu khí. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


°„ CĐN Thương mại và Công ° - CĐN Dầu Khí thành phố Vũng 
nghiệp Hải Dương Tàu 
» - CĐN Kĩ thuật công nghệ Dung 
Quất 


° _ ĐH Công nghiệp TpHCM 


»9%3 2% 


Sách tra cứu nghề E==—-—- 


162.Tên nghề: Kĩ thuật viên bảo vệ môi trường (3141) - Environmental Protection 
Technician 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viên bảo vệ môi trường 
(BVMT) tiến hành các xét nghiệm 
trong phòng thí nghiệm và trên thực 
địa để giám sát môi trường và phát 
hiện nguồn gốc vấn đề, kể cả những 
vấn đề gây ảnh hưởng tới sức khỏe. 
Họ làm việc dưới sự chỉ đạo của các kĩ 
sư và nhà khoa học môi trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


"Ï: 


Khảo sát các địa điểm, kể cả nơi 
công cộng và doanh nghiệp, 
nhằm đảm bảo không có nguy cơ 
môi trường, sức khỏe và an toàn; 
Lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị 
giám sát mức độ ô nhiễm như 
cảm biến đo ô nhiễm khói xe; 
Thu thập mẫu không khí, đất, 
nước và các mẫu vật khác để làm 
xét nghiệm; 

Dán nhãn, viết nguồn gốc và 
đảm bảo tính nghiêm túc của 
mẫu vật chuyển về phòng thí 
nghiệm; 

Tiến hành thí nghiệm để xác định 
và lượng hóa mức độ ô nhiễm 
của mẫu vật; 

Làm biểu đồ và báo cáo kết quả 
thí nghiệm; 

Trao đổi kết quả và phân tích với 
khách hàng. 


Năng 
lực thể lực phân 
chất -cơ | tích - 
khí logic 


Năng 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


1. Theo học TC 
chuyên ngành 
BVMT đô thị, 
BVMT công 
nghiệp, BVMT 
biển, Vi sinh- 
hóa sinh, Xử lí 
dầu tràn trên 
biển, Xử lí rác 
thải hoặc TC 
chuyên ngành 
Bảo hộ lao 
động và môi 
trường, Công 
nghệ kĩ thuật 
môi trường, 
Công nghệ kĩ 
thuật tài 
nguyên nước, 
Xử lí chất thải 
công nghiệp 
và y tế, Quản lí 
tài nguyên và 
môi trường. 
Có thể học lên 
CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương 
đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học TC 
chuyên ngành 
BVMT đô thị, 
BVMT công 
nghiệp, BVMT 
biển, Vi sinh- 
hóa sinh, Xử lí 
dầu tràn trên 
biển, Xử lí rác 
thải hoặc TC 
chuyên ngành 
Bảo hộ lao 
động và môi 
trường, Công 


BVMT đô thị 
BVMT 
nghiệp 
BVMT biển 
Vi sinh - hóa sinh 
Quản lÍ — tài 
nguyên và môi 
trường 

Công nghệ kĩ 
thuật môi trường 
Xử lí nước thải 
Xử lí chất thải rắn 
Bảo hộ lao động 
và môi trường 


công 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
°Ò Các cơ 


quan 
BVMT 

Trong bộ phận 
lập kế hoạch và 
thực hiện kế 
hoạch BVMT của 
các công ty lớn 
Các viện nghiên 
cứu, phòng thí 
nghiệm liên quan 
đến các vấn đề về 
môi trường 


203 @&@&@ 


FS== Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


nghệ kĩ thuật 
môi trường, 
Công nghệ kĩ 
thuật tài 
nguyên nước, 
Xử lí chất thải 
công nghiệp và 
y tế, Quản lí tài 
nguyên và môi 
trường. 

2. Có thể học lên 
CĐ, ĐH các 
chuyên ngành 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật tài 
nguyên nước, 
Công nghệ kĩ 
thuật môi 
trường. 

3. Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 
Theo học CĐ 
chuyên ngành 
BVMT đô: thị, 
BVMT công 
nghiệp, BVMT 
biển, Vi sinh- 
hóa sinh, Xử lí 
dầu tràn trên 
biển, Xử lí rác 
thải hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật tài 
nguyên nước, 
Công nghệ kĩ 
thuật môi 
trường. 

2. Có thể học lên 
ĐH 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- TC Kinh tế tài nguyên và môi trường ° _ TC Kĩ thuật Nông nghiệp TpHCM »„ _ CÐ Kinh tế kĩ thuật Nghệ An 
°Ò - CÐ Sơn La °  CÐ Cần Thơ 
» TC Nông Lâm nghiệp Phú Thọ ° _ CÐ Cộng đồng Vĩnh Long 


»3%Đ39 20% 


Sách tra cứu nghề KE 


163. Tên nghề: Kĩ thuật viên lâm nghiệp (3143) - Forester 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viên lâm nghiệp thực 
hiện các hoạt động nuôi dưỡng, 
bảo tồn và khai thác rừng khi cần 
thiết để bán hoặc phân phối các 
sản phẩm lâm nghiệp một cách 
thường xuyên cho người mua 
buôn, tổ chức buôn bán thương 
mại hoặc tại các chợ. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Điều tra, kiểm đếm, đo lường 
các nguồn tài nguyên rừng 


lực thể 
chất -cơ | tích - 
khí logic 


lực phân 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Lựa chọn 1: 


là 


Theo học TC 
chuyên ngành 
lâm sinh, kiểm 
lâm hoặc 
chuyên ngành 
lâm nghiệp, 
lâm sinh, quản 
lÍ tài nguyên 
rừng. 

Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Quản lí phát triển 
Quản lí môi 
trường 

Kinh tế 
nghiệp 

Quản 

nghiệp 

Lâm nghiệp 
Quản lí tài nguyên 
rừng 

Lâm sinh 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
-_ Các cơ quan kiểm 


như cây cối, động vật thực vật 
hoang dã... 
Hỗ trợ lập kế hoạch quản lí và 


Tốt 
nghiệp 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 


khai thác rừng; 

Hỗ trợ lập kế hoạch và giám 
sát xây dựng các tuyến 
đường trong rừng; 

Thực hiện và giám sát kĩ thuật 
các hoạt động lâm nghiệp 
như ươm trồng và chăm sóc 
rừng, xác định những cây 
rừng có thể khai thác và ước 
lượng khối lượng gỗ khai 
thác, cắt cành, tỉa ngọn, chặt 
cây, cưa khúc, tạo sản phẩm 
thô từ gỗ đã đốn; 

Tham gia quản lí và chăm sóc 
rừng, điều phối các hoạt động 
như khai thác gỗ, phòng 
chống cháy rừng, kiểm soát 
bệnh và côn trùng, tỉa bớt cây 
tạp trong khu rừng trước khi 
khai thác thương mại; 

Liên tục theo dõi để phát hiện 
cháy rừng và tham gia chữa cháy, 
Đảm bảo tuân thủ các qui 
định về bảo vệ môi trường, sử 
dụng tài nguyên, phòng 
chống hỏa hoạn và tai nạn 
trong rừng; 

Hỗ trợ nghiên cứu lâm nghiệp. 


THPT 
hoặc 
tương 
đương 


hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
lâm sinh, kiểm 
lâm hoặc CĐ 
chuyên ngành 
lâm nghiệp, 
lâm sinh, quản 
lÍ tài nguyên 
rừng. 

2. Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành lâm 
nghiệp, lâm sinh, 
quản lí tài nguyên 
rừng. 


lâm 

Các trại ươm cây 
giống 

Các cơ quan 
nghiên cứu và 
thực nghiệm về 
lâm nghiệp 

Các cơ quan quản 
lí Nhà nước ở địa 
phương có rừng 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

- _ CÐ Nông lâm Đông Bắc . 
° - ĐH Lâm nghiệp ° 
- ĐH Tây Bắc 


ĐH Tây Nguyên ° 
ĐH Huế - ĐH Nông lâm 


CĐ Nông lâm Nam Bộ 


205 @&@&@ 


_——_—__-] Sách tra cứu nghề 


164. Tên nghề: Điều khiển phương tiện đường thủy (3152) - Merchant Navy: Mariner 


Mô tả nghề 


Hoa tiêu và nhân viên văn phòng 
trên tàu chỉ huy và điều khiển tàu 
thủy và các tàu chở hàng tương 
tự, thực hiện các chức năng liên 
quan trên biển. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Chỉ huy và điều khiển tàu thủy 
và các tàu chở hàng tương tự 
trên biển hoặc đường thủy 
nội địa; 

Kiểm soát và tham gia vào các 
hoạt động canh gác trên 
boong hoặc trên cầu; 

Điều khiển tàu ra và vào cảng 
và qua kênh, rạch, eo biển và 
hải phận khác cần có kiến 
thức chuyên môn; 

Đảm bảo an toàn cho hàng 
hóa bốc dỡ, bảo đảm sự tuân 
thủ các qui định và qui trình 
về an toàn của thủy thủ và 
hành khách; 

Giám sát kĩ thuật đối với việc 
duy trì và bảo dưỡng tàu thủy 
để đảm bảo đồng bộ với các 
chi tiết hoặc qui định; 

Áp dụng các kiến thức về qui 
tắc và thực tiễn liên quan đến 
hoạt động tàu biển và hàng 
hải để xác định và giải quyết 
các vấn đề nảy sinh trong 
công việc; 

Đặt hàng đồ dự trữ trên tàu và 
tuyển dụng thủy thủ theo yêu 
cầu và duy trì hoạt động tàu; 
Chuyển và nhận lịch trình và 
các thông tin khẩn cấp với các 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


Con đường 


1. Theo học TC chuyên 


lực hình 
học - 

màu sắc 
- thiết kế 


ngành Điều khiển 
phương tiện thủy 
nội địa, Điều khiển 
tàu biển, Vận hành 
thiết bị xếp dỡ 
hàng hóa hàng hải 
hoặc TC chuyên 
ngành Điều khiển 
phương tiện thuỷ 
nội địa, Điều khiển 
tàu biển, Khai thác 
vận tải đường 
biển, Khai thác vận 
tải thủy nội địa. 
Có thể học lên 
CĐ,ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 
1. Theo học CÐ chuyên 


ngành Điều khiển 
phương tiện thủy 
nội địa, Điều khiển 
tàu biển, Vận hành 
thiết bị xếp dỡ 
hàng hóa hàng 
hả hoặc CĐ 
chuyên ngành 
Khai thác vận tải, 
Điều khiển tàu 
biển. 

Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° Điều khiển 
thủy 
- Ổn định tàu 


tàu 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

- Các tàu chở 
hàng, chở dầu, 
chở hành khách 
và tàu thuyền 
khác 
Các công ty vận 
tải đường biển và 
đường sông nội 
địa và quốc tế 
Các cảng biển, 
cảng sông 


Theo học ĐH chuyên 
ngành Khai thác vận 
tải, Kinh tế vận tải. 


trạm trên biển và các tàu khác; 
Giám sát các thuyền viên khác. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

- _ CÐ Hàng hải; CÐ Bách Nghệ HP; ` 
CĐN Duyên Hải . 

- _ ĐH Hàng hải 


CĐN Hàng hải TpHCM : 
ĐH Giao thông vận tải TpHCM . 


TC kĩ thuật hải quân 
ĐH Nha trang 


»3®» 392% 


Sách tra cứu nghề K 
165. Tên nghề: Phi công (3153) - Pilot 


Năng lực |Năng lực | Học vấn Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Phi công phương tiện bay và kĩ 
thuật viên hỗ trợ liên quan kiểm 
soát hoạt động của các thiết bị 
cơ khí, điện và điện tử để điều 
khiển phương tiện bay vận 
chuyển hành khách, thư tín, 
hàng hóa và thực hiện các 
nhiệm vụ trước và trong khi bay. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Bay và điều khiển máy bay, 
phương tiện bay theo qui 
trình hoạt động và kiểm 
soát đã được thiết lập; 
Chuẩn bị và trình kế hoạch 
bay hoặc kiểm tra kế hoạch 
bay tiêu chuẩn; 

Kiểm tra các thiết bị cơ khí, 
điện tử và bảo đảm rằng các 
dụng cụ và thiết bị kiểm 
soát hoạt động chính xác; 
Áp dụng các qui tắc và thực 
tiễn liên quan đến hoạt 
động bay để xác định và giải 
quyết các vấn đề nảy sinh 
trong công việc; 

Kiểm tra các lịch trình bảo 
dưỡng và thực hiện thanh 
tra phương tiện bay vận 
hành tốt, được bảo dưỡng 
và các thiết bị đều sẵn sàng; 
Kí các chứng chỉ cần thiết và 
bảo đảm lịch trình bay chính 
thức; 

Nhận chỉ thị và giấy phép 
trước chuyến bay và duy trì 
liên lạc với giao thông hàng 
không và kiếm soát không 
lưu trong suốt chuyến bay. 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Lựa chọn 1: 


1; 


Theo học chuyên 
ngành đào tạo. phi 
công trong trường 
Sĩ quan không 
quân 

Tốt nghiệp, được 
cấp bằng sĩ quan lái 
máy bay. 

Sau đó, học bổ túc 
chuyển loại. Thi lấy 
chứng chỉ cho loại 
máy bay phù hợp. 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học chương 
trình đào tạo phi 
công tại HV Hàng 
không Việt Nam (18 
tháng). Đây là 
chương trình đào 
tạo với chương 
trình đào tạo, giáo 
viên, văn bằng 
chứng chỉ do Pháp 
thực hiện. Chi phí 
cho toàn khóa học 
kh o ảng 
80.000USD. 

Tốt nghiệp, được 
cấp bằng tốt 
nghiệp do Pháp 
thực hiện. Sau khóa 
học, học viên được 
làm việc cho 
Vietnam Airline với 
thu nhập hấp dẫn. 


Lựa chọn 3: 


HỆ 


Trúng tuyển 
chương trình tuyển 
học viên đào tạo 
phi công của hãng 
hàng không Jetstar 
Pacific (đảm bảo đủ 
điều kiện về sức 
khỏe, trình độ tiếng 
Anh, trí tuệ) 


Các chuyên ngành 
chủ yếu liên quan 
đến các loại máy bay 
(ví dụ như máy bay 
trực thăng, các loại 
máy bay chiến đấu 


máy bay vận chuyển 
hành khách và hàng 
hóa khác nhau). 
Phi công 
khách 
Phi công vận tải 
Phi công trực 
thăng 
Phi công quân sự 


chở 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
Quân đội 
Các hãng hàng 
không dân dụng 
Các công ty bay 
dịch vụ 
Các tổ chức, cá 
nhân có máy bay 
riêng 


207 @£@&@ 


FC ===-ˆ' Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


2. Chương trình đào 

tạo tại nước ngoài, 
Australia hoặc New 
Zealand. Phí đào 
tạo khoảng 12.000 
USD. 
Tốt nghiệp, được 
cấp bằng và làm 
việc cho Jetstar 
Pacific. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» . HV Hàng Không Việt Nam ° _ Trường Sĩ quan không quân (Nha trang) ° Đào tạo tại nước ngoài theo 
» _ HV Hàng Không VietJet chương trình của hãng hàng 
không Jetstar Pacific 


»9» 32s 


Sách tra cứu nghề mem 


166. Tên nghề: Kiểm soát viên không lưu (3154) - Air Traffic Controller 


Kiểm soát viên không lưu, còn gọi là 
kiểm soát viên giao thông đường 
hàng không, hướng dẫn hướng bay 
trên không trung, và dưới mặt đất 
qua các thiết bị như đài, ra-đa hay 
hệ thống đèn và cung cấp thông tin 
cần thiết cho hoạt động của 
phương tiện bay. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Hướng dẫn và điều khiển 
phương tiện bay hạ cánh và cất 
cánh và các thao tác trên mặt 
đất; 

Hướng dẫn và kiểm soát 
phương tiện bay hoạt động 
trong không phận cho phép; 
Kiểm tra và phê chuẩn kế hoạch 
bay; 

Thông báo cho đội bay và phi 
hành đoàn về điều kiện thời tiết, 
các điều kiện hoạt động, kế 
hoạch bay và giao thông hàng 
không; 

Áp dụng các kiến thức về qui tắc 
và thực tiễn liên quan đến điều 
khiển giao thông hàng không 
để xác định và giải quyết các vấn 
đề nảy sinh trong công việc; 
Ban hành và tổ chức tình trạng 
khẩn cấp, các dịch vụ và qui 
trình nghiên cứu, và giải cứu; 
Chỉ đạo hoạt động của các 
phương tiện bay và phương tiện 
dịch vụ tại hoặc gần đường 
băng; 

Duy trì liên lạc qua điện đài và 
điện thoại với các đài kiểm soát 
lân cận, các trạm kiểm soát đón 
khách hay các trung tâm kiểm 
soát khác, và phối hợp hoạt 
động của phương tiện bay vào 
các khu vực lân cận. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ Các trường CĐ, ĐH trên cả nước. 

-_ Công ty Quản lí bay miền Bắc, miền 
Trung, miền Nam thuộc Tổng công 
ty quản lí bay 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


Con đường 
học tập 


. Theo học CÐ |» 


lực hình 
học - 

màu sắc 
- thiết kế 


nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


hoặc ĐH 
chuyên ngành 
kĩ thuật - công 
nghệ bất kì. 
Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
CÐ hoặc ĐH 
chuyên ngành 
đào tạo. 
Trúng tuyển 
vào vị trí kiểm 
soát không |" 
lưu của công 

ty Quản lí bay 
(tốt nghiệp | ° 
loại khá, trình 
độ tiếng Anh 
và sức khỏe 
đạt tiêu chuẩn 
làm việc tại vị 

trí tuyển dụng 
theo qui định). 


4. Tham gia khóa 


Công ty Quản lí bay miền Nam 
thuộc Tổng công ty quản lí bay 


đào tạo của 
công ty Quản lí 
bay và thi lấy 
chứng chỉ 
hành nghề an 
toàn hoạt 
động bay của 
Cục Hàng 
Không cấp. 


Ví 
việc: 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Không quân, 
chuyên đào tạo 
phi công và quản lí 
không lưu trong 
thời kì chiến tranh 
Hàng không nội 
địa, chuyên ngành 
hàng không chở 
hành khách 


dụ về nơi làm 


Đài chỉ huy các sân 
bay dân sự và 
quân sự 

Trung tâm kiểm 
soát không lưu và 
tiếp cận đường dài 


°‹ Công ty Quản lí bay miền 


Trung, thuộc Tổng công ty 
quản lí bay 


209 @&@&@ 


 . Sách tra cứu nghề 


167. Tên nghề: Kĩ thuật viên y tế: công nghệ y học hạt nhân (3211, 3212) - Medical 
Technologist: Nuclear Medicine Technology 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 


Mô tả nghề chuyên sâu 


Hiện nay, ngành y tế ứng dụng nhiều 
công nghệ hạt nhân qua sử dụng các 
vật liệu phóng xạ để hỗ trợ chẩn đoán 
và điều trị bệnh. Kĩthuật viên công nghệ 
y học hạt nhân làm công việc vận hành 
máy móc liên quan đến y học hạt nhân, 
như máy chụp cắt lớp, chụp cộng 
hưởng từ, máy chạy tia gamma... 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. 


Bảo trì và vận hành các thiết bị liên 
quan đến y học hạt nhân bao gồm: 
Máy camera tia gamma 

Máy chụp cắt lớp điện toán (CT scan) 
Thiết bị chụp cộng hưởng từ (MRI) 
Các hệ thống máy tính điều khiển 


thiết yếu |bổ sung | tối thiểu 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


1. Theo học ĐH 
chuyên 


ngành kĩ 


thuật hạt 
nhân, vật lí y 
khoa. 

2. Tốt nghiệp, 
được cấp 
bằng ĐH 
chuyên 
ngành đào 
tạo. 

Bồi dưỡng 
thêm về y 
học 


Chuyên sâu về 
các loại thiết bị 
cụ thể (như 
máy chụp CT 
scan, máy chụp 
cắt lớp phát xạ - 
PET scan) 

Lập trình máy 
tính điều khiển 
các thiết bị này 
Chuyên sâu về 
các hình thức 
xét nghiệm cụ 
thể (như đo 
mật độ xương) 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các bệnh viện, 
cơ sở y tế 

° Các phòng thí 


Chuẩn bị và quản lí phóng xạ cho 
bệnh nhân như dùng chất phóng xạ 
đánh dấu để xác định bất thường ở 
các cơ quan trong cơ thể người 
bệnh; 


Đọc kết quả chụp quét, viết và 
chuyển báo cáo kết quả cho bệnh 
nhân và bác sĩ; 

Sử dụng hóa chất để điều trị bệnh 
nhân ung thư; 

Đảm bảo rằng các chất phóng xạ 
được lưu trữ và xử lí an toàn; 

Theo dõi tất cả các thiết bị an toàn; 
Hỗ trợ nghiên cứu; 

Hỗ trợ giảng dạy và quản lí sinh 
viên. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐHQG Hà Nội - ĐH Khoa học tự nhiên 


- ĐHQG TpHCM - ĐH Khoa học 
tự nhiên 


- ĐH Đà Lạt 


nghiệm y tế 
Các bệnh viện 
đào tạo thực 
hành 

Các trung tâm 
nghiên cứu 


3. Công việc thuộc hai mã nghề 3211- Kĩ thuật viên máy móc thiết bị y tế và chữa bệnh và 3212- Kĩ thuật viên làm việc tại phòng 
thí nghiệm y tế và phòng nghiên cứu, chưa có mã nghề riêng 


»9® 39 2°0 


Sách tra cứu nghề RS= 


168. Tên nghề: Kĩ thuật viên phòng xét nghiệm (3212) - Laboratory Technician 


Kĩ thuật viên phòng xét nghiệm trong 
các bệnh viện, cơ sở y tế, pháp y, còn gọi 
là kĩ thuật viên phòng thí nghiệm y tế, 
tiến hành các xét nghiệm sinh hóa, kiểm 
tra bằng kính hiển vi và soi vi khuẩn 
trong phòng thí nghiệm để kiểm tra 
máu, mô và các chất dịch của bệnh 
nhân, tử thi để tìm ra nguyên nhân gây 
bệnh hoặc tử vong. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Thu thập mẫu xét nghiệm từ cơ thể 
người bệnh như máu, các mô và các 
chất bài tiết khác của cơ thể để và 
làm các xét nghiệm phù hợp; 

Kiểm tra các mô lấy từ cơ thể người 
để xác định nguồn gốc và bản chất 
bệnh bằng cách sử dụng kính hiển 
vỉ và các công cụ khác; 

Chẩn đoán bản chất bệnh trên cơ sở 
các phân tích hóa học và báo cáo kết 
quả cho bác sĩ điều trị của bệnh 
nhân; 

Lập kế hoạch và tiến hành thí 
nghiệm để nghiên cứu quá trình 
bệnh lí, tử vong; 

Thực hiện khám nghiệm tử thi 
(khám nghiệm cơ thể người đã chết) 
để nghiên cứu tình trạng rối loạn 
của cơ thể hoặc nguyên nhân tử 
vong. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 


tích - 
logic 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 
1. Theo học TC 
chuyên 


ngành kĩ 


thuật xét 
nghiệm 

. Có thể học 
tiếp lên CĐ, 
ĐH 


Lựa chọn 1: 
Như tốt nghiệp 
THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 
1. Theo học CĐ 
chuyên 


ngành kĩ 


thuật xét 
nghiệm 
hoặc CĐ 
chuyên 
ngành xét 
nghiệm y 
học. 

. Có thể học 
tiếp lên ĐH 


Lựa chọn 3: 
Theo học ĐH 
chuyên ngành 
xét nghiệm y 
học. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° _ Hóa sinh 
Hóa học lâm 
sàng 
Tế bào học 
Công nghệ tế 
bào 
Huyết học 
Mô học 
Miễn dịch học 
Vi sinh vật 
Khoa học 
truyền dịch 
Kĩ thuật kiểm 
tra y tế 
Kĩ thuật thiết bị 
phòng thí 
nghiệm 

° Phápy 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các phòng thí 
nghiệm 
Các bệnh viện, 
trung tâm y tế, 
cơ sở chăm sóc 
sức khỏe 
Các trung tâm 
nghiên cứu 
Nhà xác 
Bộ phận pháp y 
của công an 


-_ ĐH Thái Nguyên - ĐH Y dược - _ CÐY tế Đồng Nai - - CĐ kĩthuật Y tế II 
- _ ĐH Kĩ thuật y tế Hải Dương - - ĐH Trà Vinh - CĐYtế Huế 
° - ĐH Y dược Cần Thơ 


211 @&£& 


RE Sách tra cứu nghề 


169. Tên nghề: Kĩ thuật viên y tế: kĩ thuật viên phẫu thuật 
Technologist: Surgical Technology 


Mô tả nghề 


Kĩ thuật viên phẫu thuật, còn là kĩ 
thuật viên phòng mổ, làm việc 
dưới sự giám sát của bác sĩ phẫu 
thuật, y tá, bác sĩ gây mê hoặc 
nhân viên phẫu thuật khác. Trách 
nhiệm của họ là chuẩn bị phòng 
mổ và bệnh nhân trước ca phẫu 
thuật và thực hiện chăm sóc bệnh 
nhân ngay sau khi hoàn thành ca 
phẫu thuật. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Chuẩn bị phòng mổ bằng việc 
chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị 
mổ, màn vô trùng, và các giải 
pháp vô trùng trong phẫu 
thuật; 

Điều chỉnh, kiểm tra các thiết 
bị được sử dụng trong phẫu 
thuật và đảm bảo tất cả đều 
hoạt động tốt; 

Chuẩn bị cho bệnh nhân 
trước ca phẫu thuật bằng 
cách rửa, làm sạch và khử 
trùng khu vực mổ; 

Bố trí bệnh nhân vào vị trí bàn 
mổ và phủ màn phẫu thuật 
vô trùng cho bệnh nhân; 
Lường trước các yêu cầu của 
bác sĩ phẫu thuật và đảm bảo 
rằng họ nhận được dụng cụ 
phẫu thuật kịp thời trong quá 
trình phẫu thuật; 

Giữ miệng vết mổ, cắt chỉ 
khâu, giúp đếm gạc, kim, vật 
tư và các công cụ phẫu thuật; 
Điều khiển máy khử trùng, 
đèn chiếu sáng, hoặc máy hút 
dịch. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° - TCY dược Hà Nội 

„ _ CĐ Y tế Quảng Ninh 

-  ĐHY Hà Nội 

- - ĐH Thành Tây 

- _ ĐH Điều dưỡng Nam Định 


»3®%322 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực thể lực làm 
chất -cơ | việc với 
khí con 
người 


Năng 


- __ CÐ Kinh tế-Kĩ thuật Miền Nam 
° - ĐHY khoa Phạm Ngọc Thạch 


- _ ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương 


Con đường 
học tập 


1. Theo học TC 
chuyên ngành 
điều dưỡng. 

2.Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương 
đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Điều dưỡng. 

2. Có thể học lên 
ĐH 


Lựa chọn 3: 

1. Theo học ĐH 
chuyên ngành 
điều dưỡng. 


(3221) - Medical 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật khoan 

Đánh giá mỏ dầu khí 
Kĩ thuật sản xuất 

Kĩ thuật tầng chứa 
Kĩ thuật thủy khí 

Vật lí đá 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Các doanh nghiệp 
dầu khí Nhà nước và 
tư nhân 

Các trung tâm, viện 
nghiên cứu 

Giảng dạy tại các 
trường đại học, cao 
đẳng, trung học 

Các cơ quan Nhà 
nước quản lí ngành 
dầu khí 

Các công ty tư vấn kĩ 
thuật 


° - ĐH Duy Tân 


- ĐH Đông Á 


Sách tra cứu nghề E==-————-- 


170. Tên nghề: Kĩ thuật viên y tế: kĩ thuật viên và phụ tá nha khoa (3251) - Dental 
Assistant and Therapist 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
tối thiểu | học tập chuyên sâu 


Kĩ thuật viên và phụ tá nha khoa trợ ä ố . Theo học TC | * Kĩ thuật viên nha 
giúp cho bác sĩ nha khoa trong tư {| lụ ế lực phân chuyên ngành khoa 
vấn, chẩn đoán, phòng và chữa | chất-cơ | tích - kĩ thuật phục | *° Vệ sinh răng 
bệnh về răng miệng. Về mặt phạm | khí logic hình răng. miệng 
vi và độ phức tạp thì hạn chế hơn so . Có thể học tiếp | * Kĩ thuật phục 
với các nhiệm vụ mà một bác sĩ nha lên CĐ, ĐH hình răng 
khoa thực hiện. 
Lựa chọn 1: Như | Ví dụ về nơi làm 

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: tốt nghiệp THCS | việc: 
1. Tư vấn cho cá nhân và cộng hoặc tương đương. | ° Bệnh viện 

đồng về vệ sinh răng miệng, » Phòng khám nha 

chế độ ăn uống và các biện Lựa chọn 2: khoa, răng hàm 

pháp phòng ngừa bệnh răng 1. Theo học CĐ mặt 

miệng; hoặc CĐ chuyên | * Các cơ sở kĩ 

Tiến hành kiểm tra răng, chẩn ngành kĩ thuật thuật phục hình 

đoán bệnh và chuyển các ca phục hình răng. răng 

bệnh khó hơn cho bác sĩ nha 2. Có thể học tiếp 

khoa khi cần; lên ĐH 

Làm sạch răng, chuẩn bị phần 

lỗ hổng ở răng (khoan và 

làm sạch lỗ khoan) của người 

bệnh trước khi hàn và thực hiện 

việc hàn lỗ hổng đó; 

Thực hiện một số công việc liên 

quan đến việc làm răng giả và 

một số phương pháp phẫu 

thuật nhất định; 

Chuẩn bị, sát trùng các dụng cụ 

và thiết bị nha khoa; 

Chuẩn bị vật liệu nha khoa; 

Giúp bệnh nhân chuẩn bị kiểm 

tra và điều trị. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» _ ĐH Thái Nguyên - ĐH Y Dược ° - CĐ Y tế Cần Thơ ° - CÐ Y tế Khánh Hòa 
- _ ĐH Kĩthuật y tế Hải Dương ° _ ĐHY Dược TpHCM »„ _ CĐ kĩthuật y tế Trung ương 2 
-_ ĐHY Hà Nội - - ĐH Y dược Cần Thơ 


2133 @&£@£ 


Em Sách tra cứu nghề 


171. Tên nghề: Vận động viên và người chơi thể thao chuyên nghiệp (3421, 3422) - 


Sports Professi onal 


(Vận động viên và người chơi thể thao-3421, Huấn luyện viên, người hướng dẫn thể thao-3422) 


Mô tả nghề 


Vận động viên và người chơi thể 
thao chuyên nghiệp tham gia vào 
một môn thể thao nào đó với tư 
cách là người chơi hoặc người huấn 
luyện chuyên nghiệp. Họ tham gia 
vào các câu lạc bộ, tổ chức hoặc các 
cuộc thi đấu về các môn thể thao để 
đạt được thành tích cao. Nhiệm vụ 
cụ thể của họ phụ thuộc vào công 
việc cụ thể mà họ đảm nhận. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
Vận động viên 


IỆ 


Chơi và tham gia thi đấu một 
môn thể thao nào đó theo qui 
chế, luật đã được xây dựng, thể 
hiện tài năng, năng lực, kĩ thuật 
và phong cách của mình; 

Tham gia luyện tập thường 
xuyên, thực hiện các bài tập 
riêng để duy trì thể lực và 
chuyên môn về môn thể thao 
mình chơi; 

Thảo luận với huấn luyện viên 
để quyết định chiến thuật thi 
đấu; 

Đánh giá đối thủ và điều kiện 
thi đấu; 

Thảo luận và kí hợp đồng thi 
đấu cho các câu lạc bộ, các tổ 
chức ... 


Huấn luyện viên: 


1. 


Xác định điểm mạnh và điểm 
yếu của vận động viên và đội 
thể thao; 

Lập kế hoạch, hướng dẫn và 
điều chỉnh việc tập luyện; 

Lập kế hoạch và điều phối tham 
gia thi đấu; 

Chuẩn bị và khuyến khích vận 
động viên thi đấu; 

Xây dựng chiến lược chiến 
thuật thi đấu và chỉ đạo vận 
động viên; 


»3®33 214 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
tối thiểu 


Z, 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
thể dục thể 
thao. 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
đào tạo. 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành huấn 
luyện thể thao / 
giáo dục thể chất 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Một môn thể 
thao cụ thể nào 
đó 

Quản lí thể thao 
Huấn luyện 
Bình luận và 
truyền thông 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

°ồ Các đội 
thể thao 
Các trung tâm 
huấn luyện thể 
thao 
Các nhà văn 
hóa-thể thao 
Các cơ sở giáo 
dục - đào tạo 
Các cơ quan 
quản lí văn 
hóa-thể thao 


tuyển 


Sách tra cứu nghề R= 


Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
chuyên sâu 


6. Theo dõi và phân tích kĩ thuật, 
thể lực và phong độ để xác định 
hướng phát triển; 

Đại diện tại các cuộc thi đấu thể 
thao để đảm bảo tiêu chuẩn 
chất lượng, luật chơi và an toàn. 
Theo dõi thời gian thi đấu và ghi 
chép tỉ số, kết quả; 

Đánh giá thể hiện của đối thủ, 
việc thực hiện cho điểm, phạt 
và xác định kết quả. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ TC thể dục thể thao (Yên Bái) - ĐH Quốc tế Hồng Bàng - _ CĐ thể dục thể thao Thanh Hóa 
- _ CÐ Sư phạm Cao Bằng (TP.HCM) 
- _ ĐH thể dục thể thao Bắc Ninh - _ ĐH Thể dục thể thao TpHCM 


215 @&@£@&@ 


Em Sách tra cứu nghề 


172. Tên nghề: Giáo viên giáo dục thể chất (3422) - Physical Education Teacher 


Mô tả nghề 


Giáo viên giáo dục thể chất, 
thường gọi là giáo viên thể dục, 
thực hiện việc giảng dạy các lớp 
học thể chất, tổ chức các trò chơi, 
huấn luyện học viên tham gia các 
trò chơi và các môn thể dục thể 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


chất - cơ 
khí 


lực làm 
việc với 
con 
người 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
sư phạm thể dục 
thể thao. 


2. Có thể học tiếp lên 


CĐ, ĐH 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Các chuyên ngành 
về một môn thể 
thao và đào tạo 
huấn luyện viên 
thể thao 

Tâm lí học thể 


thao. thao 
Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 


tương đương. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
1. Đào tạo và tổ chức cho cá 
nhân hoặc nhóm các học sinh 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các trường phổ 


của các trường học và các tổ 
chức giáo dục khác tham gia 
vào các môn thể thao như thể 
dục tự do, thể dục dụng cụ và 
các bài tập thể chất khác để 
nâng cao sức khỏe, sự cân đối 
và sự uyển chuyển duyên 
dáng; 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
giáo dục thể 
chất 
Có thể học tiếp 
lên ĐH 


thống, trung cấp, 
cao đẳng, đại học 
Các tổ chức giáo 
dục đào tạo 

Các câu lạc bộ sức 
khỏe 

Phòng tập thể dục 
Trung tâm thể dục 


thể thao 

Bệnh viện 

Các khu nghỉ 
dưỡng, khách sạn 
lớn 


Dạy học viên sử dụng tạ, xà và 
các thiết bị thể dục thể chất 
khác; 

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn 
và làm trọng tài cho các trò 
chơi, thi đấu thể dục thể thao; 
Tổ chức thi đấu thể thao giữa 
các lớp, các đơn vị hoặc khu 
vực, tổ chức các cuộc gặp gỡ 
liên quan đến thể thao; 

Giám sát việc bảo trì các dụng 
cụ thể dục thể thao. 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH chuyên 
ngành giáo dục thể 
chất 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

» - ĐH Sư phạm Hà Nội ° 

- _ ĐH Sư phạm Hà Nội 2 

- “ĐH Sư phạm thể dục thể thao ° 
Trung ương. 


ĐH Sư phạm thể dục thể thao “° 
TpHCM : 
ĐH Cần Thơ ° 


CĐ Sư phạm Nghệ An 
CĐ Phương Đông (Quảng Nam) 
ĐH Vinh 


»®» 392% 


Sách tra cứu nghề E===—- 


173. Tên nghề: Kĩ thuật viên kĩ thuật viễn thông (3522) - Telecommunications Technicians 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


Kĩ thuật viên kĩ thuật viễn thông 
thực hiện các công việc về kĩ thuật 
liên quan tới nghiên cứu kĩ thuật 
viễn thông, thiết kế, sản xuất, lắp 
ráp, xây dựng, vận hành, duy tu và 
sửa chữa các hệ thống viễn thông. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


HỆ 


Cung cấp các hỗ trợ kĩ thuật 
liên quan tới nghiên cứu và 
phát triển các thiết bị viễn 
thông, hoặc thử nghiệm các 
vật mẫu; 

Nghiên cứu các vật liệu kĩ 
thuật như các bản thiết kế, 
bản phác họa kĩ thuật để xác 
định phương pháp làm việc 
chấp nhận được; 

Chuẩn bị dự toán chỉ tiết số 
lượng và giá cả các nguyên vật 
liệu và nhân công theo yêu 
cầu của nhà sản xuất và việc 
lắp đặt các trang thiết bị, tùy 
thuộc vào đặc điểm kĩ thuật 
đã đề ra; 

Cung cấp việc giám sát kĩ 
thuật cho việc sản xuất, sử 
dụng, duy tu và sửa chữa các 
hệ thống viễn thông nhằm 
đảm bảo việc vận hành được 
thỏa đáng và tương thích với 
các qui định và tiêu chí kíthuật 
đã được đề ra; 

Áp dụng kiến thức trên 
nguyên lí và thực tế kĩ thuật 
viễn thông để xác định và giải 
quyết các vấn đề phát sinh 
trong quá trình thực hiện 
công việc. 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


học tập 


1. 


Theo học TC 
chuyên Kĩ thuật 
lắp đặt đài trạm 
viễn thông, Kĩ 
thuật truyền 
hình cáp, Kĩ 
thuật truyền dẫn 
quang và vô 
tuyến, Kinh 
doanh thiết bị 
viễn thông tin 
học, Kinh doanh 
dịch vụ Bưu 
chính Viễn thông 
hoặc TC chuyên 
Kinh doanh bưu 
chính viễn 
thông, Công 
nghệ kĩ thuật 
điện tử - viễn 
thông, Kĩ thuật 
lắp đặt đài, trạm 
viễn thông. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1, 


Theo học CĐ 
chuyên Kĩ thuật 
lắp đặt đài trạm 
viễn thông, Kĩ 
thuật truyền hình 
cáp, KĨ thuật 
truyền dẫn 
quang và vô 
tuyến, Kinh 
doanh thiết bị 
viễn thông tin 
học, Kinh doanh 
dịch vụ Bưu chính 
Viễn thông hoặc 
CĐ chuyên ngành 
Công nghệ kĩ 
thuật điện tử, 
truyền thông. 


chuyên sâu 


Ví 


Thiết bị tin học và 
viễn thông doanh 
nghiệp 
Dịch vụ bưu chính 
viễn thông doanh 
nghiệp 


dụ về nơi làm 


việc: 


Các công ty viễn 
thông Nhà nước 
và tư nhân 

Các công ty dịch 
vụ điện thoại di 
động 

Các doanh nghiệp 
vận tải hàng hải 
Các doanh nghiệp 
vận tải hàng 
không 

Các cơ quan quản 
lí Nhà nước về 
bưu chính viễn 
thông 


217 @&£@& 


_———_- -] Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường Lĩnh vực 
học tập chuyên sâu 


2. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH chuyên 
ngành Kĩ thuật điện 
tử, truyền thông. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- _ CÐ Điện tử, Điện lạnh Hà Nội - HV Công nghệ bưu chính viễn - _ ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa 
-. HV Công nghệ bưu chính viễn thông thông TpHCM ° - ĐH Quy nhơn 
Hà Nội ° _ ĐHQH TpHCM - ĐH Bách khoa 
° ĐHFPT ° - ĐHQH TpHCM - ĐH Khoa học tự 
° _ ĐH Công nghiệp Hà Nội nhiên 
„ - ĐH Điện lực Hà Nội ° _ ĐH Công nghiệp TpHCM 
° ĐH Cần Thơ 


»%3 2% 


174. Tên nghề: Cảnh sát cứu hỏa (5401) - Fire-Fighters 


Cảnh sát cứu hoả thực hiện công 
việc ngăn chặn, phòng chống hỏa 
hạn và dập tắt đám cháy. Họ cũng 
có nhiệm vụ giải cứu những 
người bị mắc kẹt trong hỏa hoạn, 
cứu hàng hoá, tài sản trong và 


sau hoả hoạn hoặc tai 


nạn 


nghiêm trọng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1; 


Phản ứng khi có báo cháy và 
các báo động khẩn cấp khác 
như tai nạn trong nhà máy, 
hàng không, bom mìn...; 
Kiểm soát và dập tắt lửa bằng 
các phương tiện và hóa chất 
dập lửa và các kĩ thuật cứu 
hỏa phù hợp; 

Ngăn chặn và hạn chế sự lan 
tỏa của đám cháy hoặc các 
chất dễ cháy khi có hoả hoạn 
hoặc tai nạn; 

Sơ tán, cứu người mắc kẹt tại 
địa điểm hỏa hoạn và nơi xảy 
ra tai nạn; 

Cứu tài sản, hàng hoá trong 
và sau hoả hoạn hoặc các tai 
nạn nghiêm trọng; 

Tuyên truyền giáo dục cộng 
đồng về phòng cháy chữa 
cháy. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


ĐH Phòng cháy chữa cháy Hà Nội 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Z, ~, 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực làm 
việc với 


con 


người 


~ .~ 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Phòng cháy, 
chữa cháy và 
cứu hộ, cứu 
nạn. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Phòng cháy, 
chữa cháy và 
cứu hộ, cứu 
nạn. 

2. Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành 
Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu hộ, cứu 
nạn. 


ĐH Phòng cháy chữa cháy phía 


Nam 


Sách tra cứu nghề Kem. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Cứu hoả 

Cứu hoả đối với tai 
nạn máy bay 

Cứu hoả cháy rừng 
Cứu hộ 


Ví dụ về nơi làm việc: 
-_ Lực lượng cảnh sát 


cứu hỏa 

Lục quân, hải quân 
và không quân 

Các cơ quan quản lí 
phòng chống cháy 
nổ 

Bộ phận an toàn 
cháy nổ của các cơ 
quan, doanh 
nghiệp 

Bộ phận cứu hỏa 
của các sân bay, 
cảng biển, khu 
công nghiệp 

Các doanh nghiệp 
vận chuyển các vật 
liệu dễ cháy 


219 @£@ 


RE Sách tra cứu nghề 
175. Tên nghề: Trồng trọt (6111-14) - Crop Grower 
(Lao động trồng rau và cây mùa vụ-6111, Lao động trồng cây ăn quả-6112, Lao động trồng trọt mùa vụ hỗn 


hợp-6114) 


Mô tả nghề 


Năng lực | Học vấn 
bổ sung: | tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Lao động trồng trọt lập kế hoạch, 
tổ chức và thực hiện các hoạt động | lực thể 
trồng trọt và thu hoạch các loại cây | chất - cơ 
lương thực, thực phẩm như lúa và | khí 

cây có hạt, rau và hoa màu, cây 

công nghiệp như mía đường, 

thuốc lá, chè, cà phê, cao su, cây ăn 

quả như bưởi, xoài, cam chanh. Họ 

cung cấp hoặc bán thường xuyên 

cho cơ sở bán buôn, doanh nghiệp 

kinh doanh thương mại hoặc trực 

tiếp bán ra thị trường. 


Năng Năng 
lực phân 
tích - 


logic 


Theo học 
TC/CĐ/ĐH 
chuyên ngành 
nông nghiệp 
chuyên sâu vào 
các vấn đề liên 
quan trực tiếp 
đến trồng 
trọt/chăn 
nuôi/bảo vệ 
thực vật... (như 
Nhà nông học) 
Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Trồng cây lương thực 
Trồng rau 
Trồng cây công nghiệp 
Trồng cây ăn quả 
Bảo vệ thực vật 
Khuyến nông 
khuyến lâm 
Sản xuất giống 
Thu hoạch và chế 
biến sau thu hoạch 
Thu mua, vận 
chuyển và tiêu thụ 
nông sản 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 
Xác định chủng loại và số 
lượng cây trồng; 
Mua giống, phân bón và vật tư 
khác; 


Ví dụ về nơi làm việc: 
° Lao động sản xuất 
tại các trang trại, 


Theo học Sơ cấp 
nghề từ 1-3 


Cho thuê hoặc đầu tư cải tạo 
đất đai, nhà cửa, động vật làm 
việc, trang thiết bị, máy móc; 
Thực hiện các hoạt động canh 
tác như làm đất, gieo hạt, 
trồng cây, chăm sóc, thu 
hoạch; 

Lưu trữ và sơ chế sản phẩm 
Sau thu hoạch; 

Nuôi dưỡng, chăm sóc động 
vật lấy sức kéo và bảo dưỡng 
các khu trang trại, máy móc 
thiết bị; 

Cung cấp và tiếp thị nông sản. 


2: 


tháng về các 
vấn đề liên 
quan trực tiếp 
đến trồng 
trọt/chăn 
nuôi/bảo vệ 
thực vật... 

Tham gia các 
khóa bồi 
dưỡng, tập 
huấn ngắn, dài 


nông trường chuyên 
canh một loại cây 
trồng, trồng cây hỗn 
hợp, hoặc trồng trọt 
kết hợp chăn nuôi, 
chế biến 

Lao động quản. lí 
trang trại nông 
trường về kĩ thuật 
hoặc tài chính, như 
tính toán chi phí, 
định giá sản phẩm 
và ghi chép sổ sách 

Lao động thu hoạch, 
chế biến, vận 
chuyển hoặc nhân 
viên tiếp thị, bán 
hàng tại các cơ sở, 
doanh nghiệp thu 
mua, chế biến, vận 
chuyển và kinh 
doanh nông sản 

Tự tạo việc làm tại 
gia đình 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» _ TCNông nghiệp Hà Nội - _ TC Nông nghiệp Quảng Trị » TC Kĩ thuật Nông nghiệp TpHCM 
» __ HV Nông nghiệp Hà Nội » CĐ kỹ thuật Công - Nông nghiệp 
- _ ĐH Thái nguyên - ĐH Nông lâm Quảng Bình 


»%3 22 


Sách tra cứu nghề E==—-—-- 


176. Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm (6121, 6122) - Animal Husbandry Specialist 
(Lao động chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa-6121, Lao động chăn nuôi gia cầm-6122) 


Năng lực | Học vấn 
bổ sung | tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Lao động chăn nuôi gia súc, gia | Năng Năng Theo học TC | * Chăn nuôi và quản lí 


cầm thực hiện các hoạt động nuôi 
dưỡng và chăm sóc gia súc gia cầm 
như trâu, bò, cừu, lợn, dê, ngựa, 
chó, mèo, gà, vịt, ngan, ngỗng, 
chim... cho các mục đích như làm 
việc, chơi thể thao hoặc làm thú 
cảnh, lấy thịt, sữa, lông, da và các 
sản phẩm khác để cung cấp hoặc 
bán thường xuyên cho cơ sở bán 
buôn, doanh nghiệp kinh doanh 
thương mại hoặc trực tiếp bán ra 
thị trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Lập kế hoạch và thực hiện các 
hoạt động cần thiết để chăm 
sóc, nuôi dưỡng gia súc (ví dụ 
như trâu, bò, lợn, dê) và gia 
cầm (ví dụ như gà, vịt, chim); 
Phân tích việc sử dụng gia súc, 
gia cầm vào các mục đích công 
việc, chơi thể thao, làm thú 
kiểng hay để lấy thịt, sữa, lông, 
da và các sản phẩm khác; 
Cung cấp hoặc bán thường 
xuyên cho cơ sở bán buôn, 
doanh nghiệp kinh doanh 
thương mại hoặc trực tiếp bán 
ra thị trường. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


lực thể 


lực phân 


chất -cơ | tích - 


khí 


logic 


chuyên ngành 
chăn nuôi gia 
súc, gia cầm 
hoặc TC chuyên 
ngành chăn 
nuôi. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: 

1. Theo học TC 
chuyên ngành 
chăn nuôi gia 
súc, gia cầm 
hoặc TC chuyên 
ngành chăn 
nuôi. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
hoặc CÐ chuyên 
ngành chăn 
nuôi. 

Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 


Theo học ĐH 


chuyên ngành chăn 
nuôi. 


gia súc 


° Dinh dưỡng động 


vật 
Quản lí gia cầm 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Các trang trại 

Trang trại sản xuất 
sữa 

Các phòng khám 
thú y 

Các công ty bán sản 
phẩm gia súc 

Các viện nghiên cứu 


- _ HV Nông nghiệp Hà Nội ° - ĐHAn Giang - - ĐH Quảng Bình 
- “ĐH Thái nguyên - ĐH Nông - - ĐH Cần Thơ - - ĐH Huế - ĐH Nông Lâm 
Lâm ° - ĐHPhú Yên 


- - ĐH Hải Phòng 


CĐ Cơ điện và nông nghiệp Nam 


Bộ (Cần Thơ) 


22: @£& 


_=————__-] Sách tra cứu nghề 


177. Tên nghề: Nuôi ong và nuôi tằm (6123) - Apiarists and Sericulturists 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Lao động nuôi ong và nuôi tằm lập 
kế hoạch và thực hiện các hoạt 
động nuôi và chăm sóc cần thiết 
đối với các loài ong mật và tằm để 
sản xuất và bán mật ong, sáp ong, 
kén tằm một cách thường xuyên 
cho người mua buôn, tổ chức 
thương mại hoặc người bán lẻ ở 
chợ. 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Theo học TC 
chuyên ngành 
chăn nuôi gia 
súc, gia cầm 
hoặc TC chuyên 
ngành chăn 
nuôi. 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Sản xuất giống 

Sản xuất kén tằm 
Sản xuất hàng tơ lụa 
Cuộn, xe tơ 

Nhuộm, in tơ 

Kĩ thuật nuôi tằm 


Ví dụ về nơi làm việc: 
° TỰ tạo việc làm tại 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Xác định các loại và sản lượng 
sản phẩm từ ong mật, tằm; 
Nuôi và chăm sóc ong mật, 
tằm...; 

Mua ong, tằm, giống tằm về 
chăm sóc; 

Trồng hoặc mua thức ăn và các 
nguồn cung cấp thức ăn khác 
cho ong mật, tằm; 

Thuê, đầu tư cơ sở chăn nuôi, 
các thiết bị, máy móc; 

Thu hoạch sản phẩm của ong 
mật, tằm nuôi được; 

Bảo quản và sơ chế các sản 
phẩm từ ong mật, tằm; 

Tiếp tục chế biến hoặc tiêu thụ 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
chăn nuôi gia 
súc, gia cầm 
hoặc TC chuyên 
ngành chăn 
nuôi. 

Có thể học tiếp | + 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 2: 


IỆ 


Theo học CĐ 
hoặc CÐ chuyên 
ngành chăn 
nuôi. 

Có thể học tiếp 


gia đình 

Các cơ sở, hợp tác 
xã, doanh nghiệp 
nuôi ong, dâu tằm 
tơ 

Các doanh nghiệp 
kinh doanh sản 
phẩm ong, dâu tằm 
tơ 

Các hội nông dân 


ra thị trường. lên ĐH 

Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành chăn 
nuôi. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» __ HV Nông nghiệp Hà Nội » CĐ Cơ điện và nông nghiệp Nam - - ĐH Quảng Bình 
-ồ ĐH Thái nguyên - ĐH Nông Bộ (Cần Thơ) 
Lâm » ĐH An Giang (Long Xuyên) 
- _ ĐH Hải Phòng ° - ĐH Cần Thơ 
° - ĐH Phú Yên 


»9322 


178. Tên nghề: Thợ đường ống (7126) - Plumbers and Pipe Fitters 


Thợ đường ống lắp đặt, thay thế 
và bảo dưỡng hệ thống ống dẫn 
và máy móc cho đường cấp nước, 
khí đốt, hệ thống thoát nước, hệ 
thống cống rãnh và thiết bị chạy 
bằng sức nước và khí nén. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


HỆ 


Đo, cắt, bắt ren, uốn cong, nối 
lại bằng đoạn nối, lắp, bảo 
dưỡng và sửa chữa các ống 
dẫn, vật cố định của hệ thống 
thoát nước, hệ thống làm 
nóng, hệ thống cung cấp 
nước và hệ thống cống rãnh; 
Lắp các thiết bị ga, máy rửa 
bát và bình nước nóng, bồn 
rửa và toa lét sử dụng bằng 
tay và bằng sức mạnh của 
dụng cụ; 

Đặt ống bằng đất sét, xi măng 
hoặc gang xuống rãnh, 
mương để tạo thành cống 
rãnh, ống dẫn nước, đường 
ống nước hoặc cho các mục 
đích khác; 

Xem xét, kiểm tra các hệ 
thống và ống đã được lắp đặt, 
sử dụng máy đo áp suất, theo 
dõi và kiểm tra thủy tĩnh hoặc 
dùng các phương pháp khác; 
Thực hiện các công việc có 
liên quan; 

Giám sát các công nhân khác. 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Zz, ~, 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực phân 
tích - 
logic 


~ .~ 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
cấp thoát nước, 
công nghệ kĩ 
thuật nội thất và 
điện nước công 
trình. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ 
chuyên ngành 
cấp thoát nước 
Có thể học tiếp 
lên ĐH 


Lựa chọn 3: 
Theo học ĐH 
chuyên ngành cấp 
thoát nước. 


Sách tra cứu nghề K†m- 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


kết nối khí 

Hệ thống sưởi và 
hệ thống thông gió 
Lắp đặt hệ thống 
thủy lợi 

Thợ ống, lợp mái 
Lắp đặt hệ thống 
tưới nước 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Các công ty xây 
dựng 

Các công ty lắp đặt, 
sửa chữa 

Nhà máy lọc dầu 
Tự mở cơ sở hoặc 
hành nghề tư nhân 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


- - TCN kĩ thuật xây dựng và nghiệp vụ (Vĩnh ° CĐ Gia Lai - __ CĐ kĩ thuật Việt - Đức Nghệ An 


Phúc) ° - ĐH Thủy Lợi CS2 (TpHCM): CĐ Cơgiới Quảng Ngãi 
- CĐN công nghệ và nông lâm Đông Bắc » __ CÐ Cơ điện - xây dựng và nông lâm 
(Lạng Sơn) Trung Bộ 


- _ ĐH Kiến Trúc Hà Nội 
° - ĐH Xây dựng 


223 @&£@& 


RE Sách tra cứu nghề 


179. Tên nghề: Thợ chế tạo khuôn và công cụ (7211) - Tool and Die Maker 


Mô tả nghề 


Thợ chế tạo khuôn và công cụ chế 
tạo các loại khuôn và lõi khuôn. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa 
các loại khuôn (khuôn đúc, 
khuôn mẫu), khuôn dẫn, mô hình 
khuôn và các dụng cụ khác. Các 
loại khuôn và dụng cụ này được 
sử dụng cùng với các công cụ 
cầm tay và máy móc để tạo hình 
sản phẩm; 

Tra lắp và lắp ráp các bộ phận để 
tạo ra và sửa chữa khuôn, mô 
hình khuôn và các dụng cụ khác; 
Chế tạo và sửa chữa các khuôn 
mẫu bằng kim loại; 

Trình bày cách thức tiến hành và 
điểm qui chiếu trên nguyên vật 
liệu kim loại để hướng dẫn thợ 
cắt, tiện, phay và tạo hình sản 
phẩm. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực thể lực hình 
chất -cơ | học- 
khí màu sắc 
- thiết kế 


Năng 


-__ Các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có ngành cơ khí 


»393»322 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Công nghệ chế 
tạo khuôn in. 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
TC chuyên 
ngành đào tạo. 
(Có thể học liên 
thông lên CĐ) 


Lựa chọn 1: Như 
tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 


Lựa chọn 2: 


1: 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ chế 
tạo khuôn in. 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
CĐ chuyên 
ngành đào tạo. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Lập trình và vận 
hành máy CNC 
Sản xuất khuôn 
mẫu 

Quản lí chất 
lượng 


-_ Thiết kế công cụ 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
-_ Cửa hàng bán 


máy móc 

Các doanh 
nghiệp sản xuất, 
chế tạo khuôn 
mẫu, chế tạo 
máy 

Phòng thí 
nghiệm nghiên 
cứu phát triển 


Sách tra cứu nghề R= 


180. Tên nghề: Thợ mộc và thợ làm đồ gỗ (7115) - Carpenters and Joiners 


Thợ mộc và thợ làm đồ gỗ gia 
dụng cắt, tạo dáng, lắp ráp, chế 
tạo và bảo dưỡng sửa chữa nhiều 
loại công trình và đồ đạc bằng gỗ. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Chế tạo, sửa đổi và sửa chữa 
các cấu trúc và đồ mộc khác 
tại xưởng mộc và trên công 
trường xây dựng; 

Xây dựng và thay thế các cấu 
trúc bằng gỗ nặng trên các 
khu đất đang xây dựng nhà ở; 
Lắp ráp, sửa đổi đồ đạc cố 
định của tòa nhà như tường, 
cửa, khung cửa sổ và cửa ra 
vào, và ván ô của cửa hoặc 
tường; 

Chế tạo và sửa chữa các thiết 
bị sân khấu cho sân khấu biểu 
diễn, phim điện ảnh hoặc các 
chương trình truyền hình; 
Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa 
các đồ đạc cố định bằng gỗ và 
đồ đạc trong toa hành khách 
và các loại tàu xe khác; 

Giám sát các công nhân khác. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực hình 
học 
-màu 
sắc - 
thiết kế 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Gia công và thiết 
kế sản phẩm 
mộc, mộc dân 
dụng, mộc xây 
dựng và trang 
trí nội thất, mộc 
mĩ nghệ. 

Có thể học tiếp 
lên CĐ 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

Theo học CÐ chuyên 
ngành Gia công và 
thiết kế sản phẩm 
mộc hoặc Mộc xây 
dựng và trang trí nội 
thất. 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH 
chuyên ngành chế 
biến lâm sản. 


Có thể theo học 
những người thợ 
lãnh nghề, nghệ 
nhân theo hình thức 
truyền nghề, kèm 
cặp nghề 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Hoàn thiện sản 
phẩm mộc mĩ 
nghệ 

Mộc mĩ nghệ các 
hệ thống bên 
trong 

Mộc dân dụng 
Mộc thô 

Kĩ thuật mộc dân 
dụng 


Ví dụ về nơi làm việc: 


Các công ty gia 
công, chế biến gỗ 
và lâm sản, thiết kế 
nội thất 

Các công ty kinh 
doanh đồ gỗ 

Các doanh nghiệp 
xây dựng dân 
dụng 

Các xưởng mộc gia 
đình 

Tự mở cơ sở hoặc 
hành nghề tư 
nhân 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
»- _ TCN tổng hợp Hà Nội . 
° _TCN cho người khuyết tật Thái Bình 
» _ TCN thủ công mĩ nghệ Nam Định 
„  CĐN kĩ thuật mĩ nghệ Việt Nam (Hà 
Nội) 


TC Mỹ thuật - văn hóa Bình ° 
Dương 


TCN Quảng Xương 


225 @£@£ 


_=——__--] Sách tra cứu nghề 


181. Tên nghề: Kĩ thuật viên thiết bị lạnh và điều hòa không khí (7127) 
Refrigeration and Air-conditioning Technician 


Mô tả nghề 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Z, “ ` ~“ x 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Kĩ thuật viên thiết bị lạnh và điều 
hòa không khí lắp đặt, bảo dưỡng 
và sửa chữa máy điều hòa không 
khí, hệ thống máy lạnh và các 
thiết bị liên quan, ví dụ như điều 
hòa, tủ lạnh, kho lạnh và các hệ 
thống làm lạnh công nghiệp. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Vận hành, sửa 
chữa thiết bị 
lạnh, Kĩ thuật 
máy lạnh và 
điều hoà không 
khí. 


2. Có thể học tiếp 


lên CĐ 


- Vận hành và sửa 


chữa các thiết bị 
lạnh 
Kĩ thuật lạnh và 
điều hòa không 
khí. 


- Đông lạnh thủy 


sản 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

»_ Làm việc trong các 
nhà máy có hệ 


1. Đọc bản thiết kế, bản vẽ hoặc 
các chỉ tiết kĩ thuật; 
Lắp ráp, lắp đặt và sửa chữa 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 


các phần hợp thành của hệ tương đương. 


thống điều hòa không khí và 
hệ thống máy lạnh; 

kết nối hệ thống ống dẫn và 
các thiết bị bằng việc bắt 
bu-lông, ghép bằng đỉnh tán, 
hàn lại; 

Kiểm tra hệ thống, chẩn đoán 
lỗi, và thực hiện các công việc 
bảo dưỡng thường xuyên. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
TCN Hội cựu chiến binh Việt Nam,Hoài › 


Lựa chọn 2: 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Vận hành, sửa 
chữa thiết bị 
lạnh, Kĩ thuật 
máy lạnh và 
điều hoà không 
khí. 


thống thiết bị 
lạnh, kho lạnh và 
điều hòa không 
khí như: nhà máy 
thủy sản, đông 
lạnh, chế biến 
thực phẩm, 
đường, giấy, dệt... 
Các công ty cơ 
điện lạnh 

Các cao ốc văn 


TCN Quang Trung TpHCM 


phòng, nhà hàng 
khách sạn lớn, các 
siêu thị, cảng, sân 
bay... có hệ thống 
điều hòa lớn 

Các cửa hàng thiết 
bị lạnh và điều 
hòa không khí 

Tự tạo việc làm 


TCN Phát thanh - Truyền hình 


Đức, Hà Nội „ _ CÐ Thủ Đức TpHCM Thanh Hoá 
° - TCN Cơ khí Xây dựng, Gia Lâm,HàNội ° CĐ Kĩ thuật Công nghệ Hùng TCN Kinh tế - Kĩ thuật công 
» . CĐN Công nghiệp Hà Nội. Vương TpHCM nghiệp Vinh, Nghệ An 


CĐN Văn Lang Hà Nội. 
CĐN Việt - Đức Vĩnh Phúc 


226 


CĐN Số 8 - BQP, Đồng Nai 
CĐN Đồng Nai, Đồng Nai 
CĐN TpHCM 


TCN Kinh tế - Kĩ thuật Đô Lương, 
Nghệ An 

CĐN Công nghiệp Thanh Hoá 
CĐN Kĩ thuật Việt - Đức, Nghệ An 
CĐN Kĩ thuật công nghiệp Việt 
Nam - Hàn Quốc, Nghệ An 


Sách tra cứu nghề E==—-—- 


182. Tên nghề: Thợ hàn và thợ cắt kim loại bằng nhiệt (7212) - Welders and Flame 
Cutters 


Năng lực |Năng lực | Học vấn Con đường 
học tập 


Thợ hàn và thợ cắt kim loại | Năng Năng . Theo học TC chuyên Hàn điện 
bằng nhiệt hàn và cắt các bộ | lực thể lực phân ngành Hàn hoặc TC |» Hàn hơi 
phận kim loại bằng cách sử | chất-cơ | tích - chuyên ngành Công |: Cắt hàn kim loại 
dụng lửa khí gas hoặc hồ | khí logic nghệ hàn. 
quang điện và các nguồn nhiệt 2. Có thể học tiếp lên CÐ | Ví dụ về nơi làm 
khác làm chảy rồi cắt hoặc nối việc: 
kim loại. °ồ Các doanh 
Tốt Lựa chọn 1: Như tốt| nghiệp sản xuất 
Nhiệm vụ chủ yếu gồm: nghiệp | nghiệp THCS hoặc tương Í chếtạo 
1. Hàn các phần kim loại bằng THPT đương. Các công ty xây 
lửa khí gas hoặc hồ quang hoặc dựng 
điện, nhiệt nhôm hoặc các tương Lựa chọn 2: - ‹ ° Tự mở cơ sở 
phương pháp khác; đương Theo học ke chuyên ngành hoặc hành 
Vận hành máy hàn bằng Hàn hoặc CĐ chuyên | nghề tư nhân 
điện trở; ngành Công nghệ hàn. 
Sử dụng đèn khò để chế 
tạo và sửa chữa lót bọc chì, 
đường ống, đáy và các 
dụng cụ chì khác; 
Hàn đồng các phần kim loại 
với nhau; 
Cắt miếng kim loại bằng 
lửa khí gas hoặc hồ quang 
điện; 
Hàn các miếng kim loại 
bằng mối hàn tay. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ TCN Cơ khí Xây dựng, Hà Nội ° - TCN Suleco, TpHCM ° CĐN An Nhất Vinh Thành phố 
» __TCN Giao thông công chính Hà Nội » _ TCN Đức Hoà, Long An Thanh Hóa 

° _ TCN số 17 - BQP, Thành phố Hà Nội ° =TCN Bến Tre » _ CĐN Kĩ thuật Việt - Đức Nghệ An 

» - CĐN Việt - Đức Vĩnh Phúc „ - CĐN Long An » _ CĐN Kĩ thuật Việt - Đức Nghệ An 

»  CĐN Cơ khí Nông Nghiệp, Vĩnh Phúc *  CĐN Nguyễn Trường Tộ, TpHCM 

° - CĐN Việt Xô, Vĩnh Phúc ° - CĐN Tiền Giang 


227 £@£& 


 .. Sách tra cứu nghề 


183. Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ khí trong đóng tàu” - Mechanical Engineering Technicians 


(Ship Building) 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Đóng tàu là một trong những 
ngành công nghiệp cổ xưa | lực thể 
nhất, bắt nguồn từ việc sử | chất - cơ 
dụng gỗ để chế tạo tàu | khí 
thuyền. Ngày nay, đóng tàu là 

một ngành công nghệ cao sử 

dụng hầu như tất cả các loại 

hình kĩ thuật chuyên môn. Kĩ 

thuật viên cơ khí đóng tàu 

làm công việc đóng thân tàu 

(phần thân cách nước của 

một con tàu) cũng như lắp 

đặt các máy móc bên trong 

tàu như đường ống và các 

loại phụ kiện khác nhau. 


Năng 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1. Sử dụng các kĩ thuật khác 
nhau như kĩ thuật tạo 
hình, ép nén, gia công 
kim loại để tạo ra và lắp 
ráp thân tàu; 

Lắp ráp và lắp đặt tất cả 
các phụ kiện bên trong 
con tàu. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 

° _ TC Bách nghệ Hà Nội 

- _ TC Kinh tế Kĩthuật Thương mại Hà Nội 
» - TCN Cơ khí 1 Hà Nội 

° -_ CĐN cơ điện Hà Nội 

° _ CĐN Công nghệ cao Hà Nội 

» _ CÐ Kĩthuật Công nghệ Bách khoa 

-._ ĐH kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp 

» _ ĐH Công nghiệp Hà Nội 


37. Chưa có mã nghề cấp 4 


»3%322: 


» _ TCCông nghiệp TpHCM ° 
° - TCKĩthuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn» 
» _ TC Kinh tế Kĩthuật Nguyễn Hữu Cảnh › 
- _ CÐ Kinh tế - Kĩ thuật VINATEX 

„ - CÐ Kthuật Lí Tự Trọng TpHCM 

»„ _. CÐ Kinh tế Công nghệ TpHCM 

° _ ĐH Công nghiệp TpHCM 

° _ ĐH Bách Khoa TpHCM 


Con đường 
học tập 


Theo học TC chuyên 
ngành Sản xuất vật liệu 
phụ trợ dùng trong 
đóng tàu, Công nghệ 
chế tạo vỏ tàu thuỷ, Gia 
công khuôn dưỡng và 
phóng dạng tàu thuỷ, 
Gia công lắp ráp hệ 
thống ống tàu thủy, Gia 
công và lắp ráp nội thất 
tàu thủy, Lắp ráp hệ 
thống động lực tàu thuỷ 
hoặc TC chuyên ngành 
Công nghệ kĩ thuật vỏ 
tàu thủy, Bảo trì và sửa 
chữa máy tàu thủy. 

2. Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH 


Năng 1: 
lực phân 

tích - 

logic 


Lựa chọn 1: Như tốt nghiệp 
THSC hoặc tương đương. 
Lựa chọn 2: 

1. Theo học CĐ chuyên 
ngành Sản xuất vật liệu 
phụ trợ dùng trong 
đóng tàu, Công nghệ 
chế tạo vỏ tàu thuỷ, Gia 
công khuôn dưỡng và 
phóng dạng tàu thuỷ, 
Gia công lắp ráp hệ 
thống ống tàu thủy, Gia 
công và lắp ráp nội thất 
tàu thủy, Lắp ráp hệ 
thống động lực tàu thuỷ 

2. Có thể học tiếp lên ĐH 


Lựa chọn 3: 

Theo học ĐH chuyên ngành 
Kĩ thuật tàu thuỷ, Kĩ thuật 
hàng hải. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chế tạo thân tàu 
Chế tạo và lắp 
ráp các hệ thống 
đường ống tàu 
thủy 

Chế tạo, lắp ráp 
nội thất tàu thủy 
Lắp ráp hệ 
thống động lực 
tàu thủy 

Sửa chữa động 
cơ tàu thủy 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 
° Các 


doanh 
nghiệp, xưởng 
đóng tàu 

Các doanh 
nghiệp vận tải 
đường biển 


°_ Các bến cảng 


ĐH Nha Trang 
ĐH Sư phạm Kĩ thuật Vinh 
ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa 


Sách tra cứu nghề E==-—--—-- 


184. Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ khí trong gia công kim loại (7213, 7214, 7221, 7222, 
7224, 7313) - Mechanical Technicians (Metal Working) 
(Thợ dát kim loại-7213, Thợ chuẩn bị và lắp ráp các cấu kiện kim loại-7214, Thợ rèn, thợ quai búa và thợ rèn ép 
nén kim loại - 7221, Thợ chế tạo dụng cụ - 7222, Thợ đánh bóng kim loại, thợ mài và thợ mài dụng cụ kim loại 
- 7224, Thợ kim hoàn - 7313) 


Gia công kim loại là quá trình gia 
công, chế biến các kim loại để tạo 
ra từng bộ phận, phần lắp ráp 
hoặc các cấu kiện qui mô lớn. 
Thuật ngữ “gia công kim loại” bao 
hàm phạm vi rộng các công việc, 
từ việc gia công các con tàu và cây 
cầu lớn tới việc gia công các chỉ 
tiết động cơ chính xác và đồ trang 
sức tỉnh xảo. Thợ gia công kim 
loại thực hiện các kĩ thuật nguội 
như ép nguội, uốn nguội, kéo 
nguội, cắt nguội, hoặc các kĩ thuật 
rèn như rèn nóng, rèm ấm và rèn 
nguội. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. _Nung kim loại trong lò rèn, 
chế tạo và sửa chữa các sản 
phẩm bằng cách vẽ, uốn, cắt, 
đóng búa các sản phẩm kim 
loại đó; 

2. Tạo hình kim loại đã được 
nung nóng thành các hình 
dạng cụ thể bằng tay hoặc 
bằng búa; 

3. Tạo hình kim loại không nung 
nóng thành các hình dạng cụ 
thể bằng các kĩ thuật nguội 
như uốn, nắn, cắt, quấn, tán, 
gò, hàn, đục, chặt, cưa cắt, 
dũa gọt, khoan, ren, cạo, 
mài... 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TC Bách nghệ Hà Nội 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


TC Kinh tế Kĩ thuật Thương mại HàNội + 


TCN Cơ khí 1 Hà Nội 
CĐN Cơ điện Hà Nội 
CĐN Công nghệ cao Hà Nội 


CĐ Kĩ thuật Công nghệ Bách khoa 


ĐH Bách khoa Hà Nội 


ĐH Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp 


ĐH Công nghiệp Hà Nội 


Con đường 


học TC 
chuyên ngành Cắt 
gọt kim loại, Gò, 
Hàn, Rèn, Dập, 
Nguội chế tạo, 
Nguội sửa chữa 
máy công cụ hoặc 
TC chuyên ngành 
Công nghệ Kĩ thuật 
cơ khí, Cơ khí chế 
tạo. 
2. Có thể học tiếp lên 
CĐ 


lực phân 
tích - 
logic 


nghiệp 
THCS 
hoặc 
tương 
đương 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THSC_ hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

Theo học CĐ chuyên 
ngành Cắt gọt kim 
loại, Gò, Hàn, Rèn, 
Dập, Nguội chế tạo, 
Nguội sửa chữa máy 
công cụ hoặc CĐ 
chuyên ngành Công 
nghệ kĩ thuật cơ khí, 
Công nghệ chế tạo 
máy 


TC Công nghiệp TpHCM ° 
TC Kĩ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn ° 
TC Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh + 
CĐ Kinh tế - Kĩ thuật VINATEX 

CĐ Kĩ thuật Lí Tự Trọng TpHCM 

CĐ Kinh tế Công nghệ TpHCM 

ĐH Sư phạm Kĩ thuật TpHCM 

ĐH Công nghiệp TpHCM 

ĐH Bách Khoa TpHCM 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


° Hàn 
Rèn 
Nguội 
Sửa chữa nguội 
Gia công không 
phoi 
Gia công cắt gọt 
kim loại 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các công ty xây 
dựng 
Các doanh 
nghiệp chế tạo 
máy móc thiết bị, 
sản phẩm kim 
loại 
Các doanh 
nghiệp thiết kế 
máy móc thiết bị, 
sản phẩm 
Các doanh 
nghiệp luyện kim 
Các doanh 
nghiệp đóng tàu 


ĐH Nha Trang 
ĐH Sư phạm Kĩ thuật Vinh 
ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa 


2292 #@@ 


_—=———_-_-] Sách tra cứu nghề 


185. Tên nghề: Thợ cơ khí và sửa chữa xe có động cơ (7231) - Auto Mechanic 


Thợ cơ khí và sửa chữa xe có động 
cơ làm công việc bảo trì, sửa chữa 
động cơ và các bộ phận cơ khí của 
xe máy, xe ô tô chở khách, ô tô tải 
và các loại xe có động cơ khác. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


HỆ 


Lắp ráp, kiểm tra, thử nghiệm 
và sửa chữa động cơ xe ô tô 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực phân 
tích - 
logic 


Tốt 
nghiệp 


Con đường 
học tập 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Công nghệ ô tô 


._ Có thể học tiếp lên 


CĐ, ĐH 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS_ hoặc 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


»_ Phương tiện giao 


thông bốn bánh 
Xe hai bánh 

Xe tải trọng lớn 
Xe thể thao, xe 
đua 

Phương tiện đi lại 
tại trang trại 


THPT 
hoặc 
tương 


và các loại xe có động cơ 
khác; 
Thay thế các bộ phận hoặc 


tương đương. Ví dụ về nơi làm 
việc: 


Lựa chọn 2: ° Ngành ô tô xe 


hoàn thiện động cơ; 

Lắp ráp, kiểm tra, điều chỉnh, 
tháo dỡ, khôi phục và thay thế 
bộ phận hỏng hóc của các 
loại xe ô tô; 

Lắp đặt hoặc điều chỉnh động 
cơ, phanh và điều chỉnh tay lái 
hoặc các bộ phận khác của 


đương 


1. 


Theo học CĐ 
chuyên ngành 
Công nghệ ô tô, 
Công nghệ kĩ thuật 
ô tô 


._ Có thể học tiếp lên 


ĐH 


máy 

Xưởng cơ khí của 
các đơn vị vận tải 
đường bộ 

Các đơn vị, bộ 
phận vận tải của 
quân đội, các tổ 
chức bán quân sự 


các loại xe ô tô. Lựa chọn 3: 
Theo học ĐH chuyên 
ngành Công nghệ kĩ 


thuật ô tô 


và lực lượng vũ 
trang khác 

Các doanh 
nghiệp có đội xe 
riêng 

Các ga-ra tư nhân 
Tự mở cơ sở hoặc 
hành nghề tư 
nhân 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


» - CÐ Công nghệ và kĩ thuật ô tô (Sơn Tây)  °  TCN kĩ thuật công nghệ Hùng - _ TCN Bắc Quảng Nam 
» _ CĐN Công nghiệp Hà Nội Vương - _ CĐN Chu Lai - Trường Hải 
» - ĐH Công nghệ GTVT Hà Nội » __. CÐ Việt Nam - Singapore (Bình » - CĐN Nha Trang 
» _ ĐH Công nghiệp Hà Nội Dương) ° _. CĐN Việt - Đức (Hà Tĩnh) 
° - ĐH SP kĩthuật TpHCM » _ CÐ Công nghệ Đà Nẵng 
- _ ĐH Công nghệ Đồng Nai - _ ĐH Sư phạm kĩ thuật Vinh 


» - ĐH Công nghiệp TpHCM 


»®%Ề32:o 


186. Tên nghề: Kĩ thuật viên cơ khí nông nghiệp (7233) - Mechanical Engineering 


Technician: Agricultural 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Kĩ thuật viên cơ khí nông nghiệp là 
những người chuyên bảo trì và sửa 
chữa các loại máy móc sử dụng 
trong nông nghiệp như máy kéo, 
máy gặt, hệ thống tưới tiêu và máy 
bơm. 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và sửa 
chữa các động cơ, máy móc, 
thiết bị cơ khí; 

Kiểm tra và thử nghiệm máy 
móc mới; 

Hướng dẫn nông dân sử dụng 
và giữ gìn máy móc. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


TC Bách nghệ Hà Nội ° 
TC Kinh tế Kĩ thuật Thương mại Hà Nội ° 
TCN Cơ khí 1 Hà Nội ° 
CĐN Cơ điện Hà Nội . 
CĐN Công nghệ cao Hà Nội ° 
CĐ Kĩ thuật Công nghệ Bách khoa ° 


lực phân 
tích - 
logic 


TC Công nghiệp TpHCM 


Con đường 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Llắp đặt, vận 
hành và sửa 
chữa bơm, quạt, 
máy nén khí, 
Sửa chữa thiết 
bị chế biến 
lương thực, 
thực phẩm hoặc 
TC chuyên 
ngành Bảo trì và 
sửa chữa máy 
nông, lâm 
nghiệp, Bảo trì 
và sửa chữa 
thiết bị chế biến 
lương thực, 
thực phẩm. 

2. Có thể học tiếp 
lên CĐ 


Lựa chọn 1: như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

Theo học CÐ chuyên 
ngành Lắp đặt, vận 
hành và sửa chữa 
bơm, quạt, máy nén 
khí, Sửa chữa thiết 
bị chế biến lương 
thực, thực phẩm 
hoặc CĐ chuyên 
ngành Bảo dưỡng 
công nghiệp. 


TC Kĩ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn 
TC Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 
CĐ Kinh tế - Kĩ thuật VINATEX 

CĐ Kĩ thuật Lí Tự Trọng TpHCM 

CĐ Kinh tế Công nghệ TpHCM 


Sách tra cứu nghề E==¬-—=—- 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Lắp đặt, vận 
hành máy nông 
nghiệp 

Bảo trì, sửa chữa 
máy nông 
nghiệp 

Bảo trì và sửa 
chữa thiết bị chế 
biến lương thực, 
thực phẩm. 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

°_ Nhà máy, xưởng 
cơ khí 

°_ Xưởng sản xuất, 
sửa chữa máy 
nông nghiệp 


231 


_=————_-] Sách tra cứu nghề 


187. Tên nghề: Thợ lặn (7541) - Underwater Divers 


Mô tả nghề 


Thợ lặn sử dụng thiết bị chuyên 
dụng để làm việc dưới nước. Các 
hoạt động này có thể là để thăm 
dò tài nguyên thiên nhiên, cứu 
hộ và tìm kiếm người, tàu và 
hàng hoá trong trường hợp đắm 
tàu... Thợ lặn cũng có thể kiểm 
tra, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị 
dưới nước; kiểm tra, thí nghiệm 
và chụp ảnh sinh cảnh biển hoặc 
các cấu trúc dưới nước cho các 
mục đích thương mại hoặc 
nghiên cứu. Ngoài lặn dưới nước, 
còn có lặn HAZMAT là một hình 
thức lặn mà ở đó các thợ lặn lặn 
vào một môi trường không phải 
là nước mà là các chất lỏng khác 
như bột giấy, xi măng lỏng hoặc 
bùn dầu. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Thực hiện các biện pháp an 
toàn như kiểm soát đường 
dài và độ sâu của việc lặn; 
Kiểm tra và bảo trì thiết bị 
lặn; 

Lặn xuống nước với sự hỗ trợ 
của người trên bờ, liên lạc với 
người trên bờ trong khi ở 
dưới nước bằng các tín hiệu 
hoặc điện thoại đặc biệt 

Làm việc dưới nước để thực 
hiện các công việc cụ thể (ví 
dụ sửa chữa các cấu kiện, 
sửa chữa nhỏ trên thân tàu, 
loại bỏ các chướng ngại vật 
dưới nước, khoan lỗ nổ mìn, 
thu thập mẫu đất, sinh vật 
biển, các mảnh vỡ, phục hồi 
vật liệu, chụp ảnh) 

Báo cáo kết quả việc lặn dưới 
nước và điều kiện môi 
trường lặn. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
° _ TCN Giao thông vận tải Thăng 
Long, Hà Nội 


»9®%322 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung 


Năng 
lực thể lực hình 
chất-cơ | học - 
khí màu sắc 
- thiết kế 


Năng 


Con đường 


tối thiểu | học tập 


1. Theo học TC chuyên 
ngành Lặn trục vớt, 
Lặn nghiên cứu 
khảo sát, Lặn 
hướng dẫn tham 
quan du lịch, Lặn 
thi công hoặc TC 
chuyên ngành 
Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu hộ, cứu 
nạn. 

2. Có thể học tiếp lên 
CĐ 


Lựa chọn 1: Như tốt 
nghiệp THCS hoặc 
tương đương. 


Lựa chọn 2: 

Theo học CĐ chuyên 
ngành Lặn trục vớt, Lặn 
nghiên cứu khảo sát, 
Lặn hướng dẫn tham 
quan du lịch, Lặn thi 
công hoặc CĐ chuyên 
ngành Phòng cháy, 
chữa cháy và cứu hộ, 
cứu nạn. 


- _ CĐN Dâầu Khí Thành phố Vũng Tàu 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Lặn cứu hộ 

Lặn nghiên cứu 
Hướng dẫn lặn 
Lặn xây dựng 


nghiệp 

dựng 

Các doanh 
nghiệp cung 
cấp dịch vụ cứu 
hộ và khôi phục 
sự cố 

Các đơn vị 
nghiên cứu về 
biển 

Giàn khoan dầu 
ngoài khơi 

Các doanh 
nghiệp vận tải 
bằng tàu thủy 


188. Tên nghề: Lái đầu máy xe lửa (8311) - Locomotives Drivers 


Mô tả nghề 


Người lái đầu máy xe lửa và các 
phương tiện vận chuyển trên 
đường ray điều khiển hoặc hỗ trợ 
việc điều khiển đầu máy xe lửa để 
vận chuyển hành khách và hàng 
hóa. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


IỆ 


Điều khiển hoặc hỗ trợ việc 
điều khiển các động cơ hơi 
nước, động cơ điện hoặc 
động cơ diesel; 

Điều khiển tàu điện ngầm 
hoặc xe lửa chở khách nền 
cao; 

Điều khiển đầu máy để đẩy 
toa xe dưới hoặc trên bê mặt 
của mỏ than và quặng; 

Theo dõi các đường rãnh 
nguy hiểm, quan sát tín hiệu 
và cho biết khoảng cách các 
đường ray; 

Vận hành hệ thống liên lạc để 
liên lạc với đội xe lửa và người 
kiểm tra giao thông để đảm 
bảo sự hoạt động an toàn và 
chương trình chạy của xe lửa; 
Giám sát các công nhân khác. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


CĐN đường sắt, Hà Nội 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 
bổ sung | tối thiểu 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực hình 
học - 
màu sắc 
- thiết kế 


Con đường 
học tập 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Lái tàu đường 
sắt, Điều hành 
chạy tàu hỏa 
hoặc TC chuyên 
ngành Điều 
khiển tàu hỏa. 


2. Có thể học tiếp 


lên CĐ 


Lựa chọn 1: 


1. 


Theo học TC 
chuyên ngành 
Lái tàu đường 
sắt, Điều hành 
chạy tàu hỏa 
hoặc TC chuyên 
ngành Điều 
khiển tàu hỏa. 


. Có thể học tiếp 


lên CĐ 


Lựa chọn 2: 

Theo học CÐ chuyên 
ngành Lái tàu 
đường sắt, Điều 
hành chạy tàu hỏa. 


Sách tra cứu nghề K†=- 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


°_ Chuyên ngành về 
các loại đầu máy 
khác nhau 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

-_ Ngành đường sắt 

°Ò Các doanh 
nghiệp khai thác 
mỏ 
Các doanh 
nghiệp vận 
chuyển và giao 
nhận hàng hóa 
bằng đường sắt 


CĐN đường sắt, Bình Dương » _ CĐN đường sắt, Đà Nẵng 


233 @£& 


_=——_—--] Sách tra cứu nghề 


189. Tên nghề: Lái xe con, taxi và xe tải hạng nhẹ (8322) - Car, Taxi and Light Truck 


Driver 


Mô tả nghề 


Người lái xe con, taxi và xe tải nhẹ 
điều khiển và giữ gìn xe ô tô chở 
người đến 9 chỗ ngồi, xe tải, máy 
kéo có trọng tải dưới 3.500 kg để 
vận chuyển hành khách, thư tín và 
hàng hóa. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


1: 


Điều khiển và giữ gìn xe ô tô, 
taxi đến 9 chỗ ngồi chở hành 
khách; 

Giúp đỡ hành khách mang 
hành lí; 

Giúp đỡ hành khách khuyết 
tật, vận hành thiết bị để hỗ 
trợ họ được dễ dàng, thuận 
tiện hơn; 

Điều khiển và giữ gìn xe ô tô, 
xe tải nhẹ, máy kéo có trọng 
tải dưới 3.500kg để vận 
chuyển hàng hóa; điều khiển 
và giữ gìn xe ô tô, xe tải nhẹ 
có trọng tải dưới 3.500kg để 
chuyển phát thư tín; 

Thu phí, nhận thanh toán tiền 
chuyển phát thư tín, hàng 
hóa hoặc tài liệu có giá trị bảo 
đảm nếu cần; 

Vận hành các thiết bị thông 
tin liên lạc để báo cáo vị trí và 
sẵn sàng theo sự chỉ dẫn của 
trung tâm điều hành; 

Xác định các tuyến đường 
thích hợp nhất. 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực làm 
việc với 
con 
người 


Con đường 


Lựa chọn 1: 

1. Học lái xe lấy 
bằng B† 
Nâng hạng giấy 
phép lái xe lên 
bằng B2 
Đảm bảo đủ 18 
tuổi trở lên khi 
hành nghề 


Lựa chọn 2: 

1. Học lái xe lấy 
bằng B2 

2. Đảm bảo đủ 18 
tuổi trở lên khi 
hành nghề 


Điều kiện nâng 
hạng giấy phép lái 
xe B1 lên B2: thời 
gian hành nghề 01 
năm trở lên và 
12.000 km lái xe an 
toàn trở lên. 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


»- Điều khiển xe ô tô 
chở người đến 9 
chỗ ngồi 

- Điều khiển xe tải 
nhẹ vận chuyển 
hàng hóa 

»_- Điều khiển xe thư 
báo 

- Điều khiển máy 
kéo có trọng tải 
dưới 3.500 kg 


Ví dụ về nơi làm 

việc 

°Ò Các doanh 
nghiệp vận tải 
hành khách 
Các doanh 
nghiệp vận tải 
hàng hóa 
Các dịch vụ 
chuyển nhà, bưu 
chính... 
Các dịch vụ gia 
đình và tổ chức 
sự kiện cần vận 
chuyển 
Tự hành nghề 
dịch vụ vận 
chuyển 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ CĐN số 13 - BQP, tỉnh Ninh Bình ° _ TCN Hưng Đô, Thanh Hóa 
- _ TCN Thành Nam, tỉnh Ninh Bình - _ CĐN Quảng Bình 
° _ TCN Lào Cai 


3#. Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải qui định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ 


»3%Đ39 22⁄4 


Sách tra cứu nghề R= 


190. Tên nghề: Lái xe buýt, xe khách và xe điện (8331) - Bus and Tram Driver 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung | tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Người lái xe buýt, xe khách trên 
30 chỗ ngồi và xe điện điều 
khiển và giữ gìn xe buýt, xe 
khách hoặc xe điện để vận 
chuyển hành khách, thư tín hoặc 
hàng hóa. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


T 


Điều khiển và giữ gìn xe 
buýt, xe điện hoặc xe khách 
đường dài để chuyên chở 
hành khách, thư tín và hàng 
hóa nội tỉnh và liên tỉnh; 
Điều khiển và giữ gìn xe điện 
chạy trên đường ray dọc 
theo các phố của một thành 
phố để chuyên chở hành 
khách; 

Mở và đóng cửa trước và sau 
khi hành khách lên và xuống 
xe; 

Giúp đỡ hành khách mang 
hành lí; 

Kiểm tra đèn, sức nóng và 
hệ thống thông gió trên xe 
buýt và xe điện; 

Quan sát đèn giao thông để 
đảm bảo an toàn cho hành 
khách; 

Thu phí hoặc kiểm tra vé. 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực làm 
việc với 
con 
người 


Lựa chọn 1: 


Học lái xe lấy bằng B1 
Nâng hạng giấy phép 
lái xe lên bằng B2 
Nâng hạng giấy phép 
lái xe lên bằng D 
Nâng hạng giấy phép 
lái xe lên bằng E 
Đảm bảo đủ 18 tuổi 
đến không quá 50 
tuổi đối với nữ và 55 
tuổi đối với nam khi 
hành nghề 


Lựa chọn 2: 


1. 


Học lái xe lấy bằng 
B2 

Nâng hạng giấy 
phép lái xe lên bằng 
D 

Nâng hạng giấy phép 
lái xe lên bằng E 
Đảm bảo đủ 18 tuổi 
đến không quá 50 
tuổi đối với nữ và 55 
tuổi đối với nam khi 
hành nghề 


Lựa chọn 3: 


1. 


Học lái xe lấy bằng 
D 

Nâng hạng giấy 
phép lái xe lên bằng 
E 

Đảm bảo đủ 18 tuổi 
đến không quá 50 
tuổi đối với nữ và 55 
tuổi đối với nam khi 
hành nghề 


Điều kiện nâng hạng 
giấy phép lái xe: 


B2 lên C, C lên D, D 
lên E: thời gian hành 
nghề 03 năm trở lên 
và 50.000 km lái xe 
an toàn trở lên; 


Với giấy phép 
lái xe hạng D: 
Điều khiển xe ô 
tô chở người từ 
10 đến 30 chỗ 
ngồi và các loại 
xe qui định cho 
các giấy phép 
lái xe hạng B1, 
B2,C 

Với giấy phép 
lái xe hạng E: 
Điều khiển xe ô 
tô chở người 
trên 30 chỗ 
ngồi và các loại 
xe qui định cho 
các giấy phép 
lái xe hạng B1, 
B2,C,D; 


Ví dụ về nơi làm 
việc 
°Ò Các 


doanh 
nghiệp vận tải. 


° Doanh nghiệp 


vận tải tư 
nhân. 


23 @&@&@ 


m==::ˆ Sách tra cứu nghề 


Mô tả nghề Năng lực | Năng lực | Học vấn ò Lĩnh vực 
chuyên sâu 


B2 lên D, C lên 
E: thời gian 
hành nghề 05 
năm trở lên và 
100.000 km lái 
xe an toàn trở 
lên. 

Người học để 
nâng hạng giấy 
phép lái xe lên 
các hạng D, E 
phải có bằng tốt 
nghiệp trung 
học cơ sở hoặc 
tương đương 
trở lên. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


° _ CĐN số 13 - BQP, Ninh Bình «ồ - CĐ Cần Thơ - _ TCN Hưng Đô, Thanh Hóa 

» ._TCN Thành Nam, Ninh Bình ° _ Trường CĐN Quảng Bình 

- _TCN Lào Cai - TCN Bắc Miền Trung, Quảng 
Bình 


3. Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải qui định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe 
cơ giới đường bộ; được sửa đổi, bổ sung tai các TT của Bộ GTVT 


»3®%3 25% 


Sách tra cứu nghề = 


191. Tên nghề: Sĩ quan quân đội (0100) - Army officers 


Năng lực |Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


Sĩ quan quân đội là người chỉ huy 
và quản lí các đơn vị trong lực 
lượng quốc phòng. Lục quân, hải 
quân và không quân là ba quân 
chủng quốc phòng và là lực lượng 
rất quan trọng đối với việc bảo vệ 
an ninh quốc gia. Họ bảo vệ lãnh 
thổ quốc gia bao gồm vùng đất, 
vùng biển và vùng trời. Bạn cũng 
có thể tham gia vào lực lượng 
quốc phòng với tư cách là chuyên 
gia trong nhiều ngành nghề khác 
nhau (ví dụ như kĩ sư, bác sĩ, y tá, 
kế toán, bác sĩ thú y, luật sư). Hầu 
như bất kì ngành nghề nào cũng 
có trong các quân chủng quốc 
phòng. 


Hệ thống cấp bậc quân hàm của 
sĩ quan quân đội gồm ba cấp, 
mười hai bậc: Cấp Uý có bốn bậc 
gồm Thiếu uý, Trung uý, Thượng 
uý, Đại uý. Cấp Tá có bốn bậc gồm 
Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, Đại 
tá. Cấp Tướng có bốn bậc gồm 
Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải 
quân, Trung tướng, Phó Đô đốc 
Hải quân, Thượng tướng, Đô đốc 
Hải quân, Đại tướng. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Tham gia một trong các quân 
chủng như là một sĩ quan 
Tham dự và vượt qua các kì 
thi trong các chuyên ngành 
cụ thể để được thăng tiến; 
Phát triển kĩ năng để lãnh đạo 
và chỉ huy lính. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
» . Trường sĩ quan Lục Quân I 
» _ Trường sĩ quan Chính trị 

°„ HVQuânY 


lực thể lực làm 

chất -cơ | việc với 

khí con 
người 


nghiệp 
THPT 
hoặc 
tương 
đương 


»__ Trường sĩ quan Lục Quân 2 


Theo học một 
trường đại học 
hay học viện 
liên quan đến 
lĩnh vực quân 
sự. 

Tốt nghiệp, 
được cấp bằng 
ĐH chuyên 
ngành đào tạo. 


chuyên sâu 


Chủ yếu liên quan 
đến quân chủng 
cụ thể như 
Lục quân 
Hải quân 
Phòng không - 
Không quân 
Công binh 
Quân y 


khi phát triển sự 
nghiệp, bạn có thể 
chuyên sâu hơn nữa 
về một lĩnh vực cụ 
thể nào đó trong 
quân chủng của bạn. 


Ví dụ về nơi làm 
việc: 

° Các đơn vị quân 
đội 


» __ Trường sĩ quan Thông tin 
- - Hệ thống các trường đào tạo 
khác của quân đội 


27 @£@& 


_——___-] Sách tra cứu nghề 


192. Tên nghề: Lao động trong lâm nghiệp (0621) - Labor in forestry 


Mô tả nghề Năng lực |Năng lực | Học vấn | Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Lao động trọng lâm nghiệp là 
nghề liên quan đến trồng cây gây 
rừng, bao gồm các nhiệm vụ: Tạo 
cây giống, trồng, chăm sóc, nuôi 
dưỡng, cải tạo, làm giàu rừng và 
sản xuất nông lâm kết hợp trên 
đất nông lâm nghiệp nhằm phát 
triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường. Các hoạt động nhằm 
phát triển, duy trì và bảo tồn đa 
dạng sinh học các loại rừng; gồm 
hoạt động trồng rừng tập trung, 
khoanh nuôi tái sinh kết hợp 
trồng rừng, chăm sóc rừng mới 
trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng. 
Nghề này còn bao gồm cả các 
hoạt động khai thác, sơ chế gỗ và 
các lầm sản phục vụ các ngành 
công nghiệp chế biến... 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Thiết kế trồng rừng; Nhân giống 
cây trồng; Trồng và chăm sóc 
rừng; Nuôi dưỡng và phục hồi 
rừng; Quản lý bảo vệ rừng; Thiết 
kế khai thác gỗ; Khai thác gỗ và 
tre nứa; Trồng cây ăn quả; Trồng 
cây công nghiệp; Trồng và thu 
hoạch một số lâm sản ngoài gỗ; 
Trồng hoa và cây cảnh; Nông lâm 
kết hợp; Khuyến nông lâm; Kinh 
doanh sản xuất nông lâm nghiệp. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng 

lực thể lực hình 

chất -cơ | học màu 

khí sắc thiết 
kế 


Năng 


Các trường CĐ thuộc Bộ NN và Phát triển Nông thôn 


»3%322s 


Theo học trung 
cấp hoặc cao 
đẳng về ngành 
lâm sinh, trồng 
rừng, chế biến 


nghiệp, 
được cấp bằng 
chuyên ngành 
đào tạo. 
Có thể học các 
khóa đào tạo sơ 
cấp về trồng 
rừng, chế biến 
gỗ 


Chủ yếu liên quan 
đến lâm nghiệp cụ 
thể như 
° Giáo viên 
dạy về 
nghiệp; 
Thiết kề 
rừng 
Trồng và 
sóc rừng 
Quản lý bảo vệ 
rừng 
Khai thác và sơ 
chế các loại lâm 
sản 
Cán bộ khuyến 
lâm 


Khi phát triển sự 
nghiệp, bạn có thể 
chuyên sâu hơn nữa 
về một lĩnh vực cụ 
thể nào đó trong lĩnh 
vực của bạn. 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các đơn vị trong 
lĩnh vực lâm 
nghiệp 


Sách tra cứu nghề p=——--—---- 


193. Tên nghề: Lao động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản (0622) - Labor in forestry 


Năng lực |Năng lực | Học vấn Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Z, “ ` ~ x 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản | Năng Năng 
(bao gồm cả nước mặn, lợ) là | lực thể lực hình 
một bộ phận của nền sản xuất | chất- cơ | học màu ngành nuôi trồng, | thể như 

nông nghiệp. Nghề này sản | khí sắc thiết chế biến thủy hải | ° Nghiên cứu trong 
xuất ra các loại sản phẩm thuỷ kế sản; nh vực nuôi 


Theo học trung cấp | Chủ yếu liên quan 
hoặc cao đẳng về | đến lâm nghiệp cụ 


sản có chất lượng cao phục vụ 
cho đời sống của nhân dân và 
cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp 
phần cải tạo môi trường sinh 
thái. Đồng thời khai thác, đánh 
bắt các loại thủy sản nước ngọt 
và nước mặn. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 


Có thể học lên trình 
độ cao hơn 

Có thể học các khóa 
đào tạo sơ cấp về 
nuôi trồng, chế 
biến thủy hải sản... 
các lớp về điện tàu 
thủy, máy tàu thủy 
các hạng 4,5... 


trồng thủy sản; 
các trạm nghiên 
cứu; các doanh 
nghiệp về sản 
xuất giống; Các 
nghiệp đoàn 
đánh bắt thủy sản 
gần bờ, xa bờ 


° Cán bộ khuyến 


ngư... 


Xác định thủy sinh vật; Xác định 
một số chỉ tiêu sinh học ở cá; 
Khảo sát, thiết kế công trình 
nuôi thuỷ sản; Chuẩn bị công về một lĩnh vực cụ 
trình nuôi; Sản xuất và sử dụng thể nào đó trong 
thức ăn trong nuôi; Quản lý chất quân chủng của 
lượng nước trong nuôi; Phòng bạn. 
và trị bệnh thủy sản; Thực hiện 
an toàn lao động trong nuôi Ví dụ về nơi làm 
trồng; Sản xuất giống cá, tôm, việc: 
cua... nuôi trồng các loại thủy ° Có thể làm việc 
sản nước ngọt, nước nợ, nước theo quy mô hộ 
mặn; Vận chuyển động vật thuỷ gia đình, trang 
sản. trại... 
Các doanh 
nghiệp, _ nghiệp 
đoàn về nuôi 
trồng, đánh bắt 
thủy sản 


Khi phát triển sự 
nghiệp, bạn có thể 
chuyên sâu hơn nữa 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Có thể theo học các lớp đào tạo tại các CS GDNN 


239 @&@&@ 


RE Sách tra cứu nghề 


194. Tên nghề: Thợ xây (0711) 


Mô tả nghề 


Thợ xây là những người lao 
động có tay nghề tham gia xây 
dựng cơ sở hạ tầng, các công 
trình, nhà cửa.... Thợ xây được 
chia thành các loại hình sau: thợ 
nề, thợ mộc, thợ lót thảm, thợ 
trộn hồ, thợ điện, thợ xây hàng 
rào, thợ sắt, thợ tô, thợ sửa ống 
nước, thợ hàn, thợ sơn, thợ mài, 
trang trí nội thất, thiết kế phong 
cảnh. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

xây dựng, hoàn thiện các công 
trình từ khâu đào móng đến 
hoàn thiện; lắp đặt các thiết bị cơ 
bản của công trình như cửa, cầu 
thang; nhiệm vụ của người thợ 
xây rất đa dạng, từ những việc 
đơn giản như trộn hồ, quét vôi, 
xây, trát.. đến các công việc 
phức tạp hơn như khả năng đọc 
bản vẽ, dự toán...tính toán đến 
các yếu tố ảnh hưởng đến công 
trình xây dựng như độ lún, độ 
chịu lực, tính toán nguyên nhiên 
vật liệu phù hợp với công trình... 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


chất -cơ | học màu 
khí sắc thiết 
kế 


Con đường 


3. 


Có thể tự học từ 
những người 
thợ cả, làm việc 
trực tiếp từ 
những công 
việc đơn giản 
Có thể theo học 
các khóa học sơ 
cấp về xây 
dựng. 

Theo học một 
trường trung 
cấp, hoặc cao 
đẳng về xây 
dựng. 

Tốt nghiệp 
được cấp bằng 
chuyên ngành, 
nghề tương 
ứng 


Các trường TC, CĐ có đào tạo ngành xây dựng trên cả nước; Các trung tâm GDNN cấp huyện 


»3%3 2⁄2 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chủ yếu liên quan 
đến xây dựng cụ thể 
như 
» . Các công trình xây 
dựng dân dụng 
Các công trình 
công nghiệp, các 
nhà máy, công 
trình thủy lơi, thủy 
điện 
Khi phát triển sự 
nghiệp, bạn có thể 
chuyên sâu hơn nữa 
về một lĩnh của bạn 
như thợ cả, thành 
lập các nhóm, tổ xây 
dựng, thành lập 
doanh nghiệp 
chuyên về xây dựng 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Làm việc tại các 
công trình xây 
dựng dân dụng 
hoặc công 
nghiệp... 

Các doanh nghiệp 
chuyên về xây 
dựng.... 


Sách tra cứu nghề RE 


195. Tên nghề: Thợ hoàn thiện trong xây dựng (0712) 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 


Con đường Lĩnh vực 


Thợ hoàn thiện trong xây dựng là 
nghề chuyên thi công xây dựng và 
hoàn thiện các công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp theo 
đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy định, 
quy phạm theo TCVN, đạt năng 
suất, chất lượng, an toàn lao động 
và vệ sinh môi trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Nhóm hoàn thiện công trình xây 
dựng gồm các hoạt động liên quan 
tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc 
công trình như: Trát vữa bên trong 
và bên ngoài các công trình nhà và 
công trình xây dựng khác, bao gồm 
các nguyên liệu đánh bóng, Lắp đặt 
cửa ra vào, cửa sổ, khung cửa ra 
vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc 
bằng những vật liệu khác, Lắp đặt 
thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang 
và những hoạt động tương tự, Lắp 
đặt thiết bị nội thất, 

- Hoạt động hoàn thiện bên trong 
công trình như: Làm trần, ốp gỗ 
tường, hoặc vách ngăn di chuyển 
được; Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt 
trong các toà nhà hoặc các công 
trình khác như: Lát sàn hoặc tường 
bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch 
gốm; Lót ván sàn và các loại phủ sàn 
bằng gỗ khác; Thảm và tấm phủ sơn 
lót sàn, bao gồm bằng cao su và 
nhựa; Lát sàn hoặc ốp tường bằng 
gạch không nung, đá hoa, đá hoa 
cương (granite), đá phiến... Giấy 
dán tường; Sơn bên ngoài và bên 
trong công trình nhà. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


lực hình 
học màu 
sắc thiết 
kế 


. Có thể tự học 
từ những 
người thợ cả, 
làm việc trực 
tiếp từ những 
công việc đơn 
giản 

. Có thể theo 
học các khóa 
học sơ cấp về 
xây dựng, 
hoàn thiện 
công trình xây 
dựng. 

. Theo học một 

trường trung 
cấp, hoặc cao 
đẳng về xây 
dựng. 
Tốt nghiệp 
được cấp bằng 
chuyên ngành, 
nghề tương 
ứng 


Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện có đào tạo về nghề xây dựng 


chuyên sâu 


Chủ yếu liên quan 
đến xây dựng cụ thể 
như 
°_ Các công trình xây 
dựng dân dụng 
Các công trình 
công nghiệp, các 
nhà máy, công 
trình thủy lơi, thủy 
điện 
Khi phát triển sự 
nghiệp, bạn có thể 
chuyên sâu hơn nữa 
về một lĩnh của bạn 
như thợ cả, thành lập 
các nhóm, tổ xây 
dựng, thành lập 
doanh nghiệp chuyên 
về xây dựng 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Làm việc tại các 
công trình xây 
dựng dân dụng 
hoặc công 
nghiệp... 

Các doanh nghiệp 
chuyên về xây 
dựng... 


241 @£@g 


mm Sách tra cứu nghề 


196. Tên nghề: Thợ sơn (0713) 


Mô tả nghề 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Con đường 
học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Thợ sơn là những người quét vôi - sơn 
nước, một khâu trong công việc hoàn 
thiện công trình xây dựng, nhà ở, cầu, 
ô tô, các vật dụng có thể sơn được... 
Các loại thợ sơn khác nhau bao gồm 
các thợ sơn xây dựng sơn các tòa nhà 
mới, các thợ sơn bảo dưỡng cải thiện 
và duy trì lớp sơn, các thợ sơn nghệ 
thuật áp dụng các kĩthuật trang trí vào 
các bề mặt đã sơn, các công nhân sơn 
thủ công sơn đồ chơi, ô tô, các vật 
dụng gia đình và các thiết bị khác. 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

Tính toán số lượng nguyên vật liệu cần 
thiết dựa vào các số liệu đo đạc bề mặt 
sơn và yêu cầu sơn; Ước tính tổng chỉ 
phí của công việc bằng cách ước tính 
chi phí của nguyên vật liệu và thời gian 
cần thiết để hoàn thành công việc; Lựa 
chọn và mua các vật liệu, công cụ, chất 
liệu sơn, loại sơn và màu sơn phù hợp 
cho bề mặt cần sơn, phụ thuộc vào độ 
bền, dễ xử lí, phương thức sử dụng và 
mong muốn của khách hàng; Xử lí các 
bề mặt trước khi sơn với dầu, nhựa 
thông làm loãng sơn, chất loại bỏ nấm 
mốc để đảm bảo sơn bám, khi sơn lên 
sẽ đẹp; Pha trộn các màu sơn, chất 
nhuộm, vecni với dầu và các chất phụ 
gia làm loãng sơn hay làm khô để có 
được hỗn hợp sơn như mong muốn; 
Bảo vệ các bề mặt trong khi sơn bằng 
cách dùng băng dính hoặc vải để che 
phần không muốn bị sơn dính vào; 
Dọn sạch khu vực sau khi sơn... 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 1. 


lực hình 
học màu 
sắc thiết 
kế 


Có thể tự học 
từ những 
người thợ cả, 
làm việc trực 
tiếp từ 
những công 
việc đơn giản 


. Có thể theo 


học các khóa 
học sơ cấp về 
sơn. 

Theo học 
một trường 
trung cấp, 
hoặc cao 
đẳng về sơn 
hoặc công 
nghệ sơn (ô 
tô) 

Tốt nghiệp 
được cấp 
bằng chuyên 
ngành, nghề 
tương ứng 
Có thể học 
liên thông 
lên trình độ 
cao hơn 


Chủ yếu liên quan 
đến xây dựng hoàn 
thiện công trình cụ 
thể như 
° Sơn các công 
trình xây dựng 
dân dụng 
Sơn các công 
trình công nghiệp, 
các nhà máy, công 
trình thủy lơi, thủy 
điện 
Làm về sơn tại các 
nhà máy, doanh 
nghiệp sản xuất 
như ô tô, xe máy, 
sơn tĩnh điện.... 
Khi phát triển sự 
nghiệp, bạn có thể 
chuyên sâu hơn nữa 
về một lĩnh của bạn 
như thợ cả, thành lập 
các nhóm, tổ xây 
dựng, thành lập 
doanh nghiệp 
chuyên về xây dựng; 
nghiên cứu về công 
nghệ sơn trên các bề 
mặt... 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Làm việc tại các 
công trình xây 
dựng dân dụng 
hoặc công nghiệp, 
doanh nghiệp sản 
xuất để làm việc ở 
các vị trí chuyên về 
sơn... 

Các doanh nghiệp 
chuyên về sơn... 


Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện có đào tạo xây dựng trong đó có mô đun về sơn 


242 


Sách tra cứu nghề m† 


197. Tên nghề: Thợ lắp đặt và sửa chữa điện (0741) 


Năng lực |Năng lực | Học vấn Con đường 


học tập 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Z, “ ~ ~° .+ 


thiết yếu |bổ sung: | tối thiểu 


Thợ lắp đặt và sửa chữa điện 
dân đóng góp vai trò vô cùng to 
lớn cho ngành Điện lực của 
chúng ta do hiện nay thợ sửa 
chữa và lắp đặt hệ thống điện 
dân dụng còn đang thiếu nhân 
lực trầm trọng. Lắp đặt và sửa 
chữa điện bao gốm Hệ thống 
điện trong hộ gia đình, công ty, 
trường học, chung cư, nhà máy, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh, 
sửa chữa cơ khí... 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Lắp đặt hệ thống mạng điện 
sản xuất và sinh hoạt. 
Lắp đặt thiết bị và đồ dùng 
điện 

3. Vận hành, bảo trì, bảo 
dưỡng, và sửa chữa mạng 
điện, thiết bị và đồ dùng 
điện. 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng 
lực thể 
chất - cơ 
khí 


Năng 
lực hình 
học màu 
sắc thiết 
kế 


Có thể tự học từ 
những người thợ 
có kinh nghiệm, 
làm việc trực tiếp từ 
những công việc 
đơn giản 

Có thể theo học các 
khóa học sơ cấp về 
sửa chữa, lắp đặt 
hệ thống điện. 
Theo học một 
trường trung cấp, 
hoặc cao đẳng về 
điện dân dụng 
hoặc điện công 
nghiệp 

Tốt nghiệp được 
cấp bằng chuyên 
ngành, nghề tương 
ứng 

Có thể học liên 
thông lên trình độ 
cao hơn 


Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện có đào tạo nghề sơ cấp về điện, điện dân dụng 


Chủ yếu liên quan 
đến lĩnh vực lắp đặt 
và sửa chữa điện tại 
hộ gia đình, chung 
cư, nhà máy, xí 
nghiệp hoặc các làm 
việc trong các 
doanh nghiệp về 
sản xuất 
se Làm việc tại các 
công trình công 
nghiệp, các nhà 
máy, công: trình 
thủy lơi, thủy điện 
Khi phát triển sự 
nghiệp, bạn có thể 
chuyên sâu hơn nữa 
về một lĩnh của bạn 
như thành lập các 
nhóm, tổ chuyên về 
sửa chữa, lắp đặt 
điện, làm việc tại các 
công ty chuyên về 
cung cấp điện (công 
ty điện lực) 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Làm việc tại các 
công trình xây 
dựng dân dụng 
hoặc công 
nghiệp, doanh 
nghiệp sản xuất 
để làm việc ở các 
vị trí chuyên về 
điện. 

Các doanh 
nghiệp chuyên 
cung cấp điện 
như điện lực, nhà 
máy thủy điện, 
truyền tải điện... 


243 @&@£ 


RE Sách tra cứu nghề 


198. Tên nghề: Thợ lắp đặt và thợ sửa chữa điện tử viễn thông (0742) 


Mô tả nghề 


Nghề lắp đặt, sửa chữa điện tử 
viễn thông thực hiện các công 
việc như: Lắp đặt cáp đồng cũng 
như các quang, lắp đặt các tủ 
thiết bị viễn thông, lắp đặt điện và 
các thiết bị phụ trợ khác; Vận 
hành, khai thác được các thiết bị 
cơ bản trong đài trạm viễn thông; 
Kiểm tra được các chỉ tiêu chất 
lượng cơ bản của các trang thiết 
bị; Ứng dụng được một số kỹ 
thuật công nghệ mới, làm việc 
độc lập và có khả năng sáng tạo 
cải tiến trong quá trình làm việc; 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Lắp đặt hệ thống thiết bị điện 
tử viễn thông. 
Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, 
và sửa chữa trong các đài, 
trạm viễn thông 
Lắp đặt các mạng viễn thông 
Tư vấn lắp đặt hệ thống viễn 
thông 


Ví dụ các trường có đào tạo: 
- _ Các trung tâm, trường dạy nghề 


»3®%3 2424 


Năng lực | Năng lực | Học vấn 
ế tối thiểu 


Năng 

lực thể lực hình 

chất -cơ | học màu 

khí sắc thiết 
kế 


Năng 


Con đường 
học tập 


Đăng ký học 
một trường 
trung cấp về 
điện tử, điện 
tử viễn thông 
Tốt nghiệp 
được cấp 
bằng chuyên 
ngành, nghề 
tương ứng 

Có thể học liên 
thông lên 
trình độ cao 
hơn 

Học tiếp trung 
học phổ thông 
sau đó đăng 
ký thi, xét 
tuyển để vào 
học một 
trường cao 
đẳng hoặc đại 
học có đào tạo 
về điện tử viễn 
thông 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chủ yếu liên quan đến 
lĩnh vực lắp đặt và sửa 
chữa điện- điện tử viễn 
thông tại các trạm, đài 
viễn thông; lắp đặt, sửa 
chữa các mạng viễn 
thông 


Khi phát triển sự nghiệp, 
bạn có thể chuyên sâu 
hơn nữa về một lĩnh của 
bạn như hỗ trợ giảng 
dạy, nghiên cứu trong 
lĩnh vực điện tử viễn 
thông 


Ví dụ về nơi làm việc: 

° - Làm việc tại các đài, 
trạm viễn thông 
Các doanh nghiệp 
kinh doanh về viễn 
thông 


199. Tên nghề: Thợ lắp ráp (0820) 


Thợ lắp ráp là người làm việc trong 
lĩnh vực sản xuất, chuyên lắp ráp 
các loại sản phẩm như: lắp ráp máy 
cơ khí, máy cơ học; lắp ráp thiết bị 
điện; lắp ráp thiết bị điện tử; lắp ráp 
các sản phẩm kim loại, cao su, chất 
dẻo; lắp ráp các sản phẩm gỗ và các 
sản phẩm liên quan; lắp ráp các sản 
phẩm bằng giấy, bìa, da 


Nhiệm vụ chủ yếu gồm: 

1. Hiểu các tính chất của chất liệu 
lắp ráp, 
Lắp ráp và hoàn thiện các sản 
phẩm theo yêu cầu của từng 
loại hình công việc như mô tả 
nghề nêu trên 


Ví dụ các trường có đào tạo: 


Năng lực | Năng lực 


lực thể 
chất - cơ 
khí 


Học vấn 
tối thiểu 


lực hình 
học màu 
sắc thiết 
kế 


Con đường 
học tập 


Có thể học tại 
các trung tâm 
đào tạo của các 
nhà máy, xí 
nghiệp liên 
quan đến công 
việc lắp ráp cơ 
bản 

Đăng ký học tại 
các trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp về các 
nghề có liên 
quan đến lắp 
ráp sản phẩm 
Đăng ký và học 
trung cấp về 
lĩnh vực lắp ráp 
chuyên sâu 
theo từng nghề 
hoặc nhóm 
nghề như lắp 
ráp trong công 
nghiệp, lắp ráp 
điện tử, lắp ráp 
cơ khí... 

. Học tiếp trung 
học phổ thông 
và đăng ký học 
cao đẳng 
những ngành 
như ví dụ trên 
hoặc học liên 
thông từ trình 
độ trung cấp lên 


Sách tra cứu nghề R= 


Lĩnh vực 
chuyên sâu 


Chủ yếu liên quan 
đến lĩnh vực lắp 
ráp, khi phát triển 
nghề nghiệp bạn 
có thể học chuyên 
sâu hơn và có thể 
nghiên cứu, sang 
tạo các loại mẫu mã 
mới, hướng dẫn 
hoặc tham gia đào 
tạo tại các cơ sở 
đào tạo, doanh 
nghiệp 


Ví dụ về nơi làm 

việc: 

° Các doanh 
nghiệp lắp ráp 

° Các xưởng sản 
xuất, lắp ráp sản 
phẩm các loại 


Các doanh nghiệp về sản xuất lắp ráp; trường trung cấp, cao đẳng trong lĩnh vực cơ khí, sản xuất, lắp ráp như ngành sửa 
chữa lắp ráp thiết bị điện tử, lắp ráp cơ khí, lắp ráp xe máy, ô tô... 


245 @£@@ 


IKS===== Sách tra cứu nghề 


»9®» 32% 


Văn phòng ILO tại Việt Nam 


© 
© 
s 
f 


304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: +84 24 38 500 100 

Email: hanoi@ilo.org 
WWwW.ilo.org/hanoi 
WWw.facebook.com/Vietnam.ILO 


ISBN: 9789220330418 (Web PDF) 


